SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 


"mm 


GIÁO TRÌNH 
Di tuyên 
Và chọn giống 
cây trông 


DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP 


Iiml 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 


KS. PHẠM VĂN DUỆ 


GIÁO TRÌNH 
DITRUÊN - 
VÀ PH0N BIÔNG GÂY TRNG 


(Dùng trong các trường THCN) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 
4- TỐNG DUY TÂN, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 
ĐT: (04) 8252916, 8257063 - FAX: (04) 8257063 


GIÁO TRÌNH 


DI TRUYỀN VÀ CH0N BIẾNG DÂY TRỔNG 
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2005 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 
Biên tập 
HOÀNG CHÂU MINH 
Bìa 
PHAN ANH TÚ 
Kỹ thuật vi tính 
MINH ĐỖ 
Sửa bản in 
CHÂU MINH 


~... 373 - 7.373 
Mã số: TNN.05_ -05 29/407/05 


In 800 cuốn. khổ 17 x 24cm, tại Nhà in Hà Nội. 
Giấy phép xuất bản số: 29GT/407 CXB ngày 29/3/2005 
In xong và nộp lưu chiều tháng 7 năm 2005. 


Lời giới thiệu 


ước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

N đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công 
nghiệp văn mình, hiện đại. 

Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo 
nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 1X đã chỉ rõ: “Phát triển 
giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng 
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều 
kiện để phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để 
phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. 

Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước 
và nhận thức đúng đắn về tâm quan trọng của chương trình, 
giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, theo đề 
nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 23/9/2003, 
Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 
3620/QĐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề 
án biên soạn chương trình, giáo trình trong các trường Trung 
học chuyên nghiệp (THCN) Hà Nội. Quyết định này thể hiện 
sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, UBND thành phố trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực Thủ đô. 

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo, 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức 
biên soạn chương trình, giáo trình một cách khoa học, hệ 


thống và cập nhật những kiến thức thực tiễn phù hợp với đối 
tượng học sinh THCN Hà Nội. 

Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập trong 
các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo 
hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp 
vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp, 
dạy nghề. 

Việc tổ chức biên soạn bộ chương trình, giáo trình này 
là một trong nhiều hoạt động thiết thực của ngành giáo dục 
và đào tạo Thủ đô để kỷ niệm "50 năm giải phóng Thủ đô ', 
“50 năm thành lập ngành ” và hướng tới kỷ niệm “1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội `. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chân thành cảm ơn Thành 
áy, UBND, các sở, ban, ngành của Thành phố, Vụ Giáo dục 
chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học, các 
chuyên gia đầu ngành, các giảng viên, các nhà quản lý, các 
nhà doanh nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ, đóng góp ý kiến, 
tham gia Hội đông phản biện, Hội đồng thẩm dịnh và Hội 
đồng nghiệm thu các chương trình, giáo trình. 

Đây là lân đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ 
chức biên soạn chương trình, giáo trình. Dù đã hết sức cố 
gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập. 
Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn 
đọc để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình trong các lần tái 
bẩn sau. 


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


Lời nói đầu 


Để phục vụ mục tiên đào tạo kỹ thuật viên bậc trung học chuyên nghiệp ngành 
trồng trọt và bảo vệ thực vật, được sự phân công của trường THNN Hà Nội. chúng 
tôi thực hiện biên soạn giáo mình Di truyền và chọn giống cây trồng. Giáo trình 
hoàn thành nhờ sự nỗ lực nghiên cứu khoa học, tìm hiểu thực tế và sự góp ý quý báu 
của các nhà khoa học và đồng nghiệp. Chúng tôi xi chân thành cắm ơn sự góp Ý 
kiến tà giip đỡ quý báu của: 

- TS. Nguyễn Văn Cương - Viện Ngô 

- GS. TSKH. Hà Quang Hùng - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội 

- TẢ. Phạm Ngọc Lương - Viện Di truyền Nông nghiệp. 

- PHš. Nguyễn Thị Văn - Giáo viên Bộ môn Giống cây trồng Trường Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội. 

Chắc chẳn giáo trình còn thiếu sót, nên chúng tôi rất mong đợi xự góp ý kiến 


tiếp theo của các nhà nghiên cúu, của các thầy trong chuyên ngành và của bạn đọc. 
Xin chân thành cảm ơn. 


TÁC GIẢ 


Phần một 
CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC 


Chương 1 


TÓM TẮT QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN HỌC 
QUA CÁC THỜI KỲ 


Mục tiêu 

* Về kiến thức: Người học trình bày lại được các sự kiện lịch sử sự phát triển của ngành 
di truyền học, nêu rõ phương pháp và các quan điểm của các nhà di truyền học như 
Mendel, Darnwin, Morgan, Watson, Crik... và các học thuyết di truyền hiện đại, từ đó làm cơ 
sở để tiếp thu kiến thức phần sau. 


* Về kỹ năng: Có khả năng trình bày và vận dụng quan điểm di truyền vào việc học 
tập, tim hiểu, nghiên cứu môn học này. 

* Về thái độ: Nghiêm túc học tập, củng cố quan điểm duy vật biện chứng, quan điểm 
di truyển học đúng đắn. Kiên quyết chống lại tư tưởng duy tâm siêu hình, mê tín, dị đoan. 

Yêu nghề, trân trọng và noi gương các nhà khoa học, không ngừng học tập và nghiên 
cứu để góp phần làm cho ngành Di truyền học nước nhà đạt được những thành tựu mới 


Nội dung tóm tắt \ 


Chương này trình bày tóm tắt lịch sử phát triển của ngành di truyền học và các nội 
dung cơ bản nhất về phương pháp nghiên cứu trong ngành dị truyền học. 


I.TÓM TẮÁT SỰ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC QUAN ĐIỂM DI TRUYỀN HỌC 
1. Giai đoạn trước 1890 

1.1. Thuyết di truyền trực tiếp 

Thế kỷ V trCN có thuyết di truyền trực tiếp của Hipocrate cho rằng vật 


chất di truyền được nhận trực tiếp từ tất cả các phần của cơ thể, các cơ quan 
đều ảnh hưởng trực tiếp đến tính trạng 

1.2. Thuyết di truyền gián tiếp 

Thế kỷ IV Tr.CN có thuyết đi truyền gián tiếp của Aristotle cho rằng: Vật 
liệu sinh sản được tạo ra từ chất dinh dưỡng mà bản chất của những chất này 
ấn định cấu tạo các phần của cơ thể. 

1.3. Thuyết tập nhiễm Lamarek 

Năm 1809 có thuyết tập nhiễm của JB. Monet De Lamarck cho rằng sự 
tiến hoá dựa trên sự di truyền những tính chất tiếp thu được trong quá trình 
hoạt động của bản thân sinh vật. 

1.4. Di truyền chất mầm gemmule và học thuyết chọn lọc 

Năm 1868 có thuyết Pangenesis của Charler Darwin (1809 - 1882) cho rằng: 
Mỗi phần cơ thể sinh ra những chất mầm (gemmule). gemmule theo máu tập 
trung về cơ quan sinh dục, qua đó tính trạng được truyền cho thế hệ sau. 

Đồng thời có thuyết tiến hoá của Darwin nhấn mạnh vai trò của chọn lọc 
tích luỳ những biến dị có lợi, đào thải những biến đị có hại, động lực là chọn 
lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo. Hạn chế của Darwin là cho rằng tất cả các 
biến đị đều có thể di truyền được, trong khi đó chỉ những biến đổi liên quan 
đến vật chất ADN và nhiễm sắc thể thì mới có khả năng đi truyền được. 

Quan điểm gemmule không có cơ sở thực nghiệm, còn thuyết chọn lọc thì 
có giá trị đến nay. 


Charler Darwin. Gregor Mendel trong vườn thực nghiệm 
(Nguồn: Linda Gamlin. Tiến hoá, (Nguồn: Từ điển Bách khoa sinh học, 
Nxb Kim Đồng, 2000) Nxb Khoa học và kỹ thuật, HN, 2003) 


1.5. Công trình Mendel 

Công trình các thí nghiệm lai ở thực vật của Mendel công bố tại Bruno 
năm 1865 và sau 35 năm mới được công nhận. 

2. Di truyền học kinh điển 

2.1. Công trình của ba nhà bác học độc lập giống Mendel 

Năm 1900 có ba nhà bác học độc lập với nhau cùng tìm ra và công bố các 
định luật giống như Mendel đã công bố năm 1865. Đó là: 

Hugo de Vries (Hà lan) 

Erich Karl Correns ( Đức ) 

E. Von Tschermark (Áo). 

Từ đó người ta mới nhớ lại công trình của Menđel và công nhận các quy 
luật mà ông phát hiện ra. Năm 1900 được coi là khai sinh của di truyền học. 

Cũng trong giai đoạn này, năm 1901 Hugo de Vries đưa ra thuyết đột biến. 

2.2. Phát hiện quy luật Mendel trên động vật 

Năm 1902, W. Bateson và Cuenot chứng minh quy luật Mendel trên động 
vật, năm 1909 công bố 100 tính trạng ở động vật di truyền theo quy luật Mendel. 

2.3. Phát hiện định luật Hacđi - Vanbec 

Năm 1908 có hai nhà khoa học là nhà toán học người Anh G.N. Hacdi và 
bác sĩ người Đức V. Vanbec độc lập với nhau, đồng thời phát hiện ra quy luật 
phân bố các kiểu gen và kiểu hình trong quần thể giao phối. Quy luật như sau: 

Trong những điều kiện nhất định trong lòng một quân thể giao phối tần số 
tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ 
này sang thế hệ khác. 0665210 

2.4. Phát hiện mối tương ứng giữa nhiễm sắc 
thể và di truyền 

Năm 1903 Sutton công bố mối tương ứng giữa sự 
phân ly nhân tố di truyền với sự chuyển động của 
nhiễm sắc thể. 

Weismann (Đức) quan sát tế bào học và nêu 
thuyết di truyền nhiễm sắc thể. 

2.5. Học thuyết nhiễm sắc thể của Morgan 

Năm 1911 Morgan xây dựng thuyết di truyền 
nhiễm sắc thể cho rằng vật chất di truyền (gen) mà 


Mendel không nhìn thấy thì có thể nhìn thấy nó phân bố thẳng hàng trên 
nhiễm sắc thể. 


(Nguồn: Hoàng Đức Nhuận - Đặng Hữu Lanh. Sách giáo khoa Sinh học 
lớp II. Nxb Giáo dục, 1997.) 

2.6. Quy luật dãy biến dị đồng dạng 

Năm1920 N. I. Vavilop phát hiện quy luật dãy biến dị đồng dạng. 

2.7. Thuyết 1 gen - 1 enzim 

Năm 1941 G. Beadle và E. Tatum nghiên cứu nấm men bánh mỳ đưa ra 
thuyết Ï gen - I enzim chứng minh các gen kiểm tra những phản ứng hoá sinh 
khác nhau. 

3. Giai đoạn kỹ thuật di truyền phân tử 

3.1. Chứng minh ADN là vật chất di truyền 

Năm1944, O. Avery và Mc Leod, Mc Carty thông qua các thí nghiệm 
chuyển nạp vi khuẩn đã chứng minh ADN là vật chất di truyền. 

3.2. Watson và Crik đưa ra mô hình ADN 

Năm 1953 James Dewe Watson và Harry Crik đã tìm ra mô hình cấu trúc 


Giêm Oátxơn (người ngồi) và Phăngxvít Crik 
(người đứng) với việc nghiên cứu và khám 
: phá về hình dạng vòng xoáy kép của các 
Hình !.ADN phân tử DNK 


(Nguồn: Từ điển Bách khoa sinh học. (Nguồn: Bách khoa trì thức phổ thông. Nxb Văn hóa 
Nụb Khoa học và kỹ thuật, 2003) thông tin) 


10 


3.3. Tìm ra mã codone 

Năm L961, M. Nirenberg và J. Matthei xác định bộ ba mã hoá di truyền 
đầu tiên. Sau đó các nhà khoa học tìm ra 64 bộ ba mã hoá (codone). 

3.4. Phát hiện cơ chế điều hoà tổng hợp protein 

Cũng năm 1961 F. Jacob và ]. Monod đưa ra mô hình operon giải thích cơ 
chế điều hoà sao mã và sinh tổng hợp protein. 

3.5. Kỹ thuật di truyền từ 1970 đến nay 

Cách mạng về phương pháp nghiên cứu trong đi truyền phân tử. 

3.5.1. Phát hiện ra hiện tượng tiếp hợp, biến nạp và tải nạp để chuyển gen 

- Biển nạp: Frideric Griffith tìm thấy hiện tượng nòi vi khuẩn vô hại lấy 
và dung nạp được mẩu ADN của tế bào nòi vi khuẩn gây bệnh sưng phổi đã 
chết và nòi lành trở nên nòi gây bệnh. 

- Tải nạp: Thể ăn khuẩn bao gói hoặc nối thêm được mẩu ADN của tế bào 
vật chủ rồi đem luôn cả mẩu đó xâm nhập (cảm nhiễm ) sang tế bào vật chủ 
mới khác. 

- Tiếp hợp: Hiện tượng áp miệng để trao đối chất nhân ở trùng cỏ bộ trùng 
lông Infuzoaria. 

- Hiện tượng vi khuẩn đực mang nhân tố F xuyên nhú đực vào vì khuẩn 
cái mang nhân tố F7 tạo cầu nối chuyển ADN cho nhau. 

Ứng dụng nhân tố F (Fertility ) mang gen tạo nhú đực và yếu tố cần cho 
sự tiếp hợp, đồng thời chứa miền gen khởi động sao mã ở vi khuẩn E. Coli. E 
có thể tồn tại dưới đạng một plasmid. Plasmid là một sợi ADN dạng vòng, 
(phân tử ADN cỡ bé tách từ nhiễm sắc thể vị khuẩn) có khả năng tự tái bản độc 
lập nhiều lần, không phụ thuộc vào ADN của vi khuẩn. Plasmid có thể dùng 
làm chất mang - véctơ chuyển gen. Trong đó quan trọng là plasmid R có thể 
mang các gen khác và gen kháng thuốc (gen tống hợp protein phá huỷ thuốc 
kháng sinh ), : 

3.3.2. Phát hiện ra RE, enztne sao chép ngược 

3.5.3. Phản ứng chuối trùng hợp 

- Phản ứng Polymerase Chaimn ReacHion - PCRÑ 

Năm 1985 Kary và Mullis đã thực hiện nhân đoạn ADN đặc hiệu, biết 
trước trình tự nucleotit, đưới sự xúc tác của ADN — polymerase chịu nhiệt cao 
(Tàaq polymerase) trong chu kỳ nhiệt lặp lại liên tục. 


11 


- Phản ứng Random Amplified Polymorplic DNA - RAPD 

Năm 1991 Gustavo Caetano, Anolles và cộng sự phát hiện ra sự nhân đoạn 
ADN bằng PCR chỉ cần một loại đoạn mồi bất kỳ. Từ đó ra đời kỹ thuật nhân 
các đoạn ADN đa hình ngẫu nhiên RAPD (Random Amplfied Polymorpluc 
DNA) đó là phản ứng chuỗi trùng hợp nhân các đoạn ADN riêng biệt, ngẫu 
nhiên, không cần biết trước trình tự nucleotit với một loại đoạn mồi. 

3.%.4. Phương pháp phán tích sự đa bình các đoạn cắt giới hạn RFLP 
(Restricion FragmeHt Length Polymorphism) 

Sau khi cắt ADN bằng R.E rồi chạy điện đi trên thạch gels agarosc ta có hình 
ảnh về sự đa hình các đoạn cát giới hạn RFLP giống như một bản đồ đặc trưng. 

II..CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TẾ BÀO VÀ ADN 

1. Các phương pháp vật lý 

1.1. Kính hiển vi quang học 

Từ những thấu kính thuỷ tính, hình ảnh của vật nhỏ được nhìn thấy to hơn, 
Robert Hooke đã chế tạo ra kính hiển vi nhìn thấy mô lõi bấc thực vật là những 
túi nhỏ. Ngày nay các nhà chuyên môn đã chế tạo ra những kính hiển vì phóng 
to 2500 lần. 

1.2. Kính hiển vi điện tử 

Kính hiển vi điện tử phóng to từ 100 000 đến 1 000 000 lần có thể nhìn 
thấy các cơ quan tử trong tế bào. 

1.3. Chiếu chụp tia Rơnghen 

Chiếu tia Rơnghen (X. quang) và máy tính điện tử xác định kích thước và 
khoảng cách không gian của các nguyên tử trong phân tử. 

Những năm 1947 - 1951, nữ nhà khoa học lý sinh Franklin (Rozalind 
Elsie) nghiên cứu nhiễu xạ tia X, bà đã chụp ảnh phân biệt hai dạng phân biệt 
cấu trúc tỉnh thể A và B của ADN. (Bà được dự kiến nhận giải Nobel nhưng bà 
chết vì ung thư năm 1958). 

Khi Watson đến thăm phòng thí nghiệm của Maurice Wilkins (người 
nghiên cứu sự liên quan cấu trúc không gian ba chiều của protein và ADN và 
-ông này là cộng sự của Franklin) tại Viện Hoàng gia ở London thì Watson 
quan sát bức ảnh phân biệt hai dạng phân biệt cấu trúc tỉnh thể A và B của 
ADN mà Franklin đã chụp, Watson thấy rõ ADN là một chuỗi xoắn kép. Năm 
1953 James Dewe Watson (Mỹ) và Harry Crik (Anh) dựa trên đồ thị Rơnghen 


12 


và đồ thị tỉnh thể trên đã xác định mô hình và khoảng cách không gian ADN. 
Năm 1962 hai ông cùng Maurice Wilkins nhận được giải thưởng Nobel về sinh 
học và y học. l 

2. Phương pháp hoá sinh 

2.1. Phương pháp hoá tế bào 

Nhuộm tế bào sống bằng hoá chất như xanh metylen, fluocrom kết hợp 
chiếu tia cực tím và máy quang phổ kế xác định các chất trong tế bào sống. 

2.2. Phương pháp đánh dấu bằng chất đồng vị phóng xạ 


Photpho có 2 đồng vị là MP và ?P 
Lưu huỳnh có 3S và "S 
Cacbon có 4C và *C 
Oxy có Q và *O 


Dùng nguyên tử đồng vị để đánh dấu cho tham gia vào phản ứng trao đổi 
chất rồi phân tích chất tạo thành xem nguyên tử đã đánh dấu ở đâu sẽ phát hiện 
ra con đường trao đổi chất và vị trí các nguyên tử trong phân tử. 

Hershey và Chase dùng đồng vị ”P đánh dấu ADN và dùng đồng vị '%S 
đánh dấu protein như sau: nuôi cấy thể ăn khuẩn T2 trong môi trường có **§ và 
®P để đánh dấu. Sau đó hỗn hợp T2 với vi khuẩn không đánh dấu trong thiết 
bị hoá lỏng. Vi khuẩn sẽ bị T2 nhiễm vào hoàn toàn. Quay ly tâm so sánh hàm 
lượng chất đồng vị phóng xạ thì các tác giả thấy rằng: Protein vỏ của T2 ở 
ngoài tế bào vi khuẩn vật chủ, chỉ có lõi ADN xâm nhập vào vi khuẩn vật chủ. 
Và chỉ còn ADN của T2 mới được tổng hợp sau khi hoá lỏng có chứa P đồng 
vị đánh dấu, còn protein thì không chứa S đồng vị đánh dấu. Đặc biệt là các 
phân tử ADN xâm nhập vào tế bào vật chủ làm tế bào này sản xuất thêm nhiều 
ADN và protein thể ăn khuẩn. Từ ADN của thể ăn khuẩn thực sự tạo lại thể ăn 
khuẩn mới hoàn chỉnh mới. ' 

Ví dụ khác: Khi nghiên cứu về quang hợp dùng: 

H:*O +C “O; —>C;HuO, + "O; 

Chứng tỏ oxy thoát ra trong quá trình quang hợp là được phân ly từ nước. 

2.3. Tách chiết ADN 

Lần lượt thực hiện các bước như sau: 

- Nghiền mẫu thực vật trong Nitơ lỏng (ở —190%C ) 


l3 


- Hoà tan mẫu đã nghiền vào dung dịch CTAB ở 65°C (CTAB là chữ viết 
tắt của chất Cety Trimethyl Ammonium Bromide ) 

- Tiếp theo hoà mẫu vào Clorofom thì protein sẽ kết tủa, quay ly tâm bỏ 
phần đưới đo protein lắng đọng lấy phần trên có ADN. 

- Kết tủa ADN bằng rượu izopropanol. 

- Làm khô và lưu giữ ADN trong dung địch T. E. 

2.4. Thuỷ phân ADN 

Để tạo ADN chỉ có bazơ X, T hoặc chỉ có A, G thì bằng cách thuỷ phân 
ADN trong Hidrazin đun nóng thì X và T bị phân huỷ chỉ còn A và G từ đó xác 
định quan hệ số lượng (tỷ lệ) các loại bazơ. 

2.5. Restriction Endonuclease (cắt ADN bằng enzim cắt hạn chế RE) 

RE là chữ viết tắt của Restriction Endonuclease hoặc Restriction Enzime, 
nghĩa là enzim cắt hạn chế. 

RE có khả năng nhận biết điểm cắt và chỉ cắt ở những điểm có mã codone 
nhất định cũng như chỉ cắt một số loại ADN nhất định. 

2.6. Restrition Frament Lenpth Polymorphism (REFLP) 

Chạy điện đi dung dịch chứa ADN đã cắt bằng RE trên bản thạch gels 
agarose, dưới tác dụng của lực điện trường các đoạn cắt của ADN sẽ di chuyển 
lên bản thạch với tốc độ khác nhau và định vị khác nhau, hiện ra các đải màu 
sắc khác nhau và ta có sự đa hình về các đoạn cắt giới hạn. 

Mỗi cá thể sinh vật nếu cắt ADN bằng RE rồi chạy điện di sẽ cho bản đồ 
RFLP đặc trưng của riêng mình không giống với bất kỳ cá thể nào khác, và 
kiểu gen của thế hệ con thì có bản đồ RELP giống của bố mẹ. 

2.7. Polymrase Chaïin Reaction PCR và RADP 

(Phản ứng chuỗi trùng hợp PCR - 1985 Kary Mullis và phản ứng tổng hợp 
RADP). 

Là quá trình nhân một đoạn ADN đặc hiệu dưới sự xúc tác của enzim ADN 
— polymerase đa polymerase — enzim này chịu nhiệt và được chiết xuất từ vi 
khuẩn sống ở suối nước nóng 75°C là Thermophilus aquaticus), diễn ra theo 
chu kỳ nhiệt lặp lại liên tục. Trong đó đoạn ADN đem nhân cần biết trước trình 
tự nucleotit. 

Năm 1991 Gustavo Caetano — Anolles và cộng sự phát hiện ra sự nhân 
đoạn ADN bằng PCR chỉ cần một loại đoạn mồi bất kỳ. Từ đó ra đời kỹ thuật 
nhân các đoạn ADN đa hình ngẫu nhiên RAPD (Random Amplfied 


14 


Polymorphic DNA) là phản ứng chuỗi trùng hợp nhân các đoạn ADN riêng 
biệt, ngẫu nhiên rải rác ở hệ gen. Trong đó sử dụng một loại đoạn mồi và đoạn 
ADN đem nhân không cần biết trước trình tự nucleotit. 

3. Kỹ thuật di truyền sử dụng véctơ chuyển gen 

3.1. Ứng dụng hiện tượng biến nạp, tải nạp (T.phase) 

Khi nghiên cứu hiện tượng biến nạp và sự sinh sản của thực khuẩn thể ở tế 
bào vi khuẩn E. Coli, người ta thấy vi khuẩn E. Coli bị một loại thực khuẩn thể 
(thể ăn khuẩn) ký sinh là T. phase. Cấu tạo của T. phase gồm ADN và protein, 
khi phân huỷ và loại bỏ protein thì hoạt tính của T. phase vẫn còn từ đó phát 
hiện ra vai trò của ADN và tính vật chất của hiện tượng di truyền. 

Theo Từ điển bách khoa sinh học thì Hershey và Chase dùng *P (P đồng 
vị) đánh dấu ADN và đùng *%S (S đồng vị) đánh dấu protein và nuôi cấy thể ăn 
khuẩn trong môi trường có S và P để đánh dấu. Sau đó hỗn hợp T2 với vi khuẩn 
không đánh dấu trong thiết bị hoá lỏng. Vi khuẩn sẽ bị T2 nhiễm vào hoàn 
toàn. Quay ly tâm sơ sánh hàm lượng chất đồng vị phóng xạ thì các tác giả 
thấy rằng protein vỏ của T2 ở ngoài tế bào vì khuẩn vật chủ, chỉ có lõi ADN 
xâm nhập vào vi khuẩn vật chủ. Và chỉ còn ADN của T2 mới được tổng hợp 
sau khi hoá lỏng có chứa °P (P đồng vị đánh dấu), còn protein thì không chứa 
"5 đã đánh dấu. Đặc biệt là các phân tử ADN xâm nhập vào tế bào vật chủ làm 
tế bào này sản xuất thêm nhiều ADN và protein thể ăn khuẩn. Từ ADN của thể 
än khuẩn thực sự tạo lại thể ăn khuẩn mới hoàn chỉnh mới. 

Biển nạp: Frideric Griffith tìm thấy hiện tượng nồi vi khuẩn lành vô hại 
lấy và dung nạp được mẩu ADN của tế bào nòi vi khuẩn gây bệnh sưng phổi 
đã chết và nòi lành vô hại ấy trở thành nòi gây bệnh. 

Tái nạp: Thể ăn khuẩn bao gói hoặc nối thêm được mẩu ADN của tế bào 
vật chủ rồi đem luôn cả mẩu ADN đó xâm nhập (cảm nhiễm) sang tế bào vật 
chủ mới khác. 

Tiếp hợp: 

- Hiện tượng áp một phần cơ thể vào nhau để trao đổi chất nhân ở trùng cỏ 
bộ trùng lông Infuzoaria, 

- Hiện tượng vi khuẩn đực (mang nhân tố F*) xuyên nhú đực vào vi khuẩn 
cái (mang nhân tố F7) tạo cầu nối chuyển ADN cho nhau. 

Ứng dụng nhân tố F (Fertility ) mang gen tạo nhú đực và yếu tố cần cho 
sự tiếp hợp, đồng thời chứa miền gen khởi động sao mã ở vi khuẩn E. Coli. F 
có thể tồn tại dưới dạng một plasmid. Plasmid là một vòng phân tử ADN cỡ bé 
tách từ nhiễm sắc thể vi khuẩn có khả năng tự nhân đôi nhiều lần. Plasmid có 


15 


thể dùng làm chất mang - véctơ chuyển gen. Trong đó một chú ý quan trọng 
trong nghiên cứu thuốc kháng sinh là plasmid R có thể mang các gen khác và 
gen kháng thuốc (gen tổng hợp protein phá huỷ thuốc kháng sinh ). 

3.2. Dùng các thiết bị công nghệ (Kỹ thuật đi truyền) 

- Phương pháp vi tiêm: Dùng súng bắn gen cấu tạo có buồng khí Heli nén 
để thổi vi đạn, vi đạn bằng vàng bọc các đoạn gen, gen này có được từ phản 
ứng chuỗi trùng hợp PCR. Vi đạn mang gen này sẽ được bắn vào tế bào cần 
thiết. Dùng dòng điện kích hoạt nối gen và gen hoạt động. 

- Hoặc dùng T. phase làm thể mang, T.phase nối với đoạn gen cần thiết 
rồi chuyển vào tế bào và gen được nhân lên về số lượng theo T. phase, sau 
đó T. phase-gen sẽ xâm nhập vào tế bào cần thiết rồi để lại gen ở đó (chuyển 
nạp gen). 

4. Phương pháp lai hữu tính và phân tích con lai 


Các nhà bác học: Mendel (1865), Hugo De Vries, Erich Karl Correns, E. 
Von Tschermark (1890), Morgan (1911) v.v... đã lai hữu tính các cặp bố mẹ 
rồi dùng thống kê toán học phân tích tỷ lệ phân ly các tính trạng ở đời con lai 
rút ra quy luật di truyền và học thuyết nhiễm sắc thể và gen. Hiện nay các nhà 
đi truyền chọn giống vẫn dùng phương pháp này để nghiên cứu di truyền. 


Câu hỏi ôn tập: 


Mô tả sơ lược các phương pháp nghiên cứu tế bào và ADN. 


Chương 2 


CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN 
Ở MỨC TẾ BÀO VÀ MỨC PHÂN TỨ 


Mục tiêu: 

* Về kiến thức: 

- Người học trình bày lại được cấu tạo cơ bản các phần liên quan trực tiếp đến vật chất 
di truyền trong tế bào. 

- Vẽ lại được sơ đồ hình dạng nhiễm sắc thể khi cuộn xoắn cực đại. 

- Trình bày lại được và vẽ sơ đồ mô hình cấu tạo của ADN, ARN. Trình bày được 
nguyên tắc bổ sung trong quá trình tổng hợp ADN, ARN. Vẽ được sơ đổ và thuyết trình về 
mối quan hệ giữa kiểu gen kiểu hình có sự tham gia của môi trường, vẽ lại được sơ đồ bộ 
nhiễm sắc thể ruồi giấm trong phân bào nguyên nhiễm và giảm nhiễm, trình bày cơ chế và 
kết quả, ý nghĩa của phân bào nguyên nhiễm và phân bào giảm nhiễm. 

- Trình bày được quá trình tạo giao tử, quá trình thụ tinh kép và các hình thức sinh sản 
đặc biệt khác. 

* Về kỹ năng: 

Thực hành quan sát tiêu bản tế bào và nhiễm sắc thể, chỉ ra được số lượng hình dạng 
nhiễm sắc thể trên tiêu bản soi trong quang trường. 

* Về thái độ: 

Hình thành quyết tâm vượt khó khăn trong học tập và tính kiên trì tìm hiểu cặn kẽ ở 
mức phân tử các cơ chế sỉnh học và di truyền, tiếp thu các tinh hoa của di truyền học để 
làm cơ sở học các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. 

Nội dung tóm tắt: 


Chương này trình bày cấu tạo tế bào nhấn mạnh các phần liên quan trực tiếp đến vật 
chất di truyền, cấu tạo phân tử và cơ chế tổng hợp ADN, ARN, protein, mối quan hệ giữa 
kiểu gen kiểu hình có sự tham gia của môi trường, cơ chế diễn biến về số lượng, hình thái 
bộ nhiễm sắc thể và kết quả, ý nghĩa của phân bào nguyên nhiễm và phân bào giảm nhiễm. 

- Trình bày quá trình tạo giao tử, quả trình thụ tỉnh kép và các hình thức sinh sản đặc 
biệt khác và ý nghĩa đối với chọn giống. 


17 


2.GTDT-A 


L CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT 

1. Khái niệm tế bào 

1.1. Sự phát hiện ra tế bào 

Năm 1662 Robert Hookc đã thiết kế kính hiển vi bằng những thấu kính 
thuỷ tình dùng quan sát và phát hiện lõi bấc thực vật là những hộp nhỏ (túi nhỏ) 

Năm 1675 Leeuwen Hoek phát hiện ra những tế bào máu động vật hình 
cầu dẹt. 

Năm 1839 Schlcidcn và T. Schwann xây dựng học thuyết tế bào: Mọi cơ 
thể động vật và thực vật đều cấu tạo từ những tế bào tồn tại độc lập riêng rẽ và 
tách biệt. 

1.2. Tế bào là đơn vị cơ sở nhỏ nhất chung nhất của sự sống 

- Trong giai đoạn đầu phát hiện tế bào các nhà khoa học chỉ nhìn thấy tế 
bào là nhỏ nhất, từ sinh vật đơn bào đến đa bào, động vật và thực vật bậc cao 
đều cấu tạo từ những tế bào. 

- Về cấu tạo tế bào của các sinh vật đều gồm 3 phần: Màng, nhân, chất 
nguyên sinh. 

- Tế bào là đơn vị thực hiện toàn bộ hoạt động sống và trao đổi chất như: 
quang hợp, hô hấp, đồng hoá, dị hoá, tổng hợp chất sống ADN, ARN, protein, 
øluxit, IIpN v.V... 

- Tế bào là đơn vị của sự sinh sản: cơ thể thế hệ con được sinh ra từ tế bào 
sinh sản của thế hệ trước. 

Vì vậy người ta ví tế bào như là “viên gạch” của sự sống. 

1.3. Định nghĩa tế bào 

Có thể dùng một trong hai định nghĩa sau: 

Định nghĩa ï: Tế bào là đơn vị cơ sở nhỏ nhất chung nhất xây dựng nên 
cơ thể sống và thế giới sinh vật, trong đó diễn ra toàn bộ quá trình trao đổi 
chất, tổng hợp chất sống, tổng hợp protein, bản thân tế bào có khả năng nhân 
đôi nhiều lần làm cho cơ thể tăng trưởng và tế bào là đơn vị sinh sản và thực 
hiện chức năng di truyền của sinh vậi. 

Định nghĩa 2: Tế bào là đơn vị chức năng cấu trúc cơ bản của tất cả các cơ 
thể sống có thể tồn tại như một sinh vật riêng biệt (vi khuẩn, một vài loài tảo, 
nấm) hoặc ở trong thành phần mô của động vật đa bào. 


I§ 


2.GTDT-B 


2. Cấu tạo tế bào thực vật 


Tế bào động vật và tế bào thực vật về cơ bản có cấu tạo giống nhau, đều 
có màng, nhân, chất nguyên sinh. Nhưng khác nhau ở đặc điểm: Tế bào thực 
vật có màng xellulo và có diệp lục còn tế bào động vật không có. 


1 —>—— Diệp lục 


-Nhiễm sắc thể 


ị 


, ˆ— ve ———=— Màng nhân 


ị l ` —~.- Ribôxôm 


=———— Màng lưới 
~————— Nội chất 


_ — 


Ty thể 


Lỗ liên bào 


Hình 2. Tế bào dưới kính hiển vì điện tử ' 

2.1. Cấu tạo màng và lỗ liên bào 

Màng tế bào thực vật gồm 3 lớp màng trong và 1 lớp màng trung gian 

2.1.1. Màng trung gian 

Là lớp màng liên tục nằm ở trung gian giữa các tế bào và làm nhiệm vụ 
gắn kết các tế bào lại với nhau. Nếu các tế bào được ví như những viên gạch 
thì màng trung gian là vôi vữa xi măng gắn các viên gạch lại với nhau. Cấu 
tạo màng trung gian gồm pectin (poly galacturolic) và một ít hemixellulo. 


19 


Nhân 


Vi ống Vách tế bào # CỔ 
Khung xương _ `ổH ông bà ca. g tế bào 
Lưới nôi chất hạt Vi tơ : Không bào trung tâm Xư lên 
ù ạ xẾU2, ˆ Lcng ông vậ 
Ag # c nạp 
Ribôxôm M>- ⁄ 
h1*<⁄ 
¿ h.Á 
Lưới nội chất trơn ` 
Bộ máy Gôlgi— — Vi thể 
: Ty thể 
Lyzôxôm~ Màng bào chất 


Khung ` ca — 


xương Vi tơ 


Hình 3. Tế bào thực vật 
(Nguồn: Từ điển Bách khoa Sinh học, Nxb Khoa học và kỹ thuật. HN, 2003) 


2.1.2. Ba lớp màng của thành tế bào 

Nói chung các lớp này có cấu tạo gồm: 

- Thành phần thứ nhất là các vi sợi xellulo nhúng trong khuôn hemixellulo, 
xellulo được cấu tạo từ B D glucoza. Chú ý cả xellulo và tỉnh bột đều có công 
thức phân tử là HO(CzH.O.)OH và được cấu tạo từ các đơn phân là glucoza, 
tỉnh bột cấu tạo từ đồng phân không gian œ D glucoza còn xellulo được cấu 
tạo từ B D glucoza. 


- Thành phần thứ hai của màng tế bào là các chất: CaCO., SiO: và lignhin 
(lignhin là hợp chất chứa nhiều gốc phenol) các chất này làm cho tế bào cứng chắc. 

- Thành phần thứ ba là các chất flavon tạo màu sắc cho tế bào. 

- Trong tế bào lá có thêm chất kitin không thấm nước. 

- Lớp màng thứ nhất có protein giúp tế bào có tính đàn hồi, lớp màng thứ 
ba có enzim trao đổi chất. 

- Màng tế bào có tính thấm chọn lọc vì có cấu trúc khẩm, xen các tiểu phần 
protein và lipit, các chất tan trong nước thì đi qua phần cực ưa nước của 


20 


protein, các chất tan trong lipit thì thấm qua lipit, vì những phân tử lipit cấu 
tạo phân cực và có tính hướng nên màng có tính thấm chọn lọc. 

2.1.3. Các lỗ hiên bào 

Khi tế bào phân chia, các sợi protcin của màng lưới nội chất được tổng hợp 
thêm và kéo dài ra hai phần của tế bào, sau đó màng tế bào mới hình thành vẫn 
chừa lỗ chỗ sợi protein đó xuyên qua, đó là lỗ liên bào, các chất cần được trao 
đổi giữa các tế bào sẽ được vận chuyển qua đó. 

2.2. Tế bào chất 

Phần này còn được gọi là chất nguyên sinh (pøzøtoplas). Tế bào chất là 
phần bao quanh nhân và được bao bọc bởi màng tế bào. Tế bào chất gồm: 

- Màng lưới nội chất. 

- Các bào quan. 

- Dịch tế bào chất. 

Có thể mô tả tóm tất như sau: 

2.2.1. Màng lưới nội chất 

Màng lưới nội chất là hệ thống màng phân nhánh rải khắp tế bào chất, 
nhiệm vụ của hệ thống này là: 

~ Tạo ra những khoang bưồng định khu trao đổi chất, có khi hai khu cạnh 
nhau nhưng xảy ra phản ứng hoá sinh ngược nhau, khu này tổng hợp, khu kia 
phân giải. 

- Dẫn truyền các chất sinh ra trong quá trình trao đổi chất. 

Cấu tạo màng lưới này theo kiểu membrane (màng cơ sở) gồm: 2 lớp phân 
tứ protein ở hai bên và 2 lớp phân tử lipit ở giữa tạo ra 3 lớp như hình vẽ ở dưới. 


L Ï XIÁ? Ø2 SEU lờ: ác phản tứ protein 
ng An. "li —.Ômi C ụ „ P . 

] : Cực tra nước liĐIT 
Cực ghét nước lipi ` 


Đỏ Cực ra nước hpit 


Ị _.~. mẽ Phân tử protein 


Hình 4. Màng lưới nội chất 


21 


2.2.2. Các bào quan 

- Ty thể hình cầu hoặc hình que, hình đế giày, cấu tạo bởi 2 lớp membrane, 
lớp bao ngoài phẳng, lớp trong ở thể khảm có các mào răng lược chứa hệ thống 
enzim hô hấp. 

Nhiệm vụ của ty thể: hô hấp tạo ra ATP, NADH và các chất mang năng 
lượng hoá học (hoá năng) cung cấp năng lượng cho các phản ứng hoá sinh và 
hoạt động trao đổi chất của cơ thể và axit pantoteic 

- Lạp thể: gồm lục lạp và bột lạp, sắc lạp. 

+ Lục lạp (điệp lục ) mỗi tế bào có khoảng hơn 100 lục lạp, mỗi lục lạp có 
nhiều cọc grana, cọc lại gồm các đĩa xếp chồng lên nhau, mỗi đĩa gọi là một 
hạt granum. 

Mỗi đĩa lại gồm chất nền protein và chlorofil, phân tử chlorofil có cấu tạo 
Hem chứa Mỹ ở giữa. 

Vai trò của lục lạp là nhận năng lượng ánh sáng mặt trời, hoạt hoá hệ 
truyền điện tử, tạo năng lượng ATP để dùng vào phản ứng cố định CO; tạo ra 
đường trong quá trình quang hợp. 

6 CO: + 6H:O =6C4H:Os + 3 Ô:; 

Hiện nay đã phát hiện ra ty thể và lục lạp chứa ADN xoắn kép dạng vòng. 

+ Bột lạp là tỉnh bột đọng lại dự trữ trong tế bào. 

- Riboxom có hình dáng chia làm hai tiểu phần, về cấu tạo gồm protein và 
ARN. Nhiệm vụ của riboxom là dịch mã di truyền và gắn các axit amin thành 
poly peptIt 

- Trung thể hình thành thoi tơ vô sắc làm nhiệm vụ hướng cực cho tế bào 
khi phân chia. 

2.2.3. Dịch tế bào chất 

Dịch tế bào chất là dung dịch keo ưa nước, luôn chuyển động, có độ nhớt 
cao, và chứa axit amin tự do, ATP, ADN, ARN, chất khoáng v.v... 

Chức năng tế bào chất: Là địa bàn diễn ra hoạt động trao đổi chất như 
quang hợp, hô hấp, tổng hợp chất sống tạo ra các yếu tố cấu trúc của tế bào, 
hoạt động này diễn ra mạnh ở gian kỳ, khi nhiễm sắc thể duỗi xoắn tế bào chất 
còn có chức năng đi truyền tế bào chất ( di truyền ngoài nhân ) 

Trong tế bào chất có những khoảng không gọi là không bào, tế bào càng 
già thì không bào càng lớn. 


I9 
3 


2.3. Nhân tế bào 
Nhân nằm ở giữa tế bào giống như một thấu kính, ở đó có: 
Màng nhân 
Nhiễm sắc thể 
Dịch nhân 
Hạch nhân 
2.3.1. Màng nhân là membrane, có tính thấm chọn lọc và màng nhân tạm 
thời tan biến mất khi tế bào phân chia. 
2.3.2. Nhiệm sắc thể (chromatin) 
Quan sát tế bào dưới kính hiển vi quang học lúc tế bào phân chia thấy có 
lúc xuất hiện những thể bắt màu chất nhuộm, người ta gọi đó là nhiễm sắc thể. 
Sau này chia 5 kỳ phân bào thì từ tiền kỳ đến mạt kỳ có thể quan sát nhiễm 
sắc thể rõ bằng kính hiển vi quang học, số lượng và hình dạng nhiễm sắc thể 
trong các tế bào sinh dưỡng là đặc trưng của loài. 
Số nhiễm sắc thể ở tế bào sinh dục chỉ bằng nửa so với tế bào sinh dưỡng. 
Ví dụ: 


TT Í Loài sinh vat Số nhiễm sắc thể. Số nhiễm sắc thể 
_ | trong tế bào sinh dưỡng | trong tế bào sinh dục 
1 | Người 46 23 
Đậu Hà Lan 14 KR 7 

3 | Đậu tương 40 xi 20 

4 | Ca chua, lúa 24 12 
5 | Hành 16 8 
6_| Ngô 20 10 | 
7 Ruồi giấm l 8 4 
8 | Chuối 20; 22; 28; 33 L 10; 11; 14 
9 | Hồng ãn quả 30; 60; 90 15; 30, 


Cấu tạo nhiễm sắc thể đơn: Khi xoắn cực đại nhiễm sắc thể có hình đạng 
đặc trưng, thường chia hai thuỳ giữa là tâm động. Nhiễm sắc thể gồm chất nền 
là protein (Histon) và sợi phân tử ADN xoắn quanh các khối cầu Histon, trải 
qua các bước xoắn tạo nên nhiễm sắc thể đặc. 


23 


Nhiễm sắc thể kép có hai nhiễm sắc thể đơn dính nhau ở tâm động, tâm 
động là nơi gắn với sợi vô sắc, nhờ sự co kéo của sợi vô sắc mà 2 nhiễm sắc 
thể đơn tách nhau ra. 


__ thể kèm 


„eo thất 


.... xoắn lớn 


tâm động 


Hình 5. Nhiễm sắc thể đơn khi dã tách nhau. 
(Nguỏn: TS. Nguyễn Hồng Minh. Giáo trình Di truyền học. Trường ĐHNN!] Hà Nội. 
Nxb Nông nghiệp Hà Nội, 1999) 

2.3.3. Hạch nhân nhìn rõ lúc tế bào phân chia 

2.3.4. Dịch nhân đặc hơn tế bào chất 

Ngoài ra trong nhân còn có enzim tham gia xúc tác phản ứng hoá sinh tổng 
hợp protein và chất sống khác. 

3. Chức năng của tế bào 

3.1. Chức năng cấu trúc 

Tế bào xây dựng nên mô cơ quan và toàn bộ cơ thể sinh vật. Sinh vật đơn 
bào cơ thể chỉ là 1 tế bào, thực vật và động vật cũng như người đều do những 
tế bào cấu tạo nên. 

3.2. Chức năng trao đổi chất 

Tế bào là đơn vị thực hiện quang hợp hô hấp, đồng hoá, dị hoá, sinh tổng 
hợp các chất xây dựng cấu trúc mới của tế bào. 


24 


3.3. Chức năng sinh sản và di truyền 

- Tế bào là đơn vị sinh sản: Sinh vật đơn bào sinh sản bằng cách tự nhân 
đôi (trực phân), Các loài sinh vật đa bào bậc thấp có hình thức sinh sản vô tính. 
Còn động vật, thực vật và người sinh sản hữu tính bằng cách mỗi bên bố mẹ 
cung cấp giao tử n + n= 2n để tạo ra tế bào hợp tử 2n ( phôi ) từ tế bào này 
phát triển thành cơ thể con mang đầy đủ kiểu gen di truyền đặc trưng của bố 
mẹ và của loài. 

4. Kích thước và số lượng tế bào trong cơ thể 

Về kích thước của tế bào thường rất nhỏ phải nhìn dưới kính hiển vi mới 
thấy. Ví dụ tế bào động vật, thực vật kích thước là O,2 - 0,25 micromet. l micro - 
met = 1/1000 mm. Nhưng cũng có những tế bào rất to như: tép bưởi, trứng gà 
có kích thước 4 - 6 cm, trứng đà điểu có đường kính là 15 cm. 

Về số lượng: Mỗi loài sinh vật có số lượng tế bào đặc trưng. Ví dụ: Ở 
người có 170 tỷ — 200 tỷ tế bào. 

5. Tính toàn năng, sự phân hoá biệt hoá và sự phản phân hoá của 
tế bào 

Š.1. Tính toàn năng của tế bào 

Năm 1902 nhà bác học Đức là Habcrlandt đã đề xướng phương pháp nuôi 
cấy tế bào thực vật để chứng minh tính toàn năng của tế bào như sau: 

Mỗi một tế bào bất kỳ lấy ra từ một cơ thể sinh vật đa bào đều có khả năng 
tiểm tàng phát triển thành một cá thể hoàn chỉnh. Ví dụ ở thực vật: Từ một mẩu 
lá cây thuốc bỏng có thể mọc mầm thành cây mới. Hoặc nuôi cấy một mẩu mô 
lá, mô đỉnh sinh trưởng cây thuốc lá, khoa! tây, phong lan hay hoa cúc, sẽ cho 
các cây con hoàn chỉnh. 

Trên đối tượng động vật có con cừu Dolly được sinh ra từ nhân của một tế 
bào tuyến vú dung hợp trong tế bào chất của trứng con cừu khác. cho đồng điện 
đặc biệt chạy qua khởi động hệ gen của hợp tử nhân tạo này hoạt động rồi cấy 
vào tử cung con cừu thứ ba. Từ đó hợp tử này phát triển thành con cừu Dolly. 

Hoặc ví dụ khác: Từ một tế bào phôi phân chia liên tục phát triển thành 
cơ thể hoàn chỉnh có những cơ quan bộ phận khác biệt và chuyên hoá cao, dù 
bạn đầu chỉ là một tế bào. Theo công bố hiện nay, người ta đã nhân bản những 
con bò từ mẩu mê tại của con bò khác. 


25 


5.2. Sự biệt hoá tế bào 
Sự biệt hoá tế bào là sự phân hoá từ những tế bào giống nhau ban đầu (do 


tế bào phôi phân chia sinh ra) thành những tế bào mô, cơ quan riêng biệt có 
cấu trúc, chức năng khác biệt để hình thành cơ thể hoàn thiện phát triển cao. 


Ví dụ: Từ một tế bào phôi hạt thóc phân chia thành nhiều tế bào sau đó phân 


hoá thành tế bào rễ, mầm, lá, thân, hoa, hạt, khác hẳn nhau về cấu trúc chức năng. 


Hay từ một tế bào phôi người phân chia rồi phân hoá thành tế bào tim thai, 


đầu, mình và nội quan, tứ chỉ v.v... 


5.3. Sự phản phân hoá 


Là hiện tượng từ các tế bào đã phân hoá tạo lại tế bào mô sẹo ( callus), từ 


tế bào mô sẹo lại phân hoá ra tế bào khác. Ví dụ từ tế bào tượng tầng sinh ra 
mô sẹo, từ mô sẹo sinh ra tế bào rễ. 


Chú thích: 

* Giải thích về ATP: Adenozin Tri Photphat 
ADP: Adenozin Di Photphat 
AMP: Adenozin Mono Photphat 

- Phản ứng tạo ATP là: AMP + P=ADE 

Sau đó ADP +P =ATP. 


Phản ứng này cần năng lượng, năng lượng này do quá trình oxy hoá phân giải chất 


hữu cơ cung cấp. 


- Phản ứng: ATP=ADP +H;PO. + Q: 
ADP=AMP + H:PO. +Q: là phản ứng giải phóng năng lượng. 


Năng lượng này đùng cho các hoạt động sống. 


26 


- Ngoài ra có một số chất có hoạt tính mang hoá năng như: 
Glucozo l photphat 


Glucozo 6 photphat 
Axetyl photphat CH: - CO ~ P : 
Axit photpho Enol Pyruvic: CH: = C~P 
COOH 


Coenzim Á (tạo nên từ adenozin thịo etanolamin, P}) 

* Chú thích về pectin và so sánh giữa tỉnh bột và xellulo: 

- Cấu tạo màng trưng gian gồm pectin (poly galacturolic) và một ít hemixellulo 
- Công thức hoá học của đường galacto: 


CH:OH Trong ba lớp màng của thành tế bào nói chung 
đều có các vi sợi xelulo nhúng trong khuôn 
HO OH hemixellulo, xellulo được cấu tạo từ BD glucoza. Chú 
ý cả xellulo và tình bột đều có công thức phân tử là 
HO(CGH.uO.)OH và được câu tạo từ các đơn phân là 
glucoza. 
Xellulo được cấu tạo từ BD glucoza 
Tỉnh bột được cấu tạo từ œD glucoza 


CH:OH CH:OH 


OH OH OH 


OH OH 

II. AXIT NUCLÊIC - CƠ SỞ VẬT CHẤT PHÂN TỬ CỦA SỰ 
DI TRUYEN 

1. ADN (Axit Dezoxyribo Nucleic) - Bản mật mã thông tin di truyền 

1.1. Cấu tạo ADN (hay DNA) 

1.1.1. ADN là chất đa phân tử và đại phân tử 

+ Phân tử lượng ADN của tế bào động vật, thực vật, vi sinh vật khoảng 6 
triệu đến 8 triệu đơn vị C (của ARN là 20 000 - 1500. 000 đ.v C ). 

+ Phân tử ADN do nhiều phân tử đơn phân là các Nucleotit kết hợp với 
nhau mà thành, có khoảng 20 000 — 25 000 phân tử Nucleotit). 

(Phân tử ARN có khoảng 3000 — 4000 Ribonucleotit) 

- ADN có tính bền vững hoá học cao, không bị phân huỷ trong môi trường 
kiểm loãng ở nhiệt độ thường, muốn thuỷ phân ADN đến đơn vị cấu trúc cần 
dùng enzim dezoxy ribonucleaza. 

(ARN thì bị phân huỷ thành đơn phân trong dung dịch kiểm NaOH hoặc 
KOH 1N hoặc enzim ribonucleaza). 

- ADN là chuỗi xoán kép gồm 2 sợi đơn song song quấn quanh mội trục. 

- Mỗi sợi đơn là một chuỗi polynucleotit, các nucleotit (Nue) nối với nhau 
băng liên kết photpho di este ( -P - O — C—) 


27 


28 


1.1.2. Cấu tạo phân tử nucleotit: A, T, G, X 


Mỗi nucleotit là ! đơn phân, nucleotit gồm 3 tiểu phần: 


+ H:PO.. 
+ Đường Dezoxy riboza. 
+ Bazơ nitơ (Base nitơ). 


Ba tiểu phần này nối với nhau theo trình tự: P— O - Đường - Bazơ nitơ. 
- Có 4 loại bazơ chính tương ứng với 4 loại nucleotit chính là: 


Adenin (À}) 
Thimin (TT) 
Guanin (G ) 
Xitôzin (X ) 


Các Nuc chỉ khác nhau ở bazơ nitơ, còn các thành phần khác thì giống nhau. 


Công thức hoá học H:PÔ:: OH 


Đường dezoxy riboza ( còn gọi là đường pentoza) 


HO -CH: 


OH(I) 


OH H@2) 
Công thức cấu tạo các bazơ nitơ như sau: 


ca 


KÉ}) _ HIẾ 


Pirimiđin l Si x 
(2-ôxy-8-amin pirimiđin) 


5- MêtI xitôzin 


Uraxil (2-6-điôxy pirimidin) 


ñ OH 
b N 
7 7 S == 
SN Sỹ 
N N N 
H H 


Thimind Ađenin (8-amin purin) Guanin (2-amin-6-ôxypurin) 


Ngoài ra có những bazơ hiếm như axit metyl xitozin... 
Công thức phân tử nucleotit loại X 


NH, 


BÉ 
j7 


vaõ madh 


Laỡ /4cÝ 


Hình 6. Cấu tạo một đoạn phân tử ADN 
(Nguồn: Giáo trình Hoá sinh thực vật. Trường Đại học Nông nghiệp ! Hà Nội, 1975.) 


29 


1.1.3. Cấu trúc không gian sợi kép phán tỉ ADN 

- Hai mạch poly peptit quấn quanh một trục tưởng tượng. Mạch - C - Ô - 
P chạy phía ngoài còn bazơ nitơ hướng vào trong. Giữa các bazơ của hai mạch 
đơn có các liên kết hydro gắn hai mạch lại thành sợi kép theo nguyên tắc bổ 
sung: 

A =T bằng 2 liên kết H 
G = X bằng 3 liên kết H 

1.1.4. Nguyên tắc bổ sung được xác lập bởi 3 yếu tố 

- Số liên kết H và điện tích chỗ liên kết. 

- Sự phù hợp về kích thước. 

- Sự phù hợp về hình thù không gian. 

Định luật Erwin Chargaff và đồng nghiệp phát hiện trước đó, sau này khi 
có mô hình của Watson - Crik thì định luật được bổ sung hoàn chỉnh là: Trong 
tất cả các loại ADN thì số A = số T;, số G = số X, A luôn cặp đôi với T, G cặp 
với X. 

Trong công thức phân tử Á có 2 liên kết H chỉ đứng cùng T, còn G và X 
cùng có 3 liên kết H đứng cùng nhau. 

Về kích thước thì A có vòng purin đứng cùng T có vòng pirimidin, đường 
kính tương đối là 2 vòng liên kết pirimidin — purin (một lớn và một nhỏ). 

G có vòng purin + X có vòng pirimidin = 2 vòng (một lớn và một nhỏ). 

Như vậy với khoảng cách giữa hai chuỗi đơn trong chuỗi xoắn kép mới 
song song và ổn định. 

- Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nucleotit trong ADN được bố 
trí theo từng đoạn, từng nhóm gọi là gen, gen quyết định đặc tính của protein 
và tính trạng. Hiện nay đã xác định được 20% mã di truyền, còn lại chưa xác 
định được gọi là mã mù. 

1.1.5. Kích thước ADN 

Mỗi nucleotit chiếm chiều đài 3,4 A° 

Mỗi vòng xoắn có i0 cặp Nuc và đài 34A° 

1A" =10m 
IMm =l0“m 

Sơ đồ chuỗi xoắn kép ADN theo James D. Watson (người Mỹ ) và Francis 

Cnik (người Anh) 1953 sẽ là: 


30 


Vào mạch 


Hình 7. Sơ đồ cấu tạo xoắn của ADN 
(Nguồn: Giáo trình Hoá sinh thực vật. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, 1975). 

1.2. Cơ chế nhân đôi ADN và ý nghĩa (tự tái sinh, tự tái bản, tự sao và giữ 
lại một nửa) 

- Thời điểm: ADN nhân đôi ở kỳ trung gian của quá trình phân bào, lúc 
này nhiễm sắc thể tan ra, ADN duỗi xoắn. 

- Địa điểm: Ở những tế bào mô đang sinh trưởng mạnh, cần nhiều tế bào 
để cấu tạo nên mô và cơ quan ví dụ ở đỉnh chồi ngọn, chóp rễ. 

- Cơ chế: ADN duỗi xoắn trước, protein histon tan ra. 

Enzim ADN synthetase cắt đứt các liên kết H và chuỗi xoắn kép tách ra 
thành 2 mạch đơn. 

Các nucleotit tự do trong môi trường nội bào tràn vào nối với các nucleotit 
trên 2 mạch đơn cũ bằng các liên kết H theo nguyên tắc bổ sung A=T, G = X. 

Sau đó các Nuc mới nối với nhau bằng liên kết giữa gốc axit photphoric 
với đường dezoxy riboza tạo ra mạch đơn mới bổ sung vào mạch cũ. Kết quả 
tạo ra 2 phân tử ADN giống hệt nhau và giống với ADN ban đầu. Mỗi phân tử 
ADN con có một mạch của phân tử ADN mẹ ban đầu và một mạch hình thành 
từ môi trường nội bào nên gọi quá trình nhân đôi ADN là quá trình tự sao và 
giữ lại một nửa. 


31 


Hình 8. Nhả xoắn và sao chép ADN 


(Nguồn: Từ điển bách khoa sinh học. Nxb Khoa học và kỹ thuật, 2003) 


Trong thời gian tự sao chép để tổng hợp 2 ADN mới, chỉ có một mạch 
mang mã gốc là được tổng hợp liên tục, còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn 
hình thành các đoạn ADN con gọi là Okajaki. Sau đó các đoạn này mới nối với 
nhau hình thằnh mạch hoàn chỉnh. 

2. ARN - Bản sao mã di truyền (Axi Ribonucleic ) 

2.1. Cấu tạo mARN và tARN 

2.1.1. mARN (ARN thông tin, m là viết tắt chữ messenger - người đưa tin) 


mARN cũng là chất đa phân tử và đại phân tử. Số đơn phân ribonucleotit 
là 3 000 - 4 000; phân tử lượng khoảng 20 000 -1, 5 triệu. 


- ARN là một mạch đơn poly ribonueleotit các đơn phân là các axit 
ribonucleotit, mỗi ribonucleotit gồm 3 thành phần: 


Iphân tử H:PO: 
Iphân tử đường riboza 
1bazơ nitơ: hoặc là A, hoặc là U, G, X. 
Trong ARN có ba nucleotit là A, G, X, gần giống như ở ADN chỉ khác là 
phân tử đường trong ARN là đường riboza và đường trong ADN là đường 


32 


dezoxy riboza. Còn nucleotit thứ tư là U (Uraxin là dẫn xuất của T), trong 
ARN không có T, chỉ có U. 


Công thức của đường riboza: 
HO - CH: 


OH(I) 


OH H(2) 


VỊ trí số (2) có oxy 


Trong đường riboza ở vị trí (2) có gốc ~ OH khác với trong ADN vị trí này 
đã mất oxy. 


Công thức của Uraxin: (so sánh với Thimin) 


Xitozin Thimin 
(Ð) NH: bị 
D1 VD (2)H-N nh CH: 


Uraxin (1) O 
JI 
Z“ 


(2)H-N (khác với T ở vị trí này) 


0NN 


NHˆ 


33 


3.GTDT-A 


Quanin Adenin 
(1) OH (CDNH: 


()N 20I N @)N 205 | N 

(3) H:N k ] l ] 
N N N N 
Hệ la 


Mội số loài virus chỉ có ARN mà không có ADN. 

ARN được tổng hợp từ khuôn mẫu là một đoạn ADN. 

2.1.2. tARN (ARN vận chuyển, chữ ï từ chữ rransƒfer: vận chuyển ) 

Cấu tạo ARNI cũng giống ARN,¿ nhưng một đầu cuộn tròn mang bộ ba đối 
mã (anti codonc}, một đầu kia có những bazơ hiếm và cuối cùng được gắn với 
một axit amin. 

Ngoài ra trong tế bào còn có ARN riboxom (rARN). 

2.1.3. Sự khác nhau của ADN với mARN và ý nghĩa 


TT Mục ADN ARN 
|1 | Hình dạng chung Chuỗi kép (2sợi đơn) ˆ |1 đoạn sợi đơn 

2 _| Khối lượng phân tử | Lớn hơn, nhiều đơn phân hơn | Nhỏ hơn, ít hơn 
¡3 | Phân tử đường Đường dezoxyriboza Đường riboza 

4 | Ý nghĩa, chức năng | Chứa mật mã di truyền Là bản sao mã 

5 | Phân tử bazơ nitơ A,T.G,X,MX A,U,G,X 
Ị Không có U và các bazơ hiếm 

Không có T 

6 | Quan hệ số lượng A=TG=x Không có quan hệ này 

kị s2) Số basc Purin = Pirimidin 


2.2. Cơ chế tổng hợp ARN 

- Tổng hợp ARN:: (Quá trình sao mã) 

Mã di truyền là số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nucleotit trong ADN. 

ADN gồm nhiều gen nối nhau, mỗi gen mã hoá quy định việc sản xuất một 
loại protein đo đó quy định một tính trạng. 


34 


3.GTDT-B 


Vào kỳ trung gian, ADN duỗi xoắn, tuỳ nhu cầu của cơ thể và nhu cầu xây 
dựng tế bào mà có những enzim đặc hiệu mở những gen cần thiết. Enzim đó 
là hệ ARN polymeraza, trancriptase (men sao chép). 

Khi gen mở, từng đoạn mạch đơn của ADN tách ra, các ribo nucleotit tự 
đo trong môi trường nội bào tràn vào và gắn với mạch đơn mang mã gốc theo 
nguyên tắc bổ sung: U - A. 

A-T 
G-X. 

Sau đó các Ribonuclcotit sẽ nối nhau thành mạch mới bằng liên kết giữa 
đường riboza và axit photpho. Đoạn poly ribonueleotit này là ARN:. 

số lượng, thành phần và trật tự các ribonucleotit trên ARN„ do số lượng, 
thành phần và trật tự các nucleotit trên gen (ADN) quy định, ARNs là bản sao 
của øen (mã sao ). 

Gen càng dài thì ARNa càng lớn. 

Sau đó mARN được một enzim khấc tách ra khỏi ADN. Số lượng ARNa 
tuỳ thuộc vào nhu cầu của cơ thể. Khi đủ số mARN cần thiết thì 2 mạch đơn 
của gen (ADN) lại liên kết với nhau bằng liên kết H và xoắn lại. 

- tARN cũng được tổng hợp theo nguyên tắc trên, nhưng tARN sau đó 
được quấn lại một đầu mang bộ ba đối mã, một đầu gắn với axit amin. Mỗi 
tARN chỉ vận chuyển một loại axit amin. 


II. PROTEIN - BẢN DỊCH CỦA MẬT MÃ DI TRUYỀN 

Quá trình tổng hợp protein còn được gọi là quá trình thông tin cấu trúc hay 
dịch mã di truyền. 

1. Khái niệm protein 

Protein là hợp chất hữu cơ cao phân tử thiên nhiên, cấu trúe gồm nhiều 
axit amm liên kết với nhau bằng nhiều liên kết peptit - NH - CO - và Hiên kết 
khác, là thành phần cơ bản trong cấu trúc cơ thể sống, là nguyên liệu, là 
cnzim, là sản phẩm của các phản ứng trao đổi chất, và quyết định đặc trung 
của sinh vật. 

2. Vai trò của protein 

- Protein xây dựng nên màng cơ sở membran, từ đó cấu tạo nên tế bào và 
cấu tạo nên cơ thể. 


35 


- Protein là thành phần cơ bản của enzim xúc tác cho các phản ứng hoá 


sinh và các quá trình sinh lý, trao đổi chất. 


- Protein là thành phần của hoocmon, protein cấu tạo nên kháng thể. 

- Protein là chất nền nhiễm sắc thế. 

- Đặc tính của protein quyết định đặc trưng của cơ thể và loài sinh vật. 

3. Cấu trúc protein 

3.1. Cấu trúc bậc một 

Là chuỗi các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit. Đây là kết 


quả phản ứng trùng ngưng các axit amin nối lại thành mạch thẳng poly peptit. 


- AxIt amin là chất hữu cơ trong phân tử chứa cả nhóm chức a xit— COOH 


và nhóm amin -NH:. Giữa các axit amin chỉ khác nhau ở gốc hydrat cacbon 
(gốc R). 


Công thức tổng quát của axit amin là: 
H:N - R - COOH 
Ví dụ phản ứng trùng ngưng: 


H:N - C:H: - COOH + HN - C:H:S -COOH + HN — (C.H:OH) C:H:-- COOH 


=_ H:N-C-H: - CO - NH - C:H‹:S-CO - NH-(C‹H:OH) C:H:COOH 


Valin - Xistein - Tirozin (Trị peptit) 
Công thức tổng quát của poly peptit là: 
H:N - R: - CO - NH - R: - CO -... - NH - R› - CÔ OH 
a. ai a. a2... a. ấn 


3.2. Cấu trúc bậc hai 


Chuỗi poly peptit xoắn lò xo do các liên kết giữa các nguyên tử lưu huỳnh 


trong gốc - SH với nhau tạo thành các vòng xoắn, ví dụ vòng xoắn anpha. 


36 


Hình 9. Cấu trúc xoắn œ - của protein 
(Nguồn: Giáo trình Hoá sinh thực vật. Trường ĐHNNI Hà Nội, 1975.) 
3.3. Cấu trúc bậc ba 


Lò xo peptit cuộn lại thành một khối 


Hình 10. Cấu trúc bậc ba của phân tử miôglôbin 
(Nguồn: Giáo trình Hoá sinh thực vật. Trường ĐHNNI Hà Nội, 1975.) 


37 - 


3.4. Cấu trúc bậc bốn 


Nhiều khối xoắn bậc 3 xếp cạnh nhau tạo ra phân tử protein. Cấu trúc bậc 
4 tham gia vào xây dựng tế bào và quá trình trao đổi chất. 


Hình 11. Cấu trúc bậc bốn của phân tử hêmôglôóbin 
(Nguồn: Giáo trình Hoá sinh thực vật. Trường ĐHNNI Hà Nội, 1975.) 
Một số cấu trúc bậc 4 có các chất khác tham gia với số lượng ít. Ví dụ 
protein ở máu là hêmôglôbin có sắt tham gia: 


Hự£ XS : ' T 
| Làn roi 
củ =l ch=cr¿ 


' H 
' Ly 6a 
r8 rê3 N 
1 ` ° (O¿) His 


Sow ; Ù 
Ạ cCH; c⁄ 
' 
HÀ 
củ coon 


Hình 12. Cấu tạo của phân tử hêmôglôbin 
(Nguồn: Giáo trình Hoá sinh thực vật. Trường ĐHNNI Hà Nội, 1975. ) 


4. Codone (Bộ ba mã hoá hoặc code) 


Codone là nhóm 3 Ribonucleotit trong ARNs chịu trách nhiệm mã hoá 
một axit amin trong chuỗi poly peptit. 


Trong ADN các nucleotit không đứng riêng rẽ mà đứng thành nhóm bộ ba 
gọi là bộ ba mã hoá. 


Người ta tính có 4` = 64codone. Nhưng chỉ khoảng 20 axit amin được mã 
hoá, trong đó: 


38 


Có 3 codone không mã hoá mà làm nhiệm vụ chấm đứt quá trình tổng hợp 
protein. 

Và có 10 a.a khác trong đó mỗi a.a được mã hoá bởi 2 codone. 

2a. a khác nữa mỗi a.a được mã hoá bởi 6 codone. Cuối cùng là I a. a được 
mã hoá bởi 3 codone. Tổng số codone đã sử dụng là 38 và người ta đã chấp 
nhận codone bộ ba. Ngày nay thực tế đã chứng mình mã bộ ba là đúng. 

Như vậy số lượng, trật tự các nucleotit trong ADN quyết định số lượng, trật 
Lự các codone trên mARN. 

5. Anti codone (Bộ ba đối mã) 


Anti codone là bộ ba Ribonucleotit trên tARN phù hợp về nguyên tắc bổ 
sung với codone nào đó. 


Ví dụ: Mạch I của ADN có: TIT XAA XGG TTG 
(codone) mARN là: AAA GTT GXX AAX 
(anti codone) tARN là: UUU XAA XGG UUG 

Trình tự a.a trên poly peptit là: Lyzn Valin' Alanin Lơxin. 


6. Cơ chế dịch mật mã, tổng hợp poly peptit và protein 

6.1. Tổng hợp poly peptit 

- Sao mã: do nhu cầu cơ thể, một enzim làm mở gen, hai mạch đơn đoạn 
ADN (gen) tách khỏi nhau và ARN được tổng hợp. Khi đủ số mARN thì gen 
đóng lại. 

- mARN được gắn với riboxom. 

- Hoạt hoá axit amin: tARN một đầu mang bộ ba đối mã, còn đầu cuối bao 
giờ cũng là XXA được gắn với axit amin đã được hoạt hoá nhờ năng lượng ATP. 

Phức hợp tARN - a.a theo đồng tế bào chất chuyển động vào so mã với 
codone tại vị trí mARN tiếp xúc với riboxom. Nếu đúng nguyên tắc bổ sung 
thì a.a được đặt vào vị trí thứ nhất của riboxom. 

Riboxom di chuyển sang codone thứ 2. 

Phức hợp tARN - a.a khác lại chuyển động tới so mã với codone thứ hai. 
Nếu đúng thì a. a: lại được gắn với a. ai. Riboxom tiếp tục đi chuyển, đồng thời 
a.a:...a.an được giải mã gắn vào, khi riboxom địch chuyển hết chiều đài ARNm 
thì có codone báo hết và chuỗi poly peptit được tạo thành. 

- Có thể có 1 hay vài riboxom cùng địch mã trên mARN. 


39 


- mARN có thể được dịch một lần hay nhiều lần. 
- Có thể nhiều gen cùng được mở một lúc thì nhiều loại poly peptit được 
tổng hợp. 


ARNm 
—, # 
CuỔIi 5 
F 
CHUỔI POLIPEPTIT ` 
CẢNG NGÀY CẢNG TĂNG kà 
FHe+ G ‹Š 
h s.. SA N 
r mã 
g 8 ˆ C5 
[ S 
Met =_ ` 
| sĩ G 
=_ m 
^ = "MU 
Tleu =4 = sa. 
ˆ^ = 
Asp 2. A E 
Ì ke ở S 
Ser vi C ki 
E 
—f\+/z=C 
<^— t7 
<z=G 
= AEU 3 
SỤ' TẠO THANH êsšU ‹Š 
LIÊM HfẾẾT =œ _. 
PeptiE 2<. >9 Sa 
B G "^^ ¬ 
^SỐ 6 Y Na 
c -Š S 
Xx/ @& ŸC 
S ,.ð 6G Sẽ 
=> ~ Lờ) 
í . ị 
Aoœ 8 # cuết! 5 
s2$¿ 
< + Xie+ei Em 
= £se¡in + /A TP 


Hình 13. Sơ đô quá trình tổng hợp poÌy pepIH 
(Nguồn: Giáo trình Hoá sinh thực vật, Trường ĐHNNI Hà Nội, 1975.) 


6.2. Cơ chế tổng hợp protein 
Mạch poly peptit xoắn bậc 2 - 3, nhiều cấu trúc bậc 3 trong liên kết muối 
với một số chất khác tạo phân tử protein. 


40 


7. Mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình 

Trong một thế hệ cá thể sinh vật: 

| tế bào hợp tử 2n —> những tế bào 2n -> mô, cơ quan —> cơ thể. 

Bộ ADN —> ARNm -> poly peptit —> protein —> membrane —> cơ quan tử 
và tế bào —> cơ thể. 

Protein —> enzim —> hoạt tính trao đổi chất (quang hợp, hô hấp, tổng hợp 
protein và các chất sống...) —> đặc tính sinh lý hóa sinh. 

Như vậy từ kiểu gen có sự tham gia của môi trường cuối cùng là kiểu hình. 
Do đó kiểu gen cơ thể quyết định đặc điểm kiểu hình. 

- Số lượng, trật tự nueleotit trên ADN quyết định số lượng và trật tự ribo 
nucleotit trong ARNm do đó quyết định số lượng, trật tự axit amin trong poly 
peptit và quyết định đặc điểm protein, tiếp đó quyết định cấu trúc và hoạt tính 
trao đổi chất của cơ thể tức là quyết định kiểu hình của sinh VẬT, 

Tuy nhiên trong quá trình hình thành kiểu hình phải có sự tham gia của 
môi trường. 

Kiểu Gen + Môi Trường = Kiểu Hình. 

Qua các thế hệ sinh vật: 

ADN bố mẹ -> ADN tế bào sinh dục —> ADN hợp tử (kiểu gen) —> kiểu 
hình thế hệ con -> ADN và kiểu hình thế hệ tiếp 


IV. NHIỄM SẮC THỂ TRONG SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO 

1. Phân bảo nguyên nhiễm 

Còn gọi là phân chia tế bào nguyên nhiễm, nguyên phân, Ä#iøz. Phân bào 
nguyên nhiễm là một phần của gián phân. 

1.1. Thời gian - Địa điểm 

Thời gian một chu kỳ phân chia từ 30 phút đến 5 giờ đồng hồ: Địa điểm ở 
những mô phân sinh, các cơ quan đang sinh trưởng mạnh như mô phân sinh 
ngọn, đầu cành, đầu rễ, phôi hạt nảy mầm, giai đoạn đầu của quá trình phân 
hoá mầm hoa. 

1.2. Cơ chế diễn biến 

Dựa vào hình thái và sự chuyển động của các nhiễm sắc thể mà chia ra 5 
kỳ một cách tương đối, thực ra quá trình phân bào là liên tục khó xác định ranh 
giới từng giai đoạn. 


4I 


1.2.1. Kỳ trung gian (Interphase, gián kỳ ) 


- Thời gian kỳ này chiếm 90% chu kỳ tế 
bào. 


- Đặc điểm: Sự trao đổi chất diễn ra 
mạnh như: nhân đôi ADN, tổng hợp ARN, 
protein, ATP và các chất cao năng. Tâm động 
Gián kỳ có 3 kỳ nhỏ là GI, S, G2. 
Kỳ S có sự kiện ADN nhân đôi. 
Kỳ G2 thì ADN bắt đầu xoắn lại. 
Hình vẽ ADN ở gián kỳ 


Kỳ sau Kỳ cuối 
Hình 14. Sơ đồ bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm 
1.2.2. Tiền kỳ (Prophase, kỳ trước) 
Đặc điểm: - Nhiễm sắc thể bắt đầu xoắn. 
- Màng nhân tạm tan đi. 


1.2.3. Kỳ giữa (Metaphase, trung kỳ) 

Nhiễm sắc thể xoắn đặc nhìn rõ dưới kính hiển vi quang học, có thể xác 
định được số lượng hình dạng bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài sinh vật. 

Mỗi nhiễm sắc thể kép gồm 2 nhiễm 
sắc thể đơn tách nhau chỉ dính ở tâm động. 

Trung thể nhân đôi rồi đi về 2 cực tế 
bào. 

- Nhiễm sắc thể tập trung về mặt 
phẳng xích đạo tế bào. 

- Dây vô sắc hình thành nối tâm 
động nhiễm sắc thể kép với hai cực tế 
bào. 


- Nhiễm sắc thể vẫn tiếp tục xoắn. Hình 15. Nhiễm sắc thể kép 

1.2.4. Kỳ sau (Anaphase, hậu kỳ) 

Dây vô sắc kéo làm nhiễm sắc thể đơn tách nốt tâm động, rồi kéo nhiễm 
sắc thể đơn về hai cực của tế bào. 

- Các vật chất khác cũng chia đều cho hai phần của tế bào 

- Quá trình này cần nhiều năng lượng ATP. 

- Đối với tế bào thực vật thì vách ngăn hình thành chia đôi tế bào mẹ thành 
hai tế bào con. Đối với tế bào động vật thì tế bào thắt lại ở giữa, chia tế bào mẹ 
và vật chất đều ra hai phần thành hai tế bào con. 

1.2.5. Kỳ cuối (Telophase, mạt kỳ) 

- Vách ngăn hình thành tạo ra 2 tế bào con. Hoàn thành việc phân chia các 
vật chất khác của tế bào. 

- Màng nhân hình thành. 

- Nhiễm sắc thể duỗi xoắn. 

Về cơ chế quá trình này, hiện nay các nhà khoa học chia chu kỳ tế bào ra 
hai giai đoạn lớn là: gian kỳ và kỳ phân bào (kỳ nguyên phân). Kỳ phân bào 
lại gồm nguyên phân nhân và phân đôi tế bào chất. Trong đó nguyên phân 
nhân chỉ còn 4 kỳ là kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối. 

1.3. Kết quả và ý nghĩa 

- Kết quả: Tạo ra 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giữ nguyên số lượng 
hình dạng và mật mã di truyền. 


Sau đó chu kỳ phân bào lặp lại và số lượng tế bào tăng lên theo cấp số nhân. 

* Ý nghĩa phân bào nguyên nhiễm: 

Phân chia tế bào nguyên nhiễm làm tăng số lượng tế bào để cơ thể tăng 
trưởng mà vẫn giữ được tính di truyền ổn định, các tế bào được sinh ra có bộ 
nhiễm sắc thể và ADN giống hệt của tế bào ban đầu. 

2. Phân bào giảm nhiễm (Meioz - Giảm phân ) 

2.1. Ý nghĩa của giảm phân 

Giảm phân để hình thành giao tử, trong đó nhiễm sắc thể nhân đôi một lần 
còn tế bào phân chia hai lần, do đó tế bào giao tử (tế bào sinh đục) chỉ có một 
nửa số nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng. Ví dụ: 


Tế bào sinh dưỡng Tế bào sinh dục 


Đậu xanh 
Người 46 23 


Khi giao tử cái kết hợp với giao tử đực sẽ tạo ra hợp tử có 2n nhiễm sắc 
thể giữ được số lượng nhiễm sắc thể đặc trưng của loài đồng thời tạo biến dị 
tái tổ hợp làm tăng sức sống cho cơ thể con, ví dụ sự tương tác gen khác nguồn, 
khác nhiễm sắc thể hay sự hoán vị gen. 

2.2. Thời gian và địa điểm xảy ra giảm phân 

Khi tế bào mẹ của tế bào sinh dục đến giai đoạn chín. 

2.3. Cơ chế giảm phân 

Gồm hai lần phân chia như sau: 

2.3.1. Phản chia lần thứ nhất 

- Tiền kỳ 1 (prophase) có 5 giai đoạn nhỏ: 

+ Leptoten: Nhiễm sắc thể là sợi mảnh tách rời nhau đứng thành cặp tương 
đồng. Số nhiễm sắc thể là 2n. 

+ Zygotenen: ADN nhân đôi và đứng tiếp hợp phối đôi theo chiều dọc 
thành cặp synapsis. Số nhiễm sắc thể là 4n dính cặp. 

+ Pachiten: Nhiễm sắc thể bắt đầu tách nhau và co ngắn. 

+ Diploten: Nhiễm sắc thể tách ra có thể đứt và trao đổi chéo từng đoạn. 


44 


+ Diakinez: Nhiễm sắc thể co ngắn lúc này quan sát rất dễ. 

Màng nhân tạm thời tan đi. 

- Trung kỳ 1: (Metaphase) 

Thoi vô sắc hình thành, nhiễm sắc thể kép đứng hàng đôi. 

- Hậu kỳ 1: Thoi vô sắc kéo các nhiễm sắc thể kép về 2 cực của tế bào, 
điều này khác với nguyên phân, trong nguyên phân nhiễm sắc thể tách nhau 
cả tâm động, còn ở đây nhiễm sắc thể vẫn dính nhau tại tâm động. 

- Mạt kỳ 1: Màng nhân xuất hiện, hình thành 2 tế bào con có số nhiễm sắc 
thể kép đơn bội. 

2.3.2. Phản chia lần thứ hai 

Lần phân chia thứ hai xảy ra nhanh, nhiễm sắc thể vẫn xoắn cực đại, cơ 
chế xảy ra giống như nguyên phân. 


KY CUOI VÀ KY CUOI VÀ 


: Â IỮ, : 4 
PHÂN CHIA BÀO CHẤT XU on Sc nà 22 ` S PHÂN CHIA BÀO CHẤT 


Pha cuối Ï và Pha đầu II Pha giữa II Pha sau II Pha cuối II và 
phân chất tế bào Ï phân chất tế bào II 
KỲ GIẢM PHÂN II KỲ GIẢM PHẦN II 


Hình 16. Cơ chế giảm phân của nhiễm sắc thể 
(Nguồn: Từ điển bách khoa sinh học. Nxb Khoa học và kỹ thuật. HN, 2003) 


+ Tiền kỳ 2: Nhiễm sắc thể không duỗi xoắn, bộ máy phân bào hình thành 
+ Các diễn biến ở trung kỳ 2, hậu kỳ 2, mạt kỳ giống như nguyên phân. 

- Kết quả: Từ I tế bào 2n ban đầu cho 4 tế bào đơn bội n. 

3. So sánh nguyên phân và giảm phân 


Người học tự so sánh về các mặt vị trí xảy ra, thời gian, số lần nhân đôi 
ADN và số lần phân chia, kết quả và ý nghĩa. (Gợi ý thành bài tập) 


45 


V. SINH SẢN Ở THỰC VẬT BẬC CAO 

1. Giảm phân hình thành giao tử đực 

- Từ tế bào mẹ sinh dục đực 2n giảm phân cho 4 tiểu bào tử gọi là 4 hạt 
phấn non n, hạt phấn non tích luỹ đinh dưỡng và chín. 

- Sau đó hạt phấn chín rơi bám vào đầu vòi nhụy, hạt phấn nảy mầm thành 
ống phấn mọc dài chui xuyên theo ống phấn. 

- Đồng thời nhân đơn bội của hạt phấn nhân đôi nguyên phân tạo ra 2 nhân: 

+ Nhân sinh dưỡng làm nhiệm vụ nuôi ống phấn. 

+ Nhân sinh sản chuyển động theo ống phấn. 

- Sau đó nhân sinh sản lại nhân đôi một lần nữa thành 2 nhân sinh sản. Như 
vậy hạt phấn có 3 nhân. 


Tế bào mẹ hạt phấn 


@ @ Hạt phấn 


Ở trên nhị 
(bộ phận 
đực) 


Nhân sinh | Hạt phấn 2 nhân 


2 nhân : : 
sinh sản Nhân sinh dương} Hạt phấn 3 
nhân 


Nình I7 
Sơ đồ quá trình giảm phán hình thành giao tử đực ở cây có hoa hạt kín 


46 


2. Giảm phân hình thành giao tử cái 

Từ tế bào mẹ sinh dục cái 2n giảm phân cho 4 đại bào tử đơn bội, trong đó 
3 đại bào tử teo đi chỉ 1 phát triển thành tế bào trứng (gọi là túi phôi đơn nhân). 

- Nhân tế bào túi phôi đơn nhân nguyên phân 1 lần cho 2 nhân n. 

- Nhân đôi 2 lần nữa cho túi phôi 8 nhân. Sau đó: 

+ 1 tế bào phát triển thành tế bào trứng. 

+ 2 tế bào 2 bên gọi là trợ bào. 

- Mỗi cực góp I nhân tạo ra tế bào sinh dưỡng 2n. 

- Còn lại 3 tế bào đối cực. 


Tế bào mẹ sinh dục cái 


© Q © G@lzeg 
bế 


1 tế bào phát triển 


Túi phôi đơn nhàn 


3 tế bào 
đối cực 


Trợ bào 
Tế bào trứng, 
Lỗ noãn 

Trợ bào 
Nhân sinh dưỡng 


Hình 18. Sơ đồ giảm phân hình thành giao tử cái 


47 


3. Quá trình thụ tỉnh kép và ý nghĩa 

- Quá trình thụ tình kép: 

Khi hạt phấn chín rơi vào đầu nhụy, chất nhây ở đầu nhụy kích thích hạt 
phấn nảy mầm. Nhân hạt phấn nguyên phân 3 lần cho hạt phấn 3 nhân như trên 
đã trình bày. Trong đó có l nhân sinh dưỡng, 2 nhân sinh sản. 

Khi ống phấn vươn tới lễ noãn, 2 nhân sinh sản lăn thco rồi xâm nhập vào 
noãn, ! nhân kết hợp với tế bào trứng tạo hợp tử 2n (phôi), l nhân kết hợp với 
nhân sinh dưỡng 2n tạo ra tế bào nội nhũ 3n, tế bào 3n này sẽ phát triển thành 
nội nhũ hạt. 

Khi hạt nảy mâm chỉ phôi 2n phát triển thành mầm rễ và thành cây, còn nội 
nhũ cung cấp dinh dưỡng cho mầm rễ cây giai đoạn đầu, sau đó tiêu biến đi. 

- Ý nghĩa của phương thức sinh sản hữu tính: 

+ Tạo ra giao tử đơn bội sau đó kết hợp giao tử đực có n nhiễm sắc thể 
và giao tử cái có n nhiễm sắc thể thành hợp tử có 2n nhiễm sắc thể đặc trưng 
của loài. 

- Hai cơ quan sinh dục đực và cái có thể cùng cây hoặc khác cây nên cơ thể 
con có kiểu gen tổng hợp các gen tốt từ bố và mẹ từ đó có sức sống cao hơn 

4. Phương thức sinh sản vô tính 

Từ một tế bào, một mẩu một mô, hoặc một cơ quan cây mẹ sẽ tách ra phát 
triển thành cây mới hoàn chỉnh. 

VD: - Rễ cây hồng ăn quả 

- Củ khoai lang, khoai tây, củ chuối, thược dược. 
- Thân cành khoai lang, nho. 

- Củ giả (giả hành) của hành, tôi, huệ, lay ơn... 

- Chồi gốc chuối, đồng tiền, cúc... 

- Chồi đốt thân ngọn mía v.v... 

5. Sinh sản đơn tính vô phối 

5,1. Hiện tượng trinh sản (sinh sẵn đơn tính) 

- Phôi phát triển từ tế bào trứng không qua thụ tính tạo ra cơ thể đơn bội n 
hoặc 2n. 

- Phôi được tạo từ trợ bào hoặc tế bào đối cực 

- Túi phôi phát triển từ tế bào sinh dưỡng, (phôi tâm hay màng noãn hoặc 
tế bào ngoài túi phôi). 


48 


5.2. Hiện tượng đa phôi 

Phôi được hành thành từ tế bào kèm, trợ bào, là hiện tượng nhiều phôi 
trong một hạt, có thể nhiều phôi trong một túi phôi hoặc nhiều túi phôi trong 
một noän. Ví dụ một số cây cam quýt, xoài, và hiện nay đã phát hiện ở lúa 
cũng có hiện tượng đa phôi. v.v... 

5.3. Ý nghĩa của sinh sản đơn tính 

Ứng dụng hiện tượng sinh sản vô tính, trinh sản, đa phôi để cố định ưu thế 
lai các giống cây trồng. 


Câu hỏi ôn tập: 


. Trình bày cấu tạo cơ bản của tế bào trong mối liên quan đến cơ chế di truyền. 

. Vẽ và thuyết trình về membrane, nhiễm sắc thể. 

. Thế nào là sự biệt hoá tế bào, sự phản phân hoá? 

. Giải thích tính toàn năng của tế bào? 

. Trình bày cấu tạo ADN, ARN, protein? 

. Vẽ lại sơ đồ ADN theo mỏ hình đơn giản ở mức ba thành phần nhỏ của nuoteotít. 
. Nguyên tắc bổ sung dựa trên những cơ sở nào? 

. So sánh ADN và mARN. 

. Mô tả quả trình tổng hợp tự nhân đội ADN và quá trình tổng hợp mARN. 

10. Vẽ lại sơ đồ gián phân và giảm phân bộ nhiễm sắc thể ruồi giấm. 


11. So sánh sự giống nhau và khác nhaư giữa gián phân và giảm phân về vị trí, số lần 
phân chia, sự kiện đặc biệt, kết quả, ý nghĩa. 


12. Chọn phương án đúng cho câu sau: 
12.1.Trong quá trình nào có sự nhân đôi ADN trong các quá trình sau: 
a. Giản phản. 
b. Giảm phân. 
c. Tổng hợp protein. 
d. Sự sinh trưởng dài ra của rễ cây. 
12.2. Kết quả của sự giảm phân từ một tế bào ban đầu 2n là: 
a. Hai tể bào con, mỗi tế bào có 2n nhiễm sắc thể. 
b. Bốn tế bào con mỗi tế bào có 2n nhiễm sắc thể, 
c. Bốn tế bào con đơn bội mỗi tế bào có n nhiễm sắc thể 
13. Vẽ và thuyết trình sơ đồ mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình. 


(O Œ mi Ơ ƠI + C2 hà — 


49 


4.GTDT-A 


Chương 3 


CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN 


Mục tiêu 

* Về kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được các khái niệm: gen, kiểu gen, tính trạng, kiểu hình, thể 
đồng hợp tử, thể dị hợp tử, alen, tocus, đi truyền, biến dị, đột biến,... 

- Trinh bày được nội dung chính các quy lưật và tương tác di truyền, vẽ và giải thích 
được cơ sở tế bào học các quy luật và tương tác di truyền đó. 

- Nêu được các nội dung chinh về các phương pháp mà các nhà di truyền học đã thành 
công trong việc tìm ra các quy luật di truyền và các tương tác di truyền như: Mendel, 
Morgan... 

- Vận dụng các quy luật di truyền và các tương tác di truyền vào việc học các phương 
pháp chọn tạo giống cây trồng ở các chương sau. 

* Về kỹ năng: 

Có khả năng trình bày, giải thích và vận dụng các quy luật di truyền và các tương tác 
di truyền vào trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng. 

* Về thái độ: 

Nghiêm túc học tập, vận dụng các quy luật di truyền và các tương tác di truyền vào 
việc củng cố quan điểm duy vật biện chứng, quan điểm di truyền học đúng đắn, giải thích 
các hiện tượng di truyền và bệnh di truyền. 

Nhiệt tình say mê học tập nghiên cứu khoa học. 

Nội dung tóm tắt h 

Chương này trình bày về các khái niệm cơ sở: gen, kiểu gen, tính trạng, kiểu hình, thể 
đồng hợp tử, thể dị hợp tử, alen, locus, di truyền, biến dị, đột biến...các khái niệm được diễn 
giải theo từng mức từ đơn giản dễ hiểu đến mức chính xác ở mức cơ sở phân tử và cơ sở 
vật chất di truyền. 

- Trinh bày tóm tắt-các bước và các phương pháp mà các nhà di truyền học đã thành 
công trong việc tìm ra các quy luật di truyền và các tương tác di truyền. Trình bày nội dung 
chinh các quy luật di truyền, tương tác di truyền, giải thích cơ sỏ tế bào học, điều kiện 
nghiệm đúng và ý nghĩa của các quy luật và tương tác di truyền được phát hiện bởi các nhà 
bác học như: Mendel, Morgan, Yuan longPing. 


30 


4.GTDT-B 


1. CÁC KHÁI NIỆM DI TRUYỀN 

1. Khái niệm về gen 

- Gen bắt đầu từ chữ Hy Lạp genøs có nghĩa là sinh ra, bắt nguồn. Thuật 
ngữ ge xuất hiện từ năm 1911. Có 3 mức định nghĩa về gen: 

- Mức I- Theo Mendel: Gen là yếu tố vật chất đi truyền không thể nhìn 
thấy được nằm ở trong nhân và nó quyết định sự hình thành một tính trạng. 

- Mức 2 - Theo Morgan: Gen - Nhân tố di truyền không nhìn thấy được mà 
Mendel nêu ra trước đây là vật chất có thể nhìn thấy được và phân bố thẳng 
hàng như chuỗi hạt cườm trên nhiễm sắc thể và quyết định sự hình thành một 
tính trạng nào đó. 

(Các gen định vị trên các locus đọc theo thể nhiễm sắc và tập tính của các 
thể nhiễm sắc trong giảm phân giải thích phương thức di truyền của các tính 
trạng - Theo Từ điển bách khoa sinh học. ) 

- Mức 3 - Theo di truyền học hiện đại: 

+ Gen là một đoạn ADN quyết định sự hình thành một tính trạng. 

+ Gen là đơn vị thông tin di truyền về cấu trúc chuyên hoá của một protein (gen 
là một đoạn ADN chịu trách nhiệm tổng hợp một loại protein) hoặc một enzime. 

+ Gen là một đoạn ADN chịu trách nhiệm mã hoá một mạch poly peptit. 

Sự thống nhất giữa các khái niệm trên là gen và là vật chất quyết định sự 
di truyền và biểu hiện tính trạng. 

2. Kiểu gen 

Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen nằm trong tế bào sinh vật. Kiểu gen 
gồm gen nhân và gen tế bào chất. Vì một tế bào chứa đủ các gen và các tế bào 
của một cơ thể sinh vật chứa gen giống nhau nên nói tới kiểu gen trong tế bào 
cũng là nói kiểu gen của cơ thể. 

Trong thực tế các nghiên cứu nói tới kiểu gen là nói một vài cặp gen mà 
người ta chú ý. 

3. Tính trạng 

Tính trạng là đặc điểm hình thái ngoại hình, giải phẫu hay đặc tính sinh lý 
hoặc một mặt nào đó của cá thể sinh vật được biểu hiện ra ngoài trong quá 
trình sống. 

Tính trạng còn gọi là dấu hiệu và được phân ra đặc trưng, đặc tính. 

4. Kiểu hình 


5l 


Tính trạng là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể. Thực tế nói tới kiểu 
hình là nói tới tổ hợp một vài tính trạng mà người ta chú ý. 

5. Cặp tính trạng tương phản 

Tính trạng tương phản còn gọi là tính trạng đối lập là hai trạng thái biểu 
hiện khác nhau, trái ngược nhau của cùng một loại tính trạng. 

VD: Loại tính trạng màu sắc có cặp tính trạng tương phản là màu xanh và 
mầu vàng. Loại tính trạng chiều cao có cặp tính trạng tương phản cao và thấp 

6. Locus 

Là vị trí gen trên nhiễm sắc thể. Mỗi gen chỉ định vị trên một locus. 

7. Alen 

Là những trạng thái khác nhau của cùng một gen cùng một locus trên 
nhiễm sắc thể đơn. 

Ở cơ thể lưỡng bội mang mỗi gen hai bản, (tức là mỗi cơ thể chỉ mang hai 
alen), mỗi bản nằm trên một nhiễm sắc thể của cặp nhiễm sắc thể tương đồng, 
hai bản gen tương ứng vị trí locus trong cùng cặp là alen 

VD: I°, F, F là 3 alen trên locus quy định nhóm máu ở người. 

8. Cặp alen : 

Là 2 alen của cùng một gen, vị trí locus tương xứng trên cặp nhiễm sắc thể 
tương đồng. 

2 alen trong cặp có thể giống hoặc khác nhau. 

Có trường hợp gọi alen và gen đồng nghĩa. 

9. Thể đồng hợp tử 

Là các cá thể có kiểu gen mà mỗi cặp alen đều có alen giống hệt nhau. 

Trong các nghiên cứu thường viết đồng hợp tử về một vài cặp alen mà 
người ta chú ý. 

10. Thể dị hợp tử 

Gọi là thể dị hợp tử về cặp alen nào đó khi hai alen trong cặp đó không 
giống nhau 

11. Cá thể thuần chủng 


Là cá thể khi gieo (hoặc sinh sản) liên tiếp nhiều đời đều cho thế hệ con 


đồng đều, giống hệt nhau và giống hệt bố mẹ. Nếu xét kiểu gen thì cá thể thuần 
chúng là cá thể có kiểu gen mà các alen trên cùng vị trí locus giống hệt nhau. 

Đối với động vật thì cá thể thuần chẳng là cá thể khi giao phối sinh sản 
liên tiếp nhiều đời đều cho thế hệ con đồng đều, giống hệt nhau và giống hệt 
bố mẹ và có kiểu gen mà các alen trên cùng vị trí locus giống hệt nhau. 


II. ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN THEO MENDEL 

1. Giới thiệu Mendel 

1.1. Tiểu sử 

Mendel sinh ngày 22 tháng 7 năm 1822 (mất năm 1884). Ông là người BỐC 
Moravi (Tiệp Khắc cũ). 

- Năm I843 ông học hết trung học vào tu viện thánh Phoma ở Bruno. 

- Năm 1851-1853 học Đại học Tổng hợp Viên. Khi tốt nghiệp trở thành 
giáo viên toán lý đạy tại trường cao đẳng thực hành Bruno. 

- Năm I856 - 1863 tiến hành những thí nghiệm kinh điển về lai thực vật 
trên đậu Hà Lan. h 

Năm 1865 Mendel trình bày báo cáo: Thí nhiệm về các cơ thể lai thực vật. 
Dù báo cáo chỉ dày hơn 50 trang, nhưng đã nêu được quy luật cơ bản của hiện 
tượng di truyền. Sau này chính các quy luật này đã đặt nên móng cơ sở cho 
ngành di truyền học. Tuy vậy, thời gian đó, chưa có ai hiểu được các luận điểm 
này nên chưa có ai công nhận. Phải đến năm 1900 có ba nhà bác học độc lập 
với nhau cùng tìm ra và công bố các định luật giống như Mendel đã công bố 
năm 1865. Đó là: Hugo de Vries (Hà Lan) 

Erich Karl Correns ( Đức ) 
E. Von Tschermark (Áo). 

Từ đó người ta mới nhớ lại công trình của Mendel và công nhận các quy 
luật mà ông phát hiện ra. 

Năm 1900 này được coi là khai sinh của di truyền học. 

- 1879 Mendel làm tu viện trưởng. 

- Ngày 6 - 1 - 1884 Mendel qua đời. 

1.2. Phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel 

- Đối tượng lai để nghiên cứu là đậu Hà Lan. 

- Chọn lọc bố mẹ thuần chủng trước khi lai: Giống cây thuần chủng là 


33 


giống khi gieo liên tiếp nhiều đời đều cho thế hệ con đồng đều, giống hệt nhau 
và giống hệt bố mẹ. Nếu xét kiểu gen thì cá thể thuần chủng là cá thể có kiểu 
gen mà các alen trên cùng vị trí locus giống hệt nhau. 

- Nghiên cứu riêng rẽ các tính trạng theo dấu hiệu trái ngược. 

- Sử dụng thống kê toán học trên số lượng cá thể lớn. 

- Sử dụng phép lai phân tích: Lai phân tích là lai cá thể cần phân tích xem 
xét mang tính trội với cá thể đồng hợp tử lặn để xác định kiểu gen cá thể đó 
là đồng hợp tử hay dị hợp tử. 

2. Nội dung các định luật mà Mendel phát hiện và công bố 

2.1. Định luật đồng tính (hay định luật tính trội) 

Định luật: Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng (cặp 
tính trạng đối lập) thì ở con lai sẽ biểu hiện đồng nhất (đồng tính) dấu hiệu của 
một bên bố hoặc mẹ. 

Dấu hiệu đó gọi là tính trạng trội. 

Dấu hiệu không biểu hiện gọi là tính trạng lặn. 

VD: Lai đậu hạt vỏ vàng x đậu hạt vỏ xanh —> F‹ 100% hạt vỏ vàng. 

Mỗi tính trạng Mendel lai và thống kê trên 10 tổ hợp và ở F: có 8000 cá 
thể. Các tính trạng Mendel công bố là: 

Hạt trơn trội so với hạt nhãn. 

Hạt vàng trội so với hạt nhãn. 

Quả phình > quả thắt co. 

Hoa ở nách lá > hoa ở đỉnh ngọn. 
Hoa đỏ > hoa trắng. 

"Thân cao > thân thấp. 

2.2. Tính trội không hoàn toàn 

- Lai dạ lan đỏ x dạ lan trắng —> F: 100% hồng. 

Và ở F: phân ly theo tỷ lệ lđỏ: 2 hồng: I trắng. 

- Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) cũng cho kết quả như vậy. 

2.3. Định luật phân tính 

Định luật: Khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng nào 
đó thì ở F› có sự phân ly về dấu hiệu (tính trạng) theo tỷ lệ 3 trội: 1 lặn. 

VD: Lai đậu có vỏ hạt vàng x đậu có vỏ hạt xanh 


54 


Ở F: biểu hiện 100%. có vỏ hạt vàng 

F: tự thụ cho F; có 6022 cây có vỏ hạt vàng và 200 [ cây có vỏ hạt xanh tỷ 
lệ phân ly ở đây là 3 vàng: ! xanh. 

2.4. Phép lai phân tích 

Cá thể mang tính trội có thể có kiểu gen đồng hợp tử hoặc dị hợp tử. Để 
biết kiểu gen của cá thể này thì lai nó với cá thể đồng hợp tử lặn về tính trạng 
đó, nếu kết quả con lai đồng tính thì bố mẹ thuần chủng (đồng hợp tử), nếu 
con lai phân ly thì cá thể đó đị hợp tử. 

Ví dụ: Lai P. đậu có vỏ hạt vàng x đậu có vỏ hạt xanh. Nếu ở F¡ biểu hiện 
100% có hạt vỏ vàng thì cây hạt vỏ vàng ở thế hệ P là cây thuần chủng trội, 
còn nếu ở thế hệ F; phân ly 50% cây có hạt vàng, 50% cây có hạt xanh thì cây 
hạt vỏ vàng ở thế hệ P là cây dị hợp tử. 

2.5. Định luật phân ly độc lập 

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng đối lập thì sự 
đi truyền của các nhân tố di truyền quy định các tính trạng đó độc lập với nhau. 

Các nhân tố di truyền phân ly độc lập khi hình thành giao tử và tổ hợp tự 
đo trong quá trình thụ phấn và hình thành hợp tử phôi. 

3. Kết luận quan trọng của Mendel và ý nghĩa 


Từ quy luật phân ly tính trạng trên Mendel đã kết luận: Chứng tỏ sự đi 
truyền do một nhân tố vật chất không nhìn thấy ở trong tế bào quyết định sự 
hình thành và di truyền tính trạng đó. Và từ tỷ lệ kiểu hình của các thế hệ con 
lai mà ta có thể xác định được kiểu gen của bố mẹ và thế hệ con cái. Các quy 
luật này làm cơ sở để sau này tìm ra nhiễm sắc thể và gen, giải thích các hiện 
tượng di truyền và bệnh liên quan đến di truyền. 

- Mendel đã tìm ra và sử dụng phương pháp nghiên cứu đúng đắn, đó là: 

+ Chọn lọc bố mẹ thuần chủng trước khi lai: giống cây thuần chủng là 
giống khi gieo liên tiếp nhiều đời đều cho thế hệ con đồng đều, giống hệt nhau 
và giống hệt bố mẹ. Nếu xét kiểu gen thì cá thể thuần chủng là cá thể có kiểu 
gen mà các alcn trên cùng vị trí locus giống hệt nhau. 

+ Nghiên cứu riêng rẽ các tính trạng theo dấu hiệu trái ngược. 

+ Sử dụng thống kê toán học trên số lượng cá thể lớn. 

+ Sử dụng phép lai phân tích: Lai phân tích là lai cá thể cần phân tích xem 
xét mang tính trội với cá thể đồng hợp tử lặn để xác định kiểu gen cá thể đó 


35 


là đồng hợp tử hay dị hợp tử. Hiện nay các phương pháp này vẫn được áp dụng 
để lai và nghiên cứu di truyền. 
- Đối tượng lai để nghiên cứu là đậu Hà Lan và một điều may mắn là ở đậu 
Hà Lan thì các tính trạng mà Mendel nghiên cứu đều do các gen nằm trên các 
nhiễm sắc thể khác nhau. Nếu Mende!l nghiên cứu ở đối tượng khác hoặc tính 
trạng khác thì chưa chắc đã có kết quả như vậy. 
4. Giải thích định luật Mendel bằng cơ sở tế bào học 
Quy định gen A trội quyết định tính trạng thân cao. 
a lặn quyết định thân thấp. 
B trội quyết định vỏ hạt vàng. 
b lặn quyết định vỏ hạt xanh. 
Sơ đồ lai như sau: 


P: AAbb x aaBB 
Giao từ P: Ab Ỷ aB 
Fì AaBb (100% thân cao vỏ hạt vàng) x AaBb 
Ni, 
Giao tử của F\ là: AB, Ab, aB, ab. 


Khung Pennes về sự phân ly và tổ hợp các tính trạng này 


9S ——ể|__ A8 | Ab 4B. |  ab | 
AABB 
 AaBb | aaBB | aaBb | 


| ab | aABb 


Kết quả có các kiểu tổ hợp như sau: 


9A - B-: Thân cao, vỏ hạt vàng. ñ 
3A - bb : Thân cao, vỏ hạt xanh. 
3a aB - : Thân thấp, vỏ hạt vàng. 
la abb : Thân thấp, vỏ hạt xanh. 
Chú ý: 
- Sự phân ly kiểu hình là sự xuất hiện các cá thể khác nhau và biểu hiện 
khác nhau ở thế hệ con về đặc trưng, dấu hiệu tính trạng nào đó do kiểu gen 
phân ly gây ra. 


36 


- Thường biến thì không phải do kiểu gen gây ra. 

- Sự phân ly kiểu gen là sự tách rời nhiễm sắc thể đơn ra khỏi cặp nhiễm 
sắc thể tương đồng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, rồi tổ hợp lại 
với nhiễm sắc thể có nguồn gốc khác mang alen khác trong quá trình thụ tỉnh 
để cho các cá thể con có kiểu gen khác nhau và có khác với bố mẹ. 

Có thể có sự phân ly kiểu gen nhưng chưa có sự phân ly kiểu hình. 

5. Điều kiện nghiệm đúng của định luật phân ly độc lập 

- Bố mẹ thuần chủng. 

- Gen quy định tính trạng đối lập nằm trên những cặp nhiễm sắc thể khác nhau. 

- Tính trội hoàn toàn và không có tương tác khác. 

- Số cá thể đủ lớn để đủ cho việc sử dụng toán thống kê. 


II. LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN THEO MORGAN 

1. Giới thiệu Morgan và cộng sự 

Thomas Hunt Morgan sinh năm 1866, mất năm 1945. Sự nghiệp của ông 
có thể tóm tắt như sau: 

- Năm 20 tuổi tốt nghiệp đại học. Năm 24 tuổi đỗ tiến sĩ. Năm 25 tuổi là 
giáo sư Trường Đại học Tổng hợp ở Newyork. 

- Năm 1910 công bố công trình: Sự di truyền liên kết với giới tính ở ruồi 
giấm. Từ đó Morgan xây dựng học thuyết nhiễm sắc thể. 

- Năm 1915 Morgan xuất bản cuốn sách Cơ chế di truyền của Mendel. 
Trong đó Morgan chỉ ra: 

Nhiễm sắc thể là vật thể bắt màu chất nhuộm, nằm ở trong nhân tế bào, 
_ và có số lượng ổn định có hình đạng đặc trưng ở mỗi loài sinh vật, và chỉ xuất 
hiện vào thời điểm nhất định. Morgan chứng mình: Nhân tố di truyền không 
nhìn thấy được mà Mendel nêu ra trước đây là vật chất có thể nhìn thấy được 
và phân bố thẳng hàng như chuỗi hạt cườm trên nhiễm sắc thể. 

(Các gen định vị trên các locus dọc theo thể nhiễm sắc và tập tính của các 
thể nhiễm sắc trong giảm phân giải thích phương thức đi truyền của các tính 
trạng - Từ điển bách khoa sinh học). 

- Năm 1926 Morgan xuất bản cuốn sách Học thuyết về gen. 

- Năm 1927 Morgan là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ. 

~ Năm 1935 Morgan nhận giải thưởng Nobel. 


%7 


Các cộng sự của Morgan có các sinh viên, đặc biệt là Alfred H. Sturtevant. 
Sturievant đã nêu giả thuyết các gen càng có locus xa nhau trên nhiễm sắc thể 
thì tần số trao đổi chéo càng cao. Ông dùng dẫn liệu tổ hợp lại của các phép lai 
chéo ruồi giấm để xác định vị trí tương đối của các gen nghĩa là lập bản đồ gen. 

2. Định luật liên kết gen 

2.1. Thí nghiệm 

- Đối tượng lai là ruồi giấm (ruồi quả) Drosophila melanogasfer. 

- Morgan đã tiến hành làm thuần các thế hệ ruồi bố mẹ bằng cách: cho các 
con ruồi giao phối và sinh sản, chọn ra các dòng ruồi con đồng nhất và giống 
hệt bố mẹ về tính trạng ông quan tâm tìm hiểu. 

~ Morgan lai: 

+ Thế hệ P: Ruồi mình xám cánh dài x mình đen cánh cụt -> sinh ra ruồi 
con F: đồng nhất 100% mình xám cánh dài. 

+ Tiếp theo lai phân tích: 

Ruồi cái mình đen cánh cụt x Ruồi đực F¡ mình xám cánh dài; để ông xác 
định kiểu gen của ruồi Fi. Kết quả là ở thế hệ con phân ly theo tỷ lệ: 

1 mình xám cánh dài: 1mình đen cánh cụt. 
Tỷ lệ này không tuân theo định luật Mendel, vì theo định luật Mendel thì 
sẽ phân ly theo tỷ lệ: 
l mình xám cánh dài. 
l mình xám cánh cụt. 
1 mình đen cánh dài. 
1 mình đen cánh cụt. 
Nhưng ở ruồi giấm kết quả là ở thế hệ con phân ly theo tỷ lệ: 
1 mình xám cánh dài: 1 mình đen cánh cụt. 

Tỷ lệ này giống với khi lai một cặp tính trạng, tức là hai tính trạng này có 
thể gắn chặt làm một. Điều này có nghĩa là hai tính trạng độ dài cánh và màu 
thân cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. 

Tiếp tục nghiên cứu trên các tính trạng khác Morgan rút ra định luật như sau: 

2.2. Định luật 

Các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thì di truyền cùng nhau và làm 
thành nhóm gen liên kết. 

2.3. Cơ sở tế bào học 


Gen B quy định tính trạng mình xám là gen trội. 
Gen b quy định tính trạng mình đen là gen lặn. 
Gen V quy định tính trạng cánh dài là gen trội. 
Gen v quy định tính trạng cánh cụt là gen lặn. 
Vì B và V cùng nằm trên một nhiễm sắc thể nên viết kiểu gen là: BV 
BV by 
BVx bvw 
} 
Tà 
bv 


Mình xám cánh dài 


Ruồổi đực BV bv 
bv x by 


Giaotử BV by bv 


E›: 


Khung Pennes về sự tổ hợp của các gen 


bv 
bv 


mình xám cánh dài mình đen, cánh cụt 


Tỷ lệ 1 mình xám cánh dài: ! mình đen cánh cụt 

Ý nghĩa của liên kết gen: Ộ 

- Về mặt lý luận: từ hiện tượng liên kết gen Morgan đã tìm ra luận điểm 
là có nhiều gen trên nhiễm sắc thể. 

- Về mặt thực tiễn: hiện tượng liên kết gen giúp các nhà chọn giống xác 
định và chọn ra các tính trạng liên kết luôn đi kèm nhau. 

- Đối với sinh vật: hiện tượng liên kết gen có tác dụng hạn chế biến đị tái 
tổ hợp giúp cho sinh vật di truyền bền vững từng nhóm tính trạng, 


59 


60 


FI 


Giao tử 


V V v lê v 
° * - 
Ẫ \ 
Mình xám cánh dài Mình xám cánh dài 
B b 
V V 


Mình xám cánh dài 


> 


_J 
Mình xám cánh dài Mình đen cánh cụt 
b b 
M v 


Khung Pennét: 


Mình xám cánh dài Mình đen cánh cụt 


3. Hoán vị gen 


(Trường hợp hoán vị gen còn gọi là hiện tượng liên kết gen không hoàn toàn) 

3.1. Thí nghiệm của Morgan 

Trong thí nghiệm trên Morgan đã lai phân tích ruồi đực mình xám cánh 
đài. Còn trong thí nghiệm này Morgan đã tiếp tục lai phân tích ruồi cái F: mình 


xám cánh dài với ruồi đực mình đen cánh cụt thuần chủng. Kết quả khác hẳn: 
ở Fa có tỷ lệ phân ly như sau: 


41% rưồi con mình xám cánh dài 
41% mình đen cánh cụt 
9% mình xám cánh cụt 
9% mình đen cánh dài. 


Tỷ lệ này không giống như sự phân ly độc lập. Cũng không giống liên kết 
hoàn toàn. Morgan nghiên cứu về nhiễm sắc thể thấy rằng trong quá trình giảm 
phân nhiễm sắc thể có những lúc các nhiễm sắc thể đơn đã bện chặt vào nhau 
theo từng cặp tương đồng sau đó lại tách ra. Như vậy có thể xảy ra đứt rời từng 
đoạn nào đó và lại gắn vào nhiễm sắc thể kia. Và sự trao đổi từng đoạn đó gọi 
là sự hoán vị gen (đổi chỗ). Sự hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi giấm cái, không 
xảy ra ở ruồi đực. Và nếu ruồi cái thuần chủng các alen giống nhau nên đù có 
trao đổi chéo thì cũng không biểu hiện. 


3.2. Định luật 
- Các nhiễm sắc thể tương đồng có thể trao đổi chéo cho nhau những gen 
cùng vị trí tương xứng trên đó (cùng locus) ở một tỷ lệ nhất định trong quá 
trình giảm phân hình thành giao tử. 


- Các gen phân bố thẳng hàng như chuỗi hạt cườm làm thành nhóm gen 
liên kết. Trong đó, các gen ở cách nhau một khoảng nhất định thì có thể bị trao 
đổi chéo sang nhiễm sắc thể tương đồng cho alen của nó. 


Tần số hoán vị gen tính bằng tỷ lệ % số cá thể có hoán Vị gen so với tổng 
số cá thể thu được ở đời lai phân tích: 


Số cá thể có hoán vị gen 
Tổng số cá thể ở đời lai phân tích 


{(%) = 100%, 


1 


Trong thí nghiệm này f% bằng chính % số giao tử có gen hoán vị = % số 
cá thể có gen hoán vị là: 

9 % ruồi mình xám cánh cụt + Ø % ruồi mình đen cánh dài = 18%. 

- Khái niệm đơn vị hoán vị gen: 

+ 1 đơn vị Morgan = 100% tần số hoán vị gen. 

+ I centi Morgan = 1% hoán vị gen. 

Đơn vị trao đổi chéo để chỉ vị trí tương đối của gen này so với gen kia cách 
nhau bao nhiêu đơn vị trao đối chéo. 

Sự trao đổi chéo phụ thuộc vào loài và giới tính: ở ruồi giấm thì hoán vị 
chỉ xảy ra khi giảm phân hình thành giao tử cái. Còn ở tằm thì hoán vị chỉ xảy 
ra khi giảm phân hình thành giao tử đực. 

Ví dụ liên quan đến hiện tượng liên kết gen không hoàn toàn: Năm 1908 
hai nhà sinh vật người Anh là William Bateson và Reginald Punnett nghiên 
cứu hai tính trạng màu hoa và dạng hạt phấn của các cây đậu hoa (đậu ngọt) 
lai chéo các cây dị hợp PpLI có kiểu hình hoa tía và hạt phấn dài. Kết quả: 284 
cây hoa tía hạt phấn đài (chiếm 75%) và 55 cây hoa đỏ hạt phấn tròn (chiếm 
14%)và một số lớn cây không theo tỷ lệ. Điều này khi chưa có thuyết nhiễm 
sắc thể thì không giải thích được, về sau khi phát hiện ra di truyền liên kết thì 
mới giải thích được. 

P: Purple là gen quy định hoa tím, p quy định hoa đỏ. 

L: Long là gen quy định hạt phấn dài, I quy định hạt phấn tròn. 

3.3. Cơ sở tế bào học 

(Xem sơ đồ trang sau) 


IV. QUY LUẬT TƯƠNG TÁC GEN (Quy luật di truyền bổ sung sau Mendel) 
1. Tương tác đa gen cộng tính. 
1.1. Thí nghiệm của Nilssơn Ehle 
Lai P: lúa mì thân cao x lúa mì thân thấp 
Ỷ 


F¡ 100 thân cao ® 
4 


62 


FI 


Mình xám cánh dài 


Tiếp hợp trao 
đổi chéo 

B 
Giao tử b B b 
FI 

VIÓJ v|0| v V 

Iự Ẳ ứ | 
R : 

Khung Pennét: Giao tử có hoán vị 


' 


Mình xám Mình đen 
cánh dài 41% cánh dài 9% 


VÌ lợ, 
Mình đen cánh cụt 


Mình xám 
cánh cụt 9% 


Mình đen 
cánh cụt 9% 


63 


F: phân ly: 1 cao nhất 
6 cao vừa 
15 cao trung bình 
20 trung bình. 
15 hơi thấp. 
6 thấp hẳn 
1 thấp nhất. 

Trong thí nghiệm này thì thế hệ P (Parents - bố mẹ) là thuần chủng, F› 
đồng tính, còn F: thì phân ly không giống định luật phân ly độc lập. Có thể 
giải thích như sau: 

Số kiểu tổ hợp ở F: là 64 = 4ˆ tức là có ba cặp gen ở những vị trí khác nhau, 
cùng có ảnh hưởng tới sự hình thành tính trạng chiều cao thân cây lúa mì. Mỗi 
cặp lại có bai alen: alen trội thì quyết định thân cao, còn alen lặn thì cho thân 
thấp. Nếu ký hiệu ba cặp alen đó là: A, a, B, b, C, c thì sơ đồ kiểu gen của các 
thế hệ là: 

P:AABBCC x aabbcc 
(thân cao) Ý ( thân thấp) 
Fì AaBbCc @ 

(100% thân cao)  Ỷ 


Sơ đồ hình thành giao tử của E› 
Sơ đồ lập giao tử cho thể dị hợp về 3 cặp gen 


_~€C- ARC 
Ẩ_—B—c- ABRc 


ss ~C- AbC 


b¬ Abec 


64 


Khung sơ đồ tổ hợp theo PennuH (Pennes) 


lề¬#J_ ABC ABc |AbC|Abe| aBC | aBelabCÏ abc |] 
AABBCC | AABBCc AaBbCc 
ABC| Nhiều gen 
trội nhất |__—_ 
ABc | AABBCc 
AbC| AABbCC ị 
Abc [AABbCc Số gen 
trội 
giảm 
đần. . 
|aBC | AaBBCC 
aBc | AaBBCc 
abC | AaBbCC 
abc | AaBbCc aabbcc 
không có 
gen trội 
nên thấp 
nhất 


Số gen trội giảm dần thì chiều cao thân cũng giảm. Về vị trí đây là các cặp 
øen khác nhau trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau, phân ly độc 
lập và tổ hợp tự do. Và các gen ở đây có tương tác cộng hợp 

Các thí nghiệm khác cũng có sự phân ly và tổ hợp tương tự như: 

Lai P: lúa mì hạt đỏ x lúa mì hạt trắng. 

Ỷ 
F¡ 100 hạt đỏ @®@ h 
} 
F: phân ly: 15 đỏ: 1 trắng. 

Số kiểu tổ hợp ở F› là 16 = 4? tức là có hai cặp gen ở những vị trí khác nhau, 
cùng có ảnh hưởng tới sự hình thành tính trạng màu hạt lúa mì. Mỗi cặp lại có 
hai alen: alen trội thì quyết định hạt đỏ, còn alen lặn thì cho hại trắng. Nếu ký 
hiệu hai cặp alen đó là: A, a, B, b thì sơ đồ kiểu gen của các thế hệ là: 


65 


5.GTDT-A 


P:AABB x aabb 
(hạtđỏ) Ý (hạt trắng) 


Fi AaBb &@ AaBb 
(100% hạt đỏ) Ỷ 
Fz15 A- - -: laabb. Tức là cứ có l alen trội thì hạt sẽ đỏ, còn 


không có alen trội nào thì hạt trắng. 

2. Tương tác đa gen không cộng tính 

- Về vị trí đó là các gen khác locus khác nhiễm sắc thể phân ly độc lập và 
cùng có nhiệm vụ quyết định hình thành mội tính trạng. 

- Về tương tác: Sự xuất hiện gen này không ảnh hưởng tới gen kia. Số 
lượng gen loại này không ảnh hưởng đến mức độ biểu hiện của tính trạng. Có 
một gen thì biểu hiện tính trạng này cũng như nhiều gen. Nếu thiếu một gen 
nào đó thì có các gen khác tổng hợp nên tính trạng đó. Và tính trạng này rất 
bền vững, ít biến đổi. Ví dụ đặc trưng độ to của hạt, hàm lượng protein. 

Đa số các tính trạng quan trọng đều do hệ thống đa gen quy định. Điều này 
làm cho cơ thể ổn định tránh được các biến dị di truyền có hại ở một alen nào đó. 

3. Tương tác polygen 

- Về vị trí các gen này cùng nằm trên cùng một nhiễm sắc thể, khác vị trí 
locus, các gen này phân ly cùng nhau 

- Về nhiệm vụ: tất cả các gen này cùng góp phần tạo nên một tính trạng 
(thường là tính trạng số lượng. ) 

- Về tương tác: mỗi gen đều chịu ảnh hưởng của các gen khác và tác động 
trở lại các gen kia. Mỗi thay đổi của môi trường đều làm cho tính trạng thay đổi. 

- Hiện tượng này giống liên kết gen là phân ly cùng nhau nhưng khác là 
có tương tác ảnh hưởng còn liên kết thì chưa nói đến tương tác ảnh hưởng. 

4. Quy luật bổ trợ khác alen 

- Về vị trí: Các gen này khác locus, nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau, 
phân ly độc lập. 

- Về nhiệm vụ cùng quy định một tính trạng. 

- Về tương tác: Nếu đứng riêng thì cho một tính trạng, nếu đứng cùng thì 
tương tác cho một tính trạng mới. 

Ví dụ: Lai bí tròn với bí đài, kết quả ở F: đồng đều bí dẹt F: tự thụ cho F› 


66 


5.GTDT-B 


phân ly 9 đẹt, 6 tròn, ] dài. 

Sơ đồ lai: P: DDff x ddFE 

} 
F: DdFf & DdFf 
} 

9D-F- dẹt. 
6 D- ff và đđ F - tròn. 
1 ddff dài. 

5. Trấn át khác alen 

- Về vị trí: Các gen này khác locus, nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau, 
phân ly độc lập (khác alen). 

- Về tương tác: Gen này trấn át làm cho gen kia không biểu hiện. 

Chú ý khác trường hợp lấn át trội lặn của các alen cùng locus. 

6. Hiệu ứng đa hiệu 

Là hiện tượng một gen quy định hai hay nhiều tính trạng. Ví dụ ở đậu Hà 
Lan có một gen quy định 3 tính trạng: hoa tím, vỏ hạt nâu và nách lá vàng. 

Ở lúa một gen quy định bẹ lá tím thì vòi nhụy tím và tai lá tím. Ở gen gây 
bệnh bạch tạng đồng thời quy định đặc điểm lông mi trắng, tóc trắng, màu mắt 
nhạt hơn bình thường. 

7. Tương tác đa alen 

- Về vị trí: Các alen cùng vị trí loeus, thông thường chỉ có một alen trội và 
một alen lặn, nhưng cũng có trường hợp có hơn hai alen có mức độ trội lặn 
khác nhau. Sự biểu hiện của tính trạng phụ thuộc vào tổ hợp hai alen nào. 

Ví dụ: Gen quy định nhóm máu người mới đầu chỉ có hai alen I^ và ¡ hay 
E, sau đó xuất hiện alen I° và xuất hiện 4 nhóm máu; : 

I? P và I? P là nhóm máu B. , 
I2 và IE' là nhóm máu A. 

ÏˆI? là nhóm máu AB. 

PL là nhóm máu O. 

Ví dụ khác: Alen quy định sự tự bất thụ ở bắp cải, cà chua, thuốc lá, cam 
quýt, mận, anh đào, đặc biệt ở cỏ ba lá có đến 30 alen vẻ sự tự bất thụ... nếu 
hạt phấn cùng cây cùng hoa rơi vào vòi nhụy của chính hoa đó thì alen đó sẽ 
đồng hợp tử hạt phấn sẽ nảy mầm. Điều đó đảm bảo luôn thụ phấn chéo. 


67 


8. Sự di truyền giới tính 


8.1. Giới tính của đa số các loài động vật có cặp nhiễm sắc thể đặc biệt 
có hai chiếc khác nhau, một chiếc đài ký hiệu là X, một chiếc ngắn ký hiệu là 
Y, con nào có cặp này là XX thì là con cái. Con nào có cặp này là XY thì là 
con đực. 

Khi con cái giao phối với con đực thì sự đi truyền cặp nhiễm sắc thể giới 
tính như sau: 


P: XX x  XY 
Giao tử X  Jx VY 
F XX(cá) XY (đực) 


Như vậy tỷ lệ cá thể mang giới tính đực: cái là 1: I 

8.2. Giới tính của chim, ếch, bò sát thì ngược lại XX là con đực, XY là con cái. 

8.3. Giới tính của bọ xít, châu chấu, rệp thì X (hoặc XO) là đực còn XX là cái. 

Các tính trạng nào do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính quy định thì di 
truyền liên kết với giới tính. 

9. Tương tác di truyền tế bào chất và gen nhân 

9.1. Thí nghiệm 

Xét các thí nghiệm sau: 

* Thí nghiệm †- - Sơ đề lai thuận: 

P: (nhụy) hoa loa kèn xanh x (phấn) loa kèn vàng 


F: hoa xanh 

Sơ đồ lai nghịch: 

P: (nhụy) hoa loa kèn vàng x (phấn) loa kèn xanh 
Ỷ 


Fì hoa vàng 
Thí nghiệm 2: 


y 


Cá chép cái x Cá giếc đực 
F: Cá Nhưng (có râu) 
P: Cá giếc cái x Cá chép đực 


Ei Cá Nhưng (không râu) 


68 


9.2. Quy luật di truyền tế bào chất 

Trong tế bào chất có chứa yếu tố vật chất di truyền ( gen tế bào chất) các 
yếu tố vật chất di truyền đó tương tác với gen nhân hình thành nên các tính 
trạng đi truyền theo tế bào chất (còn gọi là di truyền theo dòng me). 

9.3. Cơ sử tế bào học 

Cùng là bố mẹ giống nhau nhưng phương thức lai thuận có kết quả con lai 
khác với phương thức lai nghịch đó là do giao tử đực thì hầu như không có tế 
bào chất còn giao tử cái thì chứa nhiều tế bào chất và trong tế bào chất có chứa 
yếu tố vật chất đi truyền ( gen tế bào chất) các yếu tố vật chất di truyền đó 
tương tác với gen nhân hình thành nên các tính trạng di truyền theo tế bào chất 
hoặc liên quan đến tế bào chất. 

9.4. Ứng dụng lúa bất dục đực tế bào chất để sản xuất lúa lai 

- Sử dụng lúa mẹ bất dục hạt phấn kiểu di truyền tế bào chất CMS 
(Cytoplasmic male Stery]e) vào sản xuất hạt lai. Còn gọi là mẹ ba dòng vì để 
có hạt lai thì cần tạo ra ba đòng bố mẹ và lai ba dòng này theo các bước khác 
nhau. Đó là các dòng: 

+ Dòng lúa mẹ bất dục hạt phấn (dòng A ). 

+ Dòng duy trì sự bất dục đồng B (Maintainer). 

+ Dòng phục hồi phấn Restorer (đòng R). 

* Đặc điểm di truyền của dòng A có kiểu gen nhân đồng hợp tử về gen rr 
quy định tính không phục hồi sự hữu dục, góp phần tạo ra sự bất dục. Còn ở 
tế bào chất thì có yếu tố § ( Steryle có nghĩa là sự bất dục đực). Có thể viết 
kiểu gen đồng A là: S (rr) 

Về mặt đặc trưng thì đặc trưng quan trọng nhất là hạt phấn của đòng A bị 
bất dục, không có khả năng thụ phấn thụ tỉnh. Do đó nếu cấy riêng chỉ một loại 
dòng A thì không có hạt. Muốn có hạt thì phải thụ phấn nhờ của giống khác. 

- Đặc điểm dòng B (dòng duy trì sự bất dục - đòng B - Maintainer): 

Về mặt di truyền thì đồng B cũng có kiểu gen nhân đồng hợp tử về gen rr 
quy định tính không phục hỏi sự hữu dục, góp phần tạo ra sự bất dục. Còn ở 
tế bào chất thì có yếu tố N (Normal là bình thường, sự hữu dục bình thường). 
Có thể viết kiểu gen dòng B là: N (rr). 

Mọi đặc trưng đặc tính của đòng B đều giống hệt đòng A. Người chọn 
giống có thể coi đồng A và đòng B là anh em sinh đôi chỉ khác nhau ở chỗ 
dòng A thì bất dục, dòng B thì hữu dục. 


69 


+ Nếu lai mẹ bất dục (dòng A) x bố duy trì bất dục 
Sứ Nứ} 
Giao tử S(r) T 
Hạt lai Š(m) 

Kiểu gen về sự bất đục giống hệt dòng mẹ. Hạt này gieo lại thành đồng bất 
dục (đồng A). 

Cơ sở đi truyền này được ứng dụng để nhân dòng A và giữ giống bố mẹ 
bất dục hạt phấn. Từ đòng A bất dục hạt phấn lai với đòng B cho con lai vẫn 
bất dục nên gọi dòng B là dòng duy trì sự bất dục hạt phấn. 

* Đặc điểm dòng R (đồng phục hồi phấn Restor) 

Về mặt đi truyền thì có kiểu gen nhân đồng hợp tử về gen RR quy định 
tính phục hồi sự hữu dục hạt phấn. Bản thân dòng R hữu dục, tự nó đã thụ phấn 
và kết hạt. Và thường đòng này có năng suất cao. Đồng thời khi lai đòng R với 
dòng A thì con lai sẽ hữu dục hạt phấn và có ưu thế lai cao hơn bố mẹ. Còn ở 
tế bào chất thì thường là có yếu tố N (Normai, bình thường). Có thể viết kiểu 
gen dòng R là: Ñ (RR). Tuy nhiên nếu có yếu tố S thì vẫn có khả năng phục 
hồi phấn cho con lai. Từ dòng mẹ bất dục hạt phấn cho con lai hữu dục nên 
gọi đòng bố là dòng phục hồi phấn. 

+ Nếu lai mẹ bất dục (dòng A) x R (phục hỏi phấn) 

Sứ)  N(RR) 
Giao tử: S(r) (R) 
Hạt lai S (Rr) —> Gieo thành cây F,. 

Cây F;¡ có ưu thể lai cao về năng suất và chống chịu tốt. Cơ sở di truyền 
này áp dụng để thử khả năng phối hợp và sản xuất hạt lai. 


10. Quy luật về sự cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể 
giao phối 


10.1. Định nghĩa quần thể giao phối 

Quần thể giao phối là một nhóm cá thể cùng loài trải qua nhiều thế hệ đã 
cùng chung sống trong một khoảng không gian xác định, trong đó các cá thể 
giao phối tự do với nhau và được cách ly ở mức độ nhất định với các nhóm cá 
thể lân cận cũng thuộc loài đó, 


Quần thể là đơn vị cơ sở và đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên. Quần 
thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định. 


70 


Ciiuo tỬ cái Giao tử đực 


Giao từ đực 


Đèng A Hạt lại PL 
(Nhân dòng CMS) (Sản xuất hạt lai) 
Ghỉ chú: S: Gen bất dục đực trong tế bào chất 


Ñ: Gen hữu dục trong tế bào chất 
R: Gen phục hỏi phấn trong nhân (trội) 
r:. Gen lặn khôòng có khả nàng phục hồi phấn trong nhân 


10.2. Định luật Hacđi - Vanbec 

Năm 1908 có hai nhà khoa học là nhà toán học người Anh G.N. Hacđi và 
bác sĩ người Đức V. Vanbec độc lập với nhau, đồng thời phát hiện ra quy luật 
phân bố các kiểu gen và kiểu hình trong quần thể giao phối. Quy luật như sau: 

Trong những điều kiện nhất định trong lòng một quân thể giao phối tân số 
tương đổi của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ 
này sang thế hệ khác. 

Ví dụ: Một cặp gen có 2 alen là Á và a trong quần thể giao phối. Ta xét 
một thế hệ có tỷ lệ kiểu gen là:1 AA: 2 Aa: 1 aa viết theo tần số là: 

0,25 AA + 0,5 Aa + 0,25 aa. 


71 


Tỷ lệ loại giao tử mang alen A hay a là: 
9,25A+0,5(0,5A + 0,5a) + 0,25a = I 
0,25 A +(0.25A + 0,25a)+0,25a = I 
0,SA+0,5a = l 
Khung Pennes về sự tổ hợp các gen và tỷ lệ 


| 0,5a 


Tỷ lệ các kiểu gen ở thế hệ thứ hai là: 

.0,25 AA + 0,SAa + 0,25aa = 1. Và tần số tương đối của các alen ở thế hệ 
này là A: a = 0,5: 0,5 = 1. Trong các thế hệ tiếp theo tần số đó vẫn không thay 
đổi. Tần số tương đối của các alen trong một gen nào đó là đặc trưng cho từng 
quần thể. 

Định luật Hacđi - Vanbec có ý nghĩa giải thích sự ổn định qua thời gian 
đài của các quần thể. Trong thực tiễn từ tỷ lệ kiểu hình có thể suy ra tỷ lệ các 
kiểu gen và tần số tương đối của các alen hoặc suy ngược lại từ tần số tương 
đối các alen ra tỷ lệ các kiểu gen và kiểu hình. Tuy nhiên định luật này chưa 
để cập tới vai trò của đột biến, tính thích nghỉ và quá trình chọn lọc không 
ngừng làm cho tần số đó bị biến đổi. 


Câu hỏi ôn tập: 


1. Thế nào là gen, kiểu gen, tính trạng, kiểu hình, thể thuần chủng, sự phân ly kiểu 
gen, phân ly kiểu hình, locus, alen... 


2. Phát biểu nội dung các định luật di truyền của Mendel. 


Giải thích các định luật này bằng cơ sở tế bào học và viết sơ đồ lai bố mẹ thuần chủng 
khác nhau ba cặp tính trạng đối lập phân ly độc lập. 
3. Chọn phương án trả lời đúng trong câu sau: 
3.1. Điều kiện nghiệm đúng quan trọng nhất của các định luật Menđel là 
a. Bố mẹ thuần chúng. 
b. Gen quy định tính trạng đối lập nằm trên những nhiễm sắc thể khác nhau. 


72 


c. Tính trội hoàn toàn và không có tương tác khác. 
d. Số cả thể đủ lớn để thống kê. 
e. Cả a,b,ec, d, 
3.2. Trong các quy luật trên thì quy luật nào có các gen phân ly độc lập, quy luật nào 
có các gen liên kết? Phân biệt với di truyền liên kết của Morgan? 
3.3. Nêu quan điểm của Morgan và cộng sự về gen và nhiễm sắc thể? 
- Nêu ý nghĩa của liên kết gen và hoản vị gen. 
- Viết công thức tính tần số hoán vị gen. 
- Vẽ sơ đồ cơ sở tế bào giải thích hiện tượng hoán vị gen. 
- Tìm hiếu ý nghĩa của các quy luật di truyền tương tác gen. 


4. Vẽ và giải thích cơ chế duy trì dòng lúa bất dục hạt phấn kiểu tế bào chất và sản 
xuất hạt lúa lai ba dòng. 


5. Giải thích sự di truyền giới tính ở người, 


73 


Chương 4 


BIẾN DỊ VÀ ĐỘT BIẾN 


Mục tiêu 

* Về kiến thức 

- Trình bày và giải thích được các khái niệm, vai trò chung và mối quan hệ của di 
truyền, biến dị, đột biến... 

- Trình bày và giải thích được cách phân loại biến dị, bản chất và ý nghĩa của từng toại 
đột biển trong cách phân loại theo sự biến đổi về vật chất di truyền. 

- Trình bày được nội dung và ứng dụng quy luật dãy biến dị đồng dạng của N.Vavilop. 

- Vận dụng các kiến thức về biến dị và đột biến vào việc học các phương pháp chọn 
tạo giống cây trồng ở các chương sau, 

* Về kỹ nắng: 

Có khả năng trình bày, giải thích cách phân loại và bản chất vật chất của các biến dị 
và đột biến và vận dụng kiến thức vào học tập, nghiên cứu phần sau. 

* Về thái độ: 

- Nghiêm túc học tập, vận dụng các kiến thức về biến dị và đột biến vào việc vào việc 
củng cố quan điểm duy vật biện chứng, quan điểm di truyền học đúng đắn, giải thích các 
hiện tượng di truyền và bệnh di truyền. 

~ Nhiệt tình say mê học tập nghiên cứu khoa học. 

Nội dung tóm tắt : 

Chương này trình bày về các khái niệm: di truyền, biến dị, đột biến... Các khái niệm 
được diễn giải theo từng mức từ kiểu hình biểu hiện ra bên ngoài đến mức cơ sở vật chất 
di truyền và mổi quan hệ của di truyền, biến di, đột biến. 

~-_ Trình bày nội dung chính các cách phân loại biến dị, bản chất và ÿ nghĩa của từng 
loại đột biển trong cách phân loại theo sự biến đổi về vật chất di truyền, cách phân loại 
theo ảnh hưởng đến cơ thể, theo bộ phận phát sinh đột biến, theo mức độ biểu hiện. 


- Trình bảy nội dung và ứng dụng quy luật dãy biến dị đồng dạng của N.Vavilop. 


74 


I. MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN DỊ VÀ DI TRUYỀN 

Ở các chương trước đã trình bày các quy. luật di truyền và giải thích được 
bản chất các hiện tượng di truyền, cơ sở làm cho sinh vật ổn định. Chương này 
sẽ giới thiệu tìm hiểu tiếp để giải thích sự đa dạng và biến đổi của sinh vật đó 
là biến dị. Biến dị là cơ sở để sinh vật biến đổi và tiến hoá vì thế SIỚI sự Vật, 
môi trường sống không phải là bất biến mà luôn biến đổi thất thường và khắc 
nghiệt, do đó sinh vật phải biến đổi cho hoàn thiện hơn và phù hợp thích nghi 
với môi trường sống. Hơn nữa có rất nhiều các loài bắt mồi ăn thịt, sinh vật 
nào có biến đổi có lợi cho lẩn trốn nhanh thoát thân thì tồn tại và sinh sản phát 
triển. Từ đó sinh vật tiến hoá và xuất hiện phong phú đa dạng các loài sinh vật. 
Trước hết chúng ta tìm hiểu mối quan hệ thống nhất của hai mặt đối lập là đi 
truyền (mặt ổn định) và biến dị (mặt biến đổi). 

1. Định nghĩa di truyền 


Để hiểu cặn kẻ thì cần tìm hiểu 3 mức định nghĩa về di truyền từ đơn giản 
đến chính xác như sau: 

- Mức [: Di truyền là hiện tượng con sinh ra giống bố, mẹ. 

- Mức 2: Di truyền là sự sao chép, lưu gìữ các đặc trưng đặc tính từ thế hệ 
này sang thế hệ khác của sình vật. 

Ở hai mức độ này chỉ xác định được những dấu hiệu tính trạng biểu hiện 
ra bên ngoài, chưa nói được bản chất của hiện tượng dị truyền. 

- Mức 3: Di truyền là quá trình lưu giữ sao chép và truyền lại cho thế hệ 
3au mật mã chương trình di truyền ở đạng vật chất (ADN hoặc ARN và kể cả 
các biến đổi trong đó) làm khuôn mẫu tạo ra các tính trạng đặc trưng theo 
khuôn mẫu mật mã đó của các loài sinh vật. Mỗi loài sinh vật, thạm chí mỗi 
cá thể sinh vật có một chương trình mật mã di truyền riêng của mình. 

Ở mức độ 3 này định nghĩa cho biết bản chất của hiện tượng di truyền là sao 
chép mật mã và từ mật mã này tạo ra tính trạng, đặc trưng, đặc tính kể cả những 
biến đổi trong mật mã đó cũng di truyền và có khả năng tạo ra đặc trưng mới. 

Từ đó khuôn mẫu mật mã ADN (hoặc ARN) sao ra mARN (ARN thông 
tin), ribôxôm địch mã này gắn các axit amin thành chuỗi poly peptit, các poly 
Peptit xoắn cuộn và kết hợp thêm với các yếu tố khác tạo ra protein. Protein 
đám nhiệm các chức năng cấu trúc, chức năng enzime, trao đổi chất, vận động, 
hoocmon, kháng thể, chức năng đi truyền và tạo ra tính trạng và kiểu hình, 


Tóm lại từ khuôn mẫu ADN tạo ra protein và tạo ra kiểu hình. Vì vậy, 
người ta gọi đi truyền là quá trình thông tin cấu trúc. 

2. Vai trò của di truyền 

2.1. Giữ cho sinh vật ổn định 

Nhờ có quá trình tự sao ADN và vật chất di truyền trong nguyên phân, sự 
phân chia phân ly trong giảm phân và sự tổ hợp trong thụ phấn, thụ tỉnh và quá 
trình giải mã tổng hợp chất sống theo thông tin cấu trúc mà sinh vật giữ được 
cấu trúc vật chất di truyền và các đặc trưng đặc tính ổn định từ thế hệ này sang 
thế hệ khác. 

VD: Loài người giữ nguyên số nhiễm sắc thể 2n = 46 qua giảm phân giao 
tử còn n = 23 sau thụ tỉnh 2 giao tử n của tinh trùng + n của trứng = 2n = 46 
giữ nguyên số lượng và cấu trúc nhiễm sắc thể và mã di truyền của 46 ADN 
trong tế bào người. 

2.2. Giữ tại các biến đị có lợi 

Nhờ có sự đi truyền mà sinh vật lưu giữ các biến đổi có lợi trong quá trình 
sống sinh vật có những biến đổi về chất di truyền có lợi cho sự chống chịu, tồn 
tại hoặc thích nghi nhờ có di truyền mà các biến đổi này được giữ lại truyền 
cho thế hệ sau. Đây chính là nguyên liệu cho tiến hoá của sinh vật và các thành 
tựu, chọn giống. Ví dụ: 

- Khi đại đương lùi xa. Đa số những loài cá mắc cạn bị tiêu điệt, nhưng có 
một số loài có biến đổi vây thành chi có thể di chuyển trên cạn thì sống sót và 
trở thành ếch nhái. 

- Thời tiết nóng ẩm trở thành nóng khô, những loài ếch nhái có vẩy chống 
bốc hơi nước sống sót biến thành loài bò sắt. 

- Trong điều kiện băng giá loài nào có bộ lông đày thì sống sót qua mùa 
đông. Trong điều kiện phun thuốc trừ sâu, loài nào sâu rày nào có gen kháng 
thuốc thì sống sót và sinh sản rồi hình thành nòi mới. : 

- Lúa có hệ thống dẫn khí từ lá xuống rễ thích nghi với môi trường mặt 
ruộng ngập nước. 

- Đối với chọn giống thì các cá thể có gen quyết định tính trạng có lợi cho 
con người được giữ lại và nhân giống: Ví dụ năng suất cao, phẩm chất tốt, 
chống chịu giỏi. 

2.3. Di truyền là điều kiện để phân loại sinh vật 

Mỗi nhóm sinh vật (hay đơn vị phân loại) như: giống, loài, chỉ, họ vv... đều 


76 


căn cứ vào đặc điểm hình thái thực vật học và số lượng, hình thái, cấu trúc các 
nhiễm sắc thể để phân loại. 

VD: Chuối có các loại n = 10; 11; 14 và có loại 2n, 3n, 4n. 

Đi truyền làm cho sinh vật ổn định nhưng môi trường sống nhất là điều 
kiện khí hậu địa chất luôn biến đổi, nếu sinh vật không có những biến đổi thích 
ứng thì sẽ bị diệt vong. Đó chính là vai trò của biến dị. 

3. Định nghĩa biến dị 

* Mức ï: Biến đị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ hoặc khác với 
các thế hệ cùng sinh ra từ một bố mẹ. 

Định nghĩa này chỉ nói được các dấu hiệu bên ngoài của hiện tượng biến dị. 

* Mức 2: Biến dị là hiện tượng ở những thế hệ sau có những biến đổi về 
đặc trưng, đặc tính ngoại hình hoặc có những biến đổi về cấu trúc vật chất mật 
mã di truyền (ADN, ARN) so với thế hệ trước trong tế bào cơ thể sinh vật. 

Định nghĩa 2 này đã nêu được bản chất của biến dị ở mức cơ sở vật chất 
(ADN, ARN): Có thể là biến đổi ADN, ARN gắn liên với biến đổi dấu hiệu 
bên ngoài (kiểu hình) hoặc chỉ biến đổi ADN, ARN ở dạng lặn nhưng chưa 
biểu hiện ra kiểu hình cũng gọi là biến dị rồi. 

* Nguyên nhân biến dị: 

- Do nội tại cơ thể thay đổi cấu trúc vật chất di truyền. 

- Do môi trường thay đổi đột ngột và không khí, ánh sáng, chất hoá học 
v.v... gây biến đị đi truyền (đột biến). 

Ngoài ra do môi trường sống khác nhau tạo ra biến dị không đi truyền 
(thường biến). Hoặc do con người tác động vật lý, hoá học, lai ghép v.v... 

4. Vai trò của biến dị và mối quan hệ giữa biến dị và di truyền 

- Biến đị gây thay đổi lớn có thể gây chết. 

- Biến dị tạo nguyên liệu quý cho sự tiến hoá cá thể có các biến đị có lợi 
như tính chống chịu, tính thích nghi sẽ sống và tồn tại tốt trong điều kiện khí 
hậu địa chất khắc nghiệt, hoặc trong điều kiện kẻ thù săn bắt (từ đó hình thành 
các loài do chọn lọc tự nhiên). 

- Biến dị tạo nguyên liệu tốt cho chọn giống: Có thể có biến đị tốt có lợi 
cho con người như năng suất cao, chín sớm, chống chịu tốt sẽ được chọn lọc 
và nhân giống. 

- Biến đị là một trong các yếu tố hình thành nên kiểu hình. 


77 


Kiểu gen + môi trường -> kiểu hình 

Nếu chỉ có di truyền (không biến đị) thì sinh vật sẽ đơn điệu, bất biến và 
bị điệt vong trước những biến đổi của môi trường. Nếu chỉ có biến đị (không 
có di truyền) thì sinh vật biến đổi liên tục khác biệt nhanh chóng sinh ra nhiều 
đột biến có hại, sinh vật quái thai, không có sự sống và đột biến có lợi sẽ 
không được truyền cho thế hệ sau và sinh vật kém thích nghỉ. 


II. PHÂN LOẠI BIẾN DỊ 

1. Phân loại đột biến theo cấu trúc di truyền 

1.1. Biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể 

- Hiện tượng đa bội số nhiễm sắc thể tăng theo bội số n (dưa hấu tam bội, 
rau muống 4n). 

- Hiện tượng đơn bội. 

- Hiện tượng lệch bội (dị bội. VD: Bệnh Đao là do cặp nhiễm sắc thể 21 thừa 
một chiếc. Hội chứng tơcnơ do cặp nhiễm sắc thể giới tính thừa một chiếc X và 
trở thành XXY; còn bệnh Claifento thì bộ nhiễm sắc thể giới tính là XXXY...). 

1.2. Biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể 

Một nhiễm sắc thể bình thường thì các gen sắp xếp trên đó theo một trình 
tự nhất định. Nhưng vì nguyên nhân nào đó làm cho các đoạn của nhiễm sắc 
thể bị thay đổi như: Chuyển đoạn (đổi vị trí), đảo đoạn (đổi đầu), mất đoạn và 
thêm đoạn. Và từ đây cơ thể sinh vật có nhiễm sắc thể bị biến đổi ấy có những 
đấu hiệu đột biến. 

1.3. Biến đổi cấu trúc gen (đột biến gen, hay đột biến điểm) 

Một gen bình thường thì có số lượng nucleotit và thành phần, trật tự sắp 
xếp các nucleotit ổn định qua các lần phân bào và qua các thế hệ. Nhưng do 
một nguyên nhân nào đó mà có sự thay đổi thành phần, số lượng hoặc thay đổi 
trật tự các nucleotit trong gen như: 

+ Gen bị mất Í nuclcotit, thêm 1 nucleotit, thay nucleotit này bằng nucleotit 
khác, mất hoặc thêm 1 hoặc một nhóm vài nucleotit. 

+ Thay đổi trật tự sắp xếp nucleotit. 

1 số mã: XAA: Valin 

XGG: Alanin 
AAX, TTT: Lzin 


78 


1.4. Biến dị tổ hợp 

Tế bào hợp tử được tập hợp gen và nhiễm sắc thể từ 2 nguồn bố mẹ do lai. 
Ví dụ ba trường hợp định luật Mendel, trường hợp lai phân tích, hoán vị gen, 
các tương tác đa gen cộng tính, tương tác bổ trợ hoặc lấn át khác alen hoặc đa 
alen, tương tác gen nhân với tế bào chất, đi truyền giới tính, tất cả các trường 
hợp trên đều có sự sắp xếp lại các gen từ các nguồn bố mẹ, đều có biến đị tái 
tổ hợp. 

1.5. Đột biến gen tế bào chất 

Gen CMS ở lúa quy định tính bất dục hạt phấn. 

2. Phân loại biến dị theo ảnh hưởng đến cơ thể 


Theo cách chia này có đột biến sinh lý, đột biến hình thái, đột biến trội, 
đột biến lặn, đột biến có ích, đột biến trung lập, đột biến có hại và đột biến có 
tính chống chịu thích nghi. 

Dưới tác dụng của một tác nhân thì gây xuất hiện các dạng đột biến khác 
nhau. Phổ biến là toàn bộ các dạng đột biến xảy ra dưới tác dụng của một tác 
nhân gây đột biến. 

3. Phân loại theo vị trí, loại tế bào đột biến 


Theo vị trí cơ quan phát sinh đột biến thì có ba loại là: đột biến sinh sản, 
đột biến Xôma và đột biến tiền phôi 

3.1. Đột biến sinh sản 

Đột biến xảy ra ở giao tử hoặc tế bào mẹ giao tử là đột biến sinh sản nếu 
trội sẽ biểu hiện ra kiểu hình ngay ở cơ thể được tạo thành. Nếu đột biến lặn 
thì biểu hiện khi đồng hợp tử. 

3.2. Đột biến Xoma 

Đột biến sinh ra ở tế bào lưỡng bội 2n (tế bào sinh đưỡng) là đột biến 
Xôma. Tần số xuất hiện của đột biến Xôma cũng như đột biến sinh sản ở dòng 
thuần, nó cũng chỉ biểu hiện khi đột biến ở dạng trội hoặc đồng hợp tử lặn. 
Loại đột biến Xôma này có ý nghĩa với sinh sản sinh dưỡng chọn giếng nhân 
giống vô tính. Ví dụ: Đột biến mầm chổi ở táo Antanovca do Mítsurin chọn 
năm 1888, hay một số giống táo Mỹ cũng được chọn lọc từ đột biến mầm chổi. 

3.3. Đột biến tiền phôi 

Đột biến xảy ra ở hợp tử, trước khi hình thành phôi gọi là đột biến tiền phôi. 


79 


4. Phân loại đột biến theo mức độ biểu hiện 

4.1. Đột biến lớn 

Đột biến lớn là những biến đổi gắn với sự phát triển của một cơ quan 
nguyên vẹn, để nhận thấy ở những cá thể riêng lẻ. 

VD: Xử lý NMU hoặc EI cho đậu tương thu được đột biến cao hơn đối 
chứng và đạng chín sớm hơn hoặc dạng lá dị hình các biến đổi này dễ nhận 
thấy bằng mắt thường. 

4.2. Đột biến nhỏ 

Đột biến nhỏ là những biến đổi nhỏ về hình thái, sinh lý và các tính trạng 
số lượng v.v... Đây là những biến đị di truyền hậu trội nhỏ biểu hiện thành 
những đại lượng trung bình nào đó ở thế hệ con và phải phát hiện bằng thống 
kê xử lý số liệu toán học ở đời M3 (thế hệ cháu của M1). 

- Đột biến nhỏ có tần số xuất hiện lớn hơn có ý nghĩa tích luỹ các biến dị 
có lợi cho tiến hoá và chọn giống. Đa số các tính trạng quan trọng phân biệt 
các cây trong quần thể đều do hệ thống đa gen quy định nên tính trạng này bền 
vững ổn định; một đột biến nhỏ ở locus sẽ hầu như không ảnh hưởng gì đến 
kiểu hình. Nhưng những biến đổi này được tích luỹ nhân lên trong những đời 
sau khi đủ alen đồng hợp tử và đủ số alen quyết định tính trạng và khi điều 
kiện môi trường cho phép thì nó mới biểu hiện ra kiểu hình (tần số thấp chỉ 
khoảng 0,2%) 

Sự phối hợp những đột biến nhỏ sẽ là nguồn nguyên liệu quý cho chọn lọc 
tự nhiên và tiến hoá. Biến dị nào tốt cho thích nghi sẽ tổn tại và nhân lên, biến 
dị nào có hại sẽ làm cá thể đó bị tiêu diệt. 

III. QUY LUẬT DÃY BIẾN DỊ TƯƠNG ĐỒNG N. L. VAVILỐP 

1. Quy luật 

- Những loại hình thực vật gần nhau cùng họ (Familia), cùng chỉ (Gennu§), 
cùng loài (Spesies) thì có hàng loạt biến dị di truyền giống nhau. Khi biết 
những tính trạng trong phạm vi một loài này thì có thể đoán trước những biến 
đị tương tự ở loài khác trong cùng chi. 

- Một họ thực vật nguyên vẹn có chu trình biến dị nhất định bao phủ tất cả 
các chi và loài trong họ đó. 


80 


2. Ý nghĩa của quy luật 


- Quy luật giúp nhà chọn giống tìm những biến đị có lợi ở các loài khác nhau. 

VD I: Tìm ra giống đậu ngọt không có chất độc để làm thức ăn gia súc 
(đậu dại Lupinus subcarnosus 1927) căn cứ vào chu trình biến đị ở đậu trồng 
có loài không độc, theo quy luật dãy biến dị đồng dạng thì từ trong loài đậu 
dại có chất độc HCN người ta tìm thấy có cá thể không có độc mà giàu đạm 
làm thức ăn cho gia súc tốt. 

VD 2: Ở lúa mì cứng và lúa mì mềm cùng có các loại biến đị giống nhau 
như râu hạt dài, râu ngắn, bông thưa, bông dài, hạt trắng, hạt đỏ v.v... 

Hay ở lúa nếp, lúa Tám, Mộc Tuyển, Chiêm Bầu có các biến dị giống 
nhau: Bạch tạng, thân thấp, không đẻ nhánh, lá đòng ngắn, vỏ cám màu đỏ, 
đen, trắng v.v... 


Câu hỏi ôn tập: 


1. Trình bày mối quan hệ biến dị và di truyền. 

2. Trình bày sơ đồ phân loại biến dị. 

3. Bản chất đột biến cấu trúc di truyền, 

4. Ý nghĩa đột biến Xôma. 

5. Ý nghĩa quy luật dãy biến dị đồng dạng của N. I, Vavilop. 


8Ị. 


6.GTDT-A 


Phân hai 


CÔNG TÁC GIỐNG CÂY TRỒNG 


Chương 1 


ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG TÁC GIỐNG CÂY TRỒNG 


Mục tiêu 
* Về kiến thức: 
- Người học trình bày được định nghĩa giống cây trồng theo pháp lệnh giống cây trồng. 


- Nắm được tổng thể công tác giống cây trồng, giải thích được nhiệm vụ và ý nghĩa 
từng khâu kỹ thuật trong công tác giống cây trồng. 


- Trình bày được các khái niệm cơ sở trong công tác giống cây trồng như: Đặc trưng 
(tính trạng), đặc tính, và các loại giống trong khâu phân loại giống cây trồng và phân loại 
vật liệu khởi đầu (còn gọi là nguồn gen thực vật) 

* Về kỹ năng: 

Chương này chưa có thực hành nên kỹ năng chỉ thể hiện ở việc trình bày kiến thức 


lý thuyết. Người học có khả năng vận dựng kiến thức vào học các phần sau và phục vụ 
sản xuất. 


* Về thái độ: ì 
Xác định quyết tâm học tập, hiểu cặn kẽ các khái niệm và nhớ các khâu cơ bản 


trong công tác giống cây trồng để làm cơ sở học các phương pháp chọn tạo và nhân 
giống cây trồng. 


Nội dung tóm tắt 


Chương này trình bày định nghĩa giống cây trồng theo pháp lệnh giống cây trồng và 
nêu các khâu trong tổng thể công tác giống cây trồng; giải thích được nhiệm vụ và ý 
nghĩa từng khâu kỹ thuật trong công tác giống cây trồng. Trình bày các khái niệm cơ sở 


82 


6.GTDT-B 


trong công tác giống cây trồng như: đặc trưng (tính trạng), đặc tính, và các loại giống 
trong khâu phân loại giống cây trồng và phân loại vật liệu khởi đầu (còn gọi là nguồn gen 
thực vật) và ý nghĩa của nguồn gen đối với chọn giống. 

I. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 

1. Các khâu chính của công tác giống cây trồng 

1.1. Công tác chuẩn bị vật liệu khởi đầu 

- Vật liệu khởi đầu dùng làm bố mẹ để lai hữu tính hoặc xử lý đột biến, xử 
lý tạo biến đị di truyền. 

- Vật liệu sử dụng chọn lọc trực tiếp tạo giống mới hoặc nhân giống, phục 
tráng, cải tiến quần thể giống. 

1.2. Chọn tạo giống mới 

Khái niệm chọn tạo giống cây trồng là chọn lọc từ các biến đị tự nhiên 
hoặc biến dị nhân tạo có trong quần thể để tạo ra giống mới. 

1.2.1. Chọn tạo giống cây trồng mới thuần chúng 

+ Chọn vật liệu khởi đầu: Chọn bố mẹ để lai hoặc vật liệu để xử lý đột biến 
hay chọn lọc trực tiếp. 

+ Lai hữu tính hoặc xử lý đột biến. 

+ Gieo trồng đánh giá các thế hệ lai và thế hệ đột biến, chọn cây và chọn 
lọc dòng ưu tú. 

+ So sánh giống, khảo nghiệm giống nhà nước, khu vực hoá giống nhà 
nước ( công nhận giống tạm thời) và công nhận chính thức giống mới. 

1.2.2. Chọn giống ưu thế lai (chọn tạo giống lai F1) 

+ Chọn tạo dòng tự phối để có nguồn bố mẹ thuần chủng. 

+ Lai thử và đánh giá khả năng kết hợp cho ưu thế lai, chọn tổ hợp. 

+ Nhân giống sơ bộ và duy trì các dòng bố mẹ của các tổ hợp lai tốt. 

Tiếp tục so sánh kiểm tra con lai của các tổ hợp tốt. 

+ Khảo nghiệm nhà nước. 

1.2.3. Chọn tạo giống cây trồng sinh sản sinh dưỡng (sinh sản vô tính). 

1.3. Sản xuất nhân giống cây trồng, duy trì giống, phục tráng giống 

1.4. Kiểm tra chất lượng giống và hạt giống 

2. Khái niệm giống cây trồng 


83 


2.1. Định nghĩa 

Theo Pháp lệnh giống cây trồng số 03/2004/L-CTN ngày 04 tháng 4 năm 
2004: 

Giống cây trồng là một quân thể cây trồng đồng nhất về hình thái và có 
giá trị kinh tế nhất dịnh, nhận biết được bằng sự biểu hiện của các đặc tính do 
kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác 
thông qua sự biểu hiện của ít nhất một đặc tính và di truyền cho đời sau. 

Giống cây trồng được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thủy sản bao gồm hạt, củ, quả, rễ, thân cành, lá, cây con, mắt ghép, chồi, hoa, 
mô, tế bào, bào tử, sợi nấm, rong, tảo và vị tảo, 

Để hiểu thêm về giống cây trồng ta tham khảo hai định nghĩa về giống cây 
trồng trước khi có Pháp lệnh giống cây trồng: 

* Định nghĩa Ï: 

Giống cây trồng là một nhóm cây trồng giống nhau vẻ đặc tính sinh học, 
đặc tính kinh tế, đặc điểm hình thái đã được chọn lọc và nhân lên để gieo trồng 
trong điều kiện đồng ruộng có khả năng thích ứng và năng suất tốt. 

* Định nghĩa 2: 

Giống là tập hợp cây trồng được phân biệt với các tập hợp cây trồng khác 
về một số đặc điểm hình thái, sinh lý, nông học, hoá học và một số nét phân 
biệt khác và khi gieo trồng sản xuất qua một số vụ vẫn giữ được những nét 
phân biệt đó. 

2.2. Đặc điểm của giống 

- Giống là sản phẩm của lao động liên tục, lâu đài. Từ các vật liệu ban đầu, 
các dạng cây trồng và vật nuôi nào đáp ứng được nhu cầu của con người được 
chọn lọc và nhân giống. Giống được hình thành nhờ chọn lọc nhân tạo. 

- Giống cây trồng là tư liệu sản xuất quan trọng, đặc biệt, tư liệu sản xuất 
sống, sinh vật sống. ĩ 

- Giống có tính đồng nhất về di truyền (ổn định, ít phân ly...) về hình thái 
và một số đặc tính nông sinh học khác như: thời gian sinh trưởng, kích thước 
hình dạng các cơ quan bộ phận và tính chống chịu. 

- Giống là đơn vị phân loại thực vật tương đương với thứ, biến chủng. Cây 
đại không có giống mà chỉ có đạng (Forma). 

- Giống có tính khu vực. 

- Giống tương đối đồng đều về hình thái, đặc tính sinh vật học kinh tế, 


34 


3. Khái niệm đặc trưng, đặc tính 

3.1. Đặc trưng (hiện nay gọi là tính trạng) 

Đặc trưng (tính trạng) là những biểu hiện kiểu hình bên ngoài của các bộ 
phận của cây trồng có thể quan sát, đo đếm được. 

Có 2 loại đặc trưng: 

- Đặc trưng (tính trạng) số lượng là biểu hiện mà ta có thể quan sát cân, 
đo, đếm (định lượng) một cách cụ thể. VD: Số nhánh, hàm lượng các chất, số 
bông, số hạt, khối lượng hạt, đường kính bắp v.v... 

Tính trạng số lượng thường do hệ thống đa gen quy định và tính trạng số 
lượng hay thay đổi theo điều kiện cảnh, 

- Đặc trưng (tính trạng) chất lượng: Quan sát được nhưng không định 
lượng được cụ thể, ví dụ màu sắc hạt, lá, hoa, cũ, Sự phân chia này có tính 
tương đối. Tính trạng chất lượng thường do ít gen quy định, có thể một hoặc 
vài gen. Tính trạng chất lượng rất ít khi thay đổi, ví dụ số hạt trên bông có thể 
biến động nhưng hình dạng hạt và độ to của hạt thì hầu như không thay đổi. 

3.2. Đặc tính 

Là những đặc điểm sinh lý, hoá sinh và gia công của giống. 

- Tính chịu phân: các giống lúa, ngô, đậu cũ thường năng suất thấp, thích 
hợp với lượng phân bón ít. Nếu bón nhiều thì sẽ lốp đổ, sâu bệnh hoặc ngộ độc. 
Muốn có năng suất cao thì phải thâm canh cao, bón nhiều phân. Khi chọn tạo 
ra các giống mới năng suất cao thì phải đánh giá tính chịu phân, khả năng 
thâm canh cao, tức là khi bón nhiều phân thì không bị lốp đổ, sâu bệnh hoặc 
ngộ độc. 

- Thành phần và hàm lượng các chất cũng được xếp vào đặc tính vì đó là 
những đặc điểm sinh lý, hoá sinh và gia công của giống. 

- Chỉ tiêu cơ bản về giá trị của giống được quan tâm nhiều nhất đó là năng 
suất, còn khi đánh giá giống thì phải đánh giá có hệ thống và toàn diện theo 
quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn ngành. 


HH. PHÂN LOẠI GIỐNG CÂY TRỔNG 

1. Căn cứ vào nguồn gốc 

1.1. Giống địa phương 

Là giống đã được tồn tại và sử dụng lâu đời từ vài chục đến hàng trăm năm 


85 


ở một vùng nào đó, thích nghì với điều kiện khí hậu đất đai chế độ canh tác 
nhất định có khả năng chống chịu giỏi, phẩm chất tốt và năng suất thấp. 

1.2. Giống nhập nội 

Là giống đưa từ vùng này hoặc nước này sang sử dụng trồng ở vùng khác 
hoặc nước khác. Giống nhập nội có đặc điểm khó thích hợp nhưng điều kiện 
cho năng suất cao và những gen quý về năng suất cao hoặc phẩm chất tốt, 
chống chịu giỏi v.v... 

1.3. Giống tạo thành 

Lầ giống được tạo ra theo mục đích của nhà chọn giống. Đặc điểm của 
giống tạo thành là sức sống cao phát triển tốt, chống chịu giỏi. 

2. Căn cứ vào phương pháp chọn lọc 

Giống tạo thành lạt được chia ra các loại giống sau: 

2.1. Giống quần thể 

Là giống thu được bằng chọn lọc hàng loạt (chọn lọc hỗn hợp) các cây 
giao phấn hoặc tự thụ phấn. Giống quần thể không đồng nhất di truyền và hình 
thái. Các giống địa phương (cả giống cây giao phấn và giống cây tự thụ) đều 
là giống quần thể. 

2.2. Các giống dòng 

Là các giống được tạo ra bằng chọn lọc cá thể từ các cây tự thụ phấn (đó 
là thế hệ sinh ra từ 1 cây, giống dòng có đặc điểm là độ đồng đều cao). 

2.3. Giống dòng vô tính 

Giống này thu được bằng chọn lọc quần thể sinh sản dinh đưỡng (sinh sản 
vô tính) nhân lên. Giống dòng vô tính khi nhân giống vô tính, không có sự thụ 
phấn thụ tinh, không có sự phân ly tái tổ hợp nên đồng đều cao. 

2.4. Các giống lai (các giống thuần có nguồn gốc lai hữu tính) 

Là giống được tạo ra bằng cách lai hữu tính rồi chọn lọc từ quần-thể con 
lai. Giống lai kém đồng đều hơn giống dòng. Từ giống lai người ta chọn lọc ra 
các giống mới. 

VD: Lai giống lúa Ba Thắc với giống lúa Bunco chọn lọc ra giống lúa NNI. 
Lai giếng ngô đá Mehico với ngô Răng ngựa cho giống VMI và giống MSB. 

2.5. Giống đa bội thể 

Tạo ra bằng xử lý đa bội rồi chọn lọc cũng theo hướng năng suất cao, phẩm 
chất tốt, chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận. 


$6 


2.6. Các giống đột biến 

Là giống tạo ra bằng xử lý tác nhân bức xạ, nhiệt độ, chất hoá học. Các 
giống đột biến có đặc điểm chống bệnh, lúa thấp cây, thời gian sinh trưởng 
chín sớm, hàm lượng protein cao. 

- Chú ý không phân loại các giống cây trồng theo khung phân loại thực vật 
vì chính giống cây trồng chỉ tương đương với một bậc phân loại là thứ hoặc 
biến chủng. 

3. Căn cứ vào phương thức sinh sản 

Có các loại: 

- Cây tự thụ phấn. 

- Cây giao phấn. 

- Giống cây sinh sản và nhân giống sinh đưỡng (sinh sản vô tính). 

4. Phân loại giống cây giao phấn (ngô) 

Đối với cây ngô có giống ngô thụ phấn tự do và giống ngô lai. 

4.1. Giống thụ phấn tự do 

Theo GS.TS. Ngô Hữu Tình: Giống ngô thụ phấn tự do là giống mà trong 
quá trình sản xuất hạt thì con người không cần can thiệp vào quá trình thụ phấn 
(còn gọi là thụ phấn mở ~ Open pollinated variety). Đặc điểm di truyền cá thể 
là dị hợp, quần thể là dị gen, về đặc điểm hình thái khá đồng đều. 

Giống ngô thụ phấn tự do bao gồm: Giống địa phương, giống tổng hợp, 
giống hỗn hợp, và giống ngô thụ phấn tự do cải thiện. 

- Giống ngô địa phương là giống đã tồn tại trong một thời gian dài tại địa 
phương có những đặc trưng đặc tính khác biệt với các giống khác và di truyền 
được cho các thế hệ sau. Ví dụ ngô nếp, ngô nổ, gié Bắc Ninh, Lừ Phú Thọ, 
Xiêm trắng, bắp đỏ Cao Miên... 

- Giống ngô tổng hợp (synthetic variety) là thế hệ tiên tiến của giống lai 
nhiều dòng bằng thụ phấn tự do. Tạo ra từ bước chọn tạo dòng thuần- thử khả 
năng kết hợp — lai sản xuất hạt lai tổng hợp - duy trì và cải thiện quần thể 
(giống tổng hợp ) bàng chọn lọc gia đình. 

- Giống ngô hỗn hợp (composite) là thế hệ tiến triển của tổ hợp các nguồn 
vật liệu ưu tú có nền đi truyền khác nhau bằng cách chọn thành phần giống bố 
mẹ gồm giống thụ phấn tự do, giống tổng hợp, lai kép, lai ba, theo một số chỉ 
tiêu cần thiết rồi lai thử chọn cặp có năng suất cao và ít giảm ở Fạ, tạo lập hỗn 


87 


hợp bằng thụ phấn dây chuyển hoặc luân giao, duy trì và cải thiện quần thể 
(giống hỗn hợp) bằng chọn lọc quần thể. 

- Giống ngô thụ phấn tự do cải thiện là tập hợp các kiểu hình tương đối 
đồng đều đại diện cho phần ưu tú nhất của một quần thể trong một chu kỳ cải 
thiện nào đó. 

4.2. Giống ngô lai quy ước 

Là giống ngô lai giữa các dòng thuần, nhóm này gồm có: giống ngô lai 
đơn, lai ba, lai kép. 

Giống ngô lai đơn là giống lai giữa hai đòng thuần. 

Giống ngô lai ba là giống lai giữa một con lai đơn và một dòng thuần. 

Giống ngô lai kép là giống lai giữa hai con lai đơn. 

4.3. Giống ngô lai không quy ước là giống ngô lai trong đó ít nhất có một 
bố hoặc mẹ không thuần. 

(Trích từ tài liệu Cây ngô - GS.TS. Ngô Him Tình — Viện Nghiên cứu và phổ biến kiến thức 
bách khoa. 2003) 

9. Căn cứ theo thời gian sinh trưởng hoặc chiều cao, hoặc chất 
lượng sản phẩm, mục tiêu chọn tạo giống mới 

Ví dụ: Nhóm giống ngắn ngày, nhóm giống đặc sản, nhóm giống kháng 
bạc lá. 


II. TIÊU CHUẨN MỘT GIỐNG TỐT (Mục tiêu của công tác chọn 
tạo giống) 

1. Năng suất cao 

- Năng suất cao mà người sản xuất chấp nhận được. 

- Năng suất của giống mới muốn được công nhận phải cao hơn giống đang 
dùng trong sản xuất ít nhất là 10 - 15%. 

- Nâng suất ổn định: Trong thí nghiệm so sánh, khảo nghiệm thì kết quả 
phải ổn định và lặp lại trong sản xuất nhiều vụ, nhiều năm. Để đánh giá năng 
suất của một giống có thể dùng hai công thức sau: 

N =Năng suất cá thể x số cây/ 1 đơn vị diện tích. 

NÑ=AxBxCxD (công thức Pixarep). 

A. Số cây (khóm)/ I đơn vị diện tích haxx. 

B. Số bông hữu hiệu/ khóm; hoặc số bắp hữu hiệu/ cây. 


88 


€. Số hạt chắc/ bông hoặc số hạt/ bắp. 

Ð. Khối lượng hạt quy ra từ khối lượng 1000 hạt (gam) 

Nếu để D là khối lượng 1000 bạt, khi tính năng suất theo đơn vị kg/ ha thì 
dùng công thức: AxBxCxD 

N= 100 kg/ha 

2. Phẩm chất sản phẩm tốt 

- Sản phẩm của giống đó được người tiêu dùng chấp nhận, tiêu chuẩn này 
thay đổi theo như cầu, theo thời gian. Thường chú ý các mặt sau: 

+ Chất lượng dinh dưỡng. 

+ Chất lượng nấu nướng. 

+ Chất lượng mẫu mã hàng hoá thị trường. 

VD: Trước năm 1995 chú trọng năng suất lúa gạo ít chú ý về chất lượng. 
Sau này chất lượng gạo được chú trọng hơn. 

Ở lúa có các chỉ tiêu chất lượng gạo là: độ trong, độ đẻo, vị đậm, mùi thơm. 

Ở bông chất lượng sợi bông, độ dài và dai của sợi bông được coi trọng. Hạt 
cây lấy dầu thì chất lượng sản phẩm giống được đánh giá bằng hàm lượng dầu. 

Ở cây mía chất lượng sản phẩm giống được đánh giá bằng hàm lượng đường. 

Ở khoai chất lượng sản phẩm giống được đánh giá bằng hàm lượng bột và 
protein. 

3. Chống chịu tốt 

Giống có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện bất thuận của 
môi trường như thời tiết rét, úng, hạn, mặn, chua... 

4. Thời gian sinh trưởng phù hợp 

Phù hợp với tập quán canh tác và công thức luân canh tăng vụ. 

5. Chất lượng gieo trồng tốt : 

Giống phải có phẩm cấp chất lượng gieo trồng đảm bảo. Cấp giống và cấp 
hạt giống được trung tâm khảo nghiệm kiểm nghiệm giống cây trồng kiểm tra 
đánh giá và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngành. Các chỉ tiêu chính là: 

- Sức nảy mầm và độ nảy mầm, cây mầm khoẻ. 

- Độ thuần, độ sạch, độ ẩm. 

- Sức sống hạt, hom giống. 


S9 


- Không có mầm mống sâu bệnh. 

6. Sạch sâu bệnh 

Giống có tính chống chịu sâu bệnh tốt và sạch sâu bệnh, lâu thoái hoá. 

7. Đáp ứng được nhu cầu đời sống nhân dân 

Thích hợp với điều kiện kỹ thuật canh tác ở địa phương và thích hợp với 
điều kiện canh tác cao trong tương lai. VD: Khi điều kiện canh tác cơ giới hoá 
trong tương lai là gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch bằng máy thì yêu cầu cây lúa 
có tư thế đứng khi chín và ít rụng hạt. Đối với cây trồng khác thì phải đồng 
đều, vỏ sản phẩm vững chắc. 

Thu hoạch bằng máy thì yêu cầu cây ngô có chiều cao đóng bắp đều. 

Khoai, lạc phân bố củ tập trung ở gốc để máy tách củ dễ. 

IV. CÔNG TÁC VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU (Chuẩn bị vật liệu khởi đầu 
từ nguồn gen thực vật) 

1. Khái niệm 

Vật liệu khởi đầu là các dạng cây trồng và cây đại mà từ đó người ta sử 
dụng để tạo ra giống cây trồng mới. 

2. Ý nghĩa 

+ Sử dụng trực tiếp chọn ra giống mới. VD: Giống lúa CR203 chọn từ vật 
liệu khởi đầu nhập nội. 

+ Sử dụng gián tiếp để tạo biến dị di truyền như: xử lý đột biến, lai hữu 
tính sau đó chọn tạo giống mới. 

VD: Lai giống lúa Deogeowogen x Pelita, từ các thế hệ con lai chọn ra 
giống NN8. 

Vật liệu khởi đầu càng phong phú, quỹ gen càng đa dạng thì càng thuận 
lợi cho việc lai tạo giống mới. Nếu chọn vật liệu khởi đầu không đúng hướng, 
vật liệu khởi đầu nghèo nàn, không có nguồn gen quý thì không có khả năng 
chọn ra giống có đặc trưng đặc tính ta mong muốn. 

3. Phân loại vật liệu khởi đầu 

3.1. Dựa theo hệ thống phân loại thực vật 

Giới PhyÌum 
Ngành Dijio 


90 


Lớp Classis 


Bộ Ordines 
Họ FRamilia 
Tộc Tribus 
Chi Genus 
Loài Species 
Loài phụ sub 
Nhánh Proles 
Thứ (biến chủng, giống)  Varieftas 
Dạng tForma 
Cá thể Individus 


Khung này cho ta biết quan hệ họ hàng của vật liệu khởi đầu, từ đó quyết 
định hướng lai tạo và xử lý đột biến để chọn lọc giống mới. 


Ví dụ: Cây lúa thuộc: Giới thực vật có hoa hạt kín. 
Lớp một lá mầm: Monocotyledoneae 
Phân lớp: Thài lài 
Bộ Lúa (bộ Hoà thảo): Graminales 


Họ Hoà thảo Gramineae, họ này có loài Oryza Sativa, loài này có 2 loài 
phụ quan trọng là Oryza Sativa sub Indica ( còn gọi là loài phụ Ấn Độ hay lúa 
tiên), và loài phụ Oryza Sativa sub Japonica (loài phụ Nhật Bản- lúa cánh). 


3.2. Dựa vào nguồn gốc xuất xứ hình thành 

Nguồn gen thực vật gồm có: 

3.2.I. Nguồn gen thực vật trong nước 

- Vật liệu khởi đầu tự nhiên gồm cây đại, quần thể địa phương, tập đoàn 
thu thập giống cây trồng thế giới. 

- Vật liệu khởi đầu nhân tạo gồm quần thể lai, quần thể các đồng tự phối, 
các dạng đột biến và đa bội thể và các dòng tạo ra bằng công nghệ sinh học. 

3.2.2. Vật liệu khởi đầu nhập nội 

Nhóm này cũng gồm các đạng tương tự như vật liệu khởi đầu trong nước. 

3.3. Theo mục đích hướng nghiên cứu 


Theo cách chia này sẽ hình thành tập đoàn giống như: lúa cao sản, lúa đặc 
sản, lúa kháng bạc lá, kháng khô vần.. 


Ngoài ra có thể dựa vào phương thức sinh sản chia vật liệu khởi đầu thành 
ba loại: 


9] 


- Cây tự thụ. 

- Cây giao phấn. 

- Cây sinh sản vô tính. 

* Vật liệu khởi đâu còn gọi là nguồn gen thực vật, gồm cả các giống cây 
trồng, và đặc điểm từng loại vật liệu giống được mô tả trong chương Ì phần II: 
Phản loại giống cây trồng. 

4. Thu thập, nghiên cứu, bảo quản vật liệu khởi đầu 

4.1. Thu thập vật liệu khởi đầu 

- Thông qua các hợp đồng khoa học kỹ thuật mà trao đổi vật liệu khởi đầu. 

- Khi thu ghi rõ tên khoa học, tên giống loài thu hoạch gieo trồng, điều 
kiện khí tượng, thuỷ văn như nhiệt độ, lượng mưa, ẩm độ, ánh sáng... ở nơi thu 
thập vật liệu khởi đầu. 

- Chỗ thu vật liệu khởi đầu đại diện cho chủng loại vật liệu khởi đầu và 
không lẫn giống, điển hình cho điều kiện sinh thái của vùng về khí tượng, thuỷ 
văn như nhiệt độ, lượng mưa, ẩm độ, ánh sáng, đất đai... 

- Khối lượng mẫu giống thu vật liệu khởi đầu đối với từng loại cây như sau: 

Lúa, lúa mì và các loại cây trồng tương đương 500g. 
_Ngô 1000 g. 

.Đậu 500 - 1000 g. 

Hạt rau 20 - 50 g. 

Các loại hạt nhỏ: 30 - 70 gam. 

Các dạng vật liệu giống vô tính: đủ trồng 100 cây trở lên. 

Nếu không đủ lượng trên thì thu được bao nhiêu thì thu 

4.2. Nghiên cứu vật liệu khởi đầu 

- Gieo trồng vật liệu khởi đầu và đánh giá. (Riêng phương pháp đánh giá 
sẽ học ở bài sau) 

4.2.1. Mô tả tính trạng chát lượng nhất là tính trạng chất lượng cực đoan 
và tính trạng chất lượng liên quan đến giá trị kinh tế của giống như màu sắc 
hạt, quả. 

4.2.2. Nghiên cứu sơ bộ tính trạng số lượng nhất là các tính trạng số lượng 
liên quan đến giá trị kinh tế của giống như chiều cao cây, yếu tố cấu thành 
năng suất, số liệu về bộ lá và bộ rễ. 


92 


4.2.3. Nghiên cứu sơ bộ yêu cầu ngoại cảnh của giống vật liệu khởi đầu 

4.2.4. Nghiên cứu sơ bộ các đặc tính chống chịu của vật liệu khởi đầu 

4.2.5. Nghiên cứu sơ bộ các đặc tính đặc biệt của vật liệu khỏi đầu 

Nếu vật liệu khởi đầu là giống tốt, đáp ứng yêu cầu của mục tiêu chọn tạo 
thì đưa luôn vào khảo nghiệm, sử dụng trực tiếp làm giống mới. 

4.3. Bảo quản vật liệu khởi đầu 


- Bảo quản Ex — Situ (Ngoại vi): Đây là hình thức bảo quản vật liệu cây 
trồng khi đã tách nó ra khỏi môi trường tiến hoá, tách nó ra khỏi môi trường 
mà nó vốn thích nghi. 

Cách thực hiện có thể bảo quản trong kho hoặc trồng trên đồng ruộng. Nếu 
chỉ có kho thông thường thì kho phải khô ráo, thoáng mát và được xử lý sạch 
sâu, mọt, chuột. Cần ghi số hiệu, tên vật liệu giống. Hàng tháng hoặc vụ kiểm 
tra độ nảy mầm. 


Nếu có kho lạnh - 4°C, hoặc - 20%, - 19%C thì bảo quản được 10 năm hoặc 
lâu hơn. 


+ Có thể bảo quản ngoài đồng thông qua gieo trồng vật liệu khởi đầu trên 
đồng ruộng, sau mỗi lần gieo trồng cây vật liệu khởi đầu sẽ ra hoa kết trái, kết 
hạt, thì sức sống hạt giống lại trở lại bình thường. Chú ý nếu có đột biến thì 
phải loại bỏ. Đối với cây giao phần cần phải tránh được lẫn phấn. 

+ Bảo quản In vitro: nuôi trồng trong ống nghiệm. 

- Ngoài ra có hình thức bảo quản In — Situ (nội vi), tức là bảo quản vật liệu 
giống tại môi trường mà nó tiến hoá, tại nơi nguyên sản của vật liệu giống đó. 

Hiện nay các nhà khoa học nước ta thông qua con đường trao đổi, hợp tác 
với nước ngoài về vật liệu giống cây lúa, hoa, và các giống cây trồng khác đem 
về nước làm nguồn vật liệu khởi đầu. 

Từ quỹ vật liệu khởi đầu chọn ra những giống cây phục vụ trực tiếp cho 
mục tiêu lai tạo của từng người, từng hướng lai tạo, ở đây một số lượng ít hơn 
nhiều. VD: Cần phải cải tạo tính nhiễm rày của giống lúa DT10 người ta cần 
chọn giống vật liệu khởi đầu có gen kháng rày như giống CR203 để lai với 
D T10. Vật liệu chọn này cấy riêng sang ruộng khác, Ở ruộng này người ta đánh 
giá kỹ hơn. : 

Ngoài ruộng giữ giống thì giai đoạn vật liệu khởi đầu còn có ruộng giống lai. 

- Ruộng giống lai là ruộng lai giống và gieo trồng các thế hệ F¡, F¿ và các 
thế hệ tiếp sau. Tuy nhiên các ruộng này cũng được xếp vào ruộng chọn giống. 


93 


Câu hỏi ôn tập: 


1. Trình bày khái niệm giống cây trồng? 
2. Tiêu chuẩn về một giống cây trồng tốt là gì? Tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất? 
3. Trình bày thế nào là giống địa phương? Giống ngỏ địa phương? Giống lai và giống 


ngô lai? Giống ngô giao phấn tự do? Giống ngô tổng hợp, hỗn hợp, giống ngô giao phấn 
tự do cải thiện? Giống ngô lai đơn, lai ba, lai kép? 
4, Vật liệu khởi đầu là gì? Mục đích của việc thu thập nghiên cứu vật liệu khởi đầu để 
làm gì? 
_ 5. Tại sao có thể chia vật liệu khởi đầu theo khung phân loại thực vật còn giống cây 
trồng thì không? 
6. Các ruộng vật liệu khởi đầu có những ruộng nào? 


94 


Chương 2 


LAI GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ TẠO GIỐNG 
CÂY TRÔNG THUẦN CHỦNG 


Mục tiêu 

*Về kiến thức: 

- Người học trình bày lại được định nghĩa lai giống cây trồng. Giải thích được ý nghĩa 
của các cách chọn cặp bố mẹ để lai giống. 

- Trình bày được và vận dụng các bước lai tạo hạt lai ở cây lúa, cây ngô. 

- Trình bày được diễn biến kiểu gen quần thể lai tự thụ dẫn đến các cá thể có kiểu 
gen thuần chủng. Vẽ sơ đồ và thuyết trình được các phương pháp chọn lọc giống thuần 
mới từ quần thể !ai tự thụ. 

- Nêu được các khó khăn khi lai xa và cách khắc phục. 

*Về kỹ năng: 

Thành thạo kỹ năng khử phấn hoa lúa, kiểm tra hạt phấn và lai lúa. 

*Về thải độ: 

Nghiêm túc thực hiện mục tiêu chương, chịu khó học lý thuyết và coi trọng thực hành. 

Nội dung tóm tắt ' 

Chương này trình bày định nghĩa lai giống cây trồng, phương pháp chọn cặp bố mẹ 
để lai giống. Hướng dẫn các bước lai tạo hạt lai ở cây lúa, cây ngô. 

- Trình bày được diễn biến kiểu gen quần thể lai tự thụ dẫn đến các cá thể có kiểu 
gen thuần chủng. Hướng dẫn các phương pháp chọn lọc giống thuần mới từ quần thể lai 


tự thụ là chọn lọc phả hệ, chọn lọc hỗn hợp cải tiến, và công nghệ nuôi cấy tế bào đơn 
bội từ bao phấn. 


- Tóm tắt các khó khăn khí lai xa và cách khắc phục. 


95 


I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ CƠ SỞ DI TRUYỀN CỦA VIỆC 
LAI GIỐNG 


1. Khái niệm lai giống (lai hưu tính) 


Lai giống là sự giao phối (giao phấn, thụ tinh) giữa các đạng bố mẹ khác 
nhau nhằm tạo ra con lai có nhiều đặc tính tốt. 

Cây cho phấn là cây bố. Cây nhận phấn được thụ phấn và kết hạt cho hạt 
lai là cây mẹ. Hạt lai trên cây mẹ là hạt Fo. Con lai thế hệ thứ nhất là E:›, thế hệ 
tiếp theo là E:, F:... 

- Hai phương thức lai hiệu quả là lai gần và lai xa. Lai gần là lai giữa các 
cá thể trong loài. Lai xa là lai khác loài. 

- Thụ phấn là quá trình hạt phấn được chuyển động tới bám vào vòi nhụy 
rồi hạt phấn nảy mầm. Nếu phấn và nhụy cùng cây hoặc cùng hoa thì là quá 
trình tự thụ phấn, tự thụ thì không phải là lai giống. Nếu thụ phấn cho nhụy 
khác cây thì là quá trình giao phấn (d1 giao). 

- Thụ tỉnh là quá trình tế bào giao tử đực hoặc nhân sinh sản n kết hợp với 
tế bào giao tử cái n tạo ra hợp tử 2n hoặc nhân sinh sản n kết hợp với nhân sinh 
dưỡng 2n tạo ra nội nhũ 3n. 


2. Ý nghĩa 

Lai giống (hay lai hữu tính) tạo ra biến dị tái tổ hợp để con lai tốt hơn bố 
mẹ về năng suất, chất lượng, chống chịu v.v... Hoặc cải tạo một đặc điểm nào 
đó một giống cây trồng. 

3. Cơ sở di truyền 

- Lai giống tạo ra biến dị tác tổ hợp: Các gen có nguồn gốc bố mẹ có dịp 
phân ly và tổ hợp lai vào cơ thể con lai - tập hợp nhiều đặc tính tốt về một con 
lai, tiền thân của một giống mới. 

- Tạo ra sự tương tác, kết hợp có lợi giữa các gen mà ở riêng bố hoặc mẹ 
không có - tạo ra hiệu ứng mới mà bố mẹ không có. 

- Tạo ra sự kết hợp mới tốt hơn giữa tế bào chất và nhân. VD: Lai thay nhân 
(còn gọi là lai tích luỹ, lai bão hoà) bằng cách lai trở lại hiên tục con lai với 
một dạng bố hoặc mẹ, sau nhiều lần lai thì vật chất di truyền trong nhân của 
con lai được thay bằng vật chất di truyền trong nhân của bố. 


% 


II. PHƯƠNG PHÁP LAI GẦN 

1. Định nghĩa 

Lai gần là lai giữa các cá thể hoặc các giống trong cùng một loài. 

2. Xác định mục tiêu chọn tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

- Năng suất cao. 

- Phẩm chất, chất lượng sản phẩm tốt. 

- Khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Nâng cao, cải thiện một vài đặc điểm nào đó tốt lên còn các đặc điểm 
khác đảm bảo giữ nguyên hoặc đạt yêu cầu. 

VD: Giống lúa NN8 có 4 nhược điểm là thời gian sinh trưởng dài ngày, dễ 
bị nhiễm bệnh bạc lá, hạt gạo bạc bụng và gãy nát và nhiễm rày nâu. Cần đặt 
mục tiêu là cải tạo cả bốn nhược điểm trên tốt lên hoặc cải thiện một trong bốn 
nhược điểm đó. 

Hoặc từ giống lúa DTI0 có đặc điểm gạo cứng, nhiễm rày nâu, giống lúa 
CR03 nhiễm bệnh khô vằn v.v... Nếu lai hai giống này với nhau có thể chọn 
được con lai khắc phục cả ba nhược điểm trên, 

3. Nguyên tắc chọn cặp bố mẹ để lai 

3.1. Chọn theo loại hình sinh thái địa lý khác nhau 

Cùng một loài sinh vật hay một loài cây trồng nhưng các giống sống phân 
bố ở các vùng có điều kiện sinh thái khác nhau thì có những đặc tính chống 
chịu và thích nghi khác nhau. Lai loại hình sinh thái khác nhau nhằm tập hợp 
những tính trạng tốt của bố mẹ xa nhau về đa lý. 

3.2. Chọn theo yếu tố cấu thành năng suất 

Theo công thức Pixarep tính năng suất lý thuyết đối với cây ăn hạt: 

NEAxBxCxD. 

Các nhà chọn giống chia các giống lúa làm hai loại hình năng suất cao là: 

~ Loại hình to bông, ít bông (Năng suất cá thể cao) và loại hình nhỏ bông 
và nhiều bông (năng suất cá thể thấp). Chọn bố mẹ có các yếu tố cấu thành 
năng suất riêng rế cao để lai. Sau đó chọn con lai có năng suất cá thể cao và 
nhiều cá thể trên 1 đơn vị diện tích đất trồng tức năng suất quần thể cao. 

Ví dụ l: Lai giống lúa Deogeovogen (Đê cược ô tiêm, giống này có gen 


97 


7.GTDT-A 


lùn cho khả năng cấy dày) với giống lúa Pelita (bông to, có năng suất cá thể 
cao nhưng cấy thưa) chọn ra giống IR8 - 288 - 3 (NN8) có bông to, thân thấp, 
có thể cấy dày. 

Ví dụ 2: Lai giống ngô 525 có bắp hình trụ hạt sít với giống ngô Bigei có 
bắp hình nón hạt thưa. Cho con lai có bắp to hạt sít năng suất cao. 

3.3. Chọn cặp bố mẹ khác nhau về thời gian các pha giai đoạn sinh 
trưởng phát triển 

Cây trồng từ khi nảy mầm - cho hạt hoặc thu hoạch sản phẩm thì sinh 
trưởng và phát triển theo các giai đoạn. 

VD: Lúa có giai đoạn nảy mầm, 3 lúa, cấy hồi xanh, đẻ nhánh đứng cái, 
làm đòng, trỗ, chín. 

Ngô có nảy mầm, mọc - 3 lá, 6 lá - 9 lá/ 60 ngày (30 ngày) chỗ cừ phun 
sâu, làm hạt. Chín v.v... 

Chọn giống bố mẹ có những pha (giai đoạn) sinh trưởng ngắn rồi lai với 
nhau, giống này ngắn ở pha này, giống kia ngắn ở pha kia. Kết quả là tập hợp 
về con lai có các pha sinh trưởng đều ngắn. Và tổng thời gian sinh trưởng được 
rút ngắn. 

VD: Với cây lúa có thể chọn giống không có pha đứng cái, lúa đứng cái là 
khi có các biểu hiện: Không đẻ thêm nhánh, không cao lên, không ra lá thêm, 
màu lá hơi đỏ và phân hoá hoa (phân hoá đòng, còn gọi là “cứt gián”). 

Hoặc chọn giống có thời gian giai đoạn đẻ nhánh gọn, hoặc thời gian trỗ 
nhanh. Với cây ngô thì chọn giống có pha sinh trưởng thân lá ngắn hoặc thân 
có ít lá. 


98 


7.GTDT-B 


Hình ảnh mình họa về lai lúa tổ hợp: DT40 x Tám thơm. 


3.4. Chọn theo khả năng chống chịu sâu bệnh ở các mức khác nhau 

Ở riêng rẽ từng loại vật liệu khởi đầu thường có những dạng bố mẹ mang 
gen có khả năng chống chịu như sau: 

3.4.1. Tính chống chịu dọc 

Chống chịu với một nòi sâu bệnh nào đó nhưng có thể nhiễm nặng với nòi 
khác, bản chất tính chống chịu này là do đơn gen quy định (thường gọi là tính 
chống chịu chuyên nòi). 

VD: Khi sợi nấm hoặc virus xâm nhập vào cây thì tế bào cây chỗ đó chết 
nhanh mầm bệnh sẽ không phát tán rộng được tạo thành chỗ hoại tử. 

Tính chống chịu này có tính tạm thời ngắn ngủi, nếu xuất hiện nòi sâu 
bệnh khác thì giống cây trồng này sẽ bị hại nặng. 

3.4.2. Tính chống chịu ngang (tính chống chịu không chuyên nòi) , 

Còn gọi là tính chống chịu đồng ruộng chống chịu với tất cả các nòi sâu 
bệnh nhưng không hoàn toàn, vẫn bị nhiễm ở mức nhẹ ít ảnh hưởng đến năng 
suất chất lượng. 

Tính chống chịu này ổn định hơn vì tránh được xuất hiện nòi mới: Tính 
chống chịu ngang này bản chất là đa gen quy định hình thành do quá trình 
chọn lọc tự nhiên lâu dài. 

* Nhà tạo giống cần phải chọn giống bố mẹ có các tính chống chịu đó để 
lai và tổ hợp cả tính chống chịu ngang và tính chống chịu dọc vào con lai. 


99 


3.5. Chọn lọc cặp bố mẹ có những đặc điểm tốt để đưa vào con lai 

- Khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi nóng, rét, hạn, chua, mặn. 

- Chất lượng sản phẩm tốt: gạo ngon, thơm, bông to sợi dài. 

- Hàm lượng cao hoạt chất tanin trong chè, coffein trong cà phê, đường 
trong mía, đầu trong lạc, đậu v.v... 

4. Các phương thức lai gần 

- Lai đơn giản: Lai giữa 2 cá thể sinh vật với nhau hoặc lai giữa 2 dòng 
hoặc giống cây trồng với nhau hoặc lai dòng với giống cây trồng. 

Công thức lai là: A x B. 

A là một giống hoặc một đòng trong cặp bố mẹ. 

B là một giống hoặc một dòng khác trong cặp bố mẹ. 

- Lai thuận nghịch A x B; Bx A. 

Kiểm tra đặc điểm con lai trong lai thuận nghịch để lợi dụng tốt nhất ưu 
thế lai và tương tác tốt trong biến dị tái tổ hợp. 

- Lai trở lại là lai con lai trở lại với một dạng bố hoặc mẹ một lần. 

(AxB)x Bhoặc (A x B) x A. 

Phương thức này có tác dụng củng cố thêm một lần nữa đặc điểm tốt nào đó. 

- Lai tích luỹ (còn gọi là lai thay nhân, lai bão hoà) bằng cách lai trở lại 
liên tục con lai với một dạng bố hoặc mẹ, sau nhiều lần lai thì nhân của con 
lai được thay bằng nhân của bố. 

Sơ đồ lai: (A x B) -› AB. 
ABxB—> ABB, ABB x B —› ABBB... 

Ví dụ: Lai khoai tây đại có gen chống chịu bệnh sương mai với khoai tây 
trồng có năng suất cao và phẩm chất tốt. Được Ft có tính chống chịu tốt nhưng 
phải lai trở lại cây FỊ với khoai tây trồng và tiếp tục chọn lọc thì được giống 
khoai tây có nhân là khoai tây trồng và mang gen chống chịu bệnh. 

Hoặc một số nhà nghiên cứu ở Việt Nam đã lai giống lúa mẹ bất dục hạt 
phấn CMS với giống lúa trong nước nhiều lần để mong có giống lúa bất dục 
tế bào chất có gen nhân là lúa Việt Nam. 

- Lai hồi quy: 

Sơ đồ lai: (A x B) —> AB. 
ABxB — ABB, ABB x B -› ABBB... 


100 


ABxA—>AAB,AABxA —> AAAB 
AAAB x ABBB. 

- Phương thức lai đỉnh. 

- Lai đialen (lai luân giao) 

- Ngoài ra còn nhiều phương thức lai giữa các dòng, các giống như lai phức 
hợp, lai hỗn hợp, lai nhiều bậc... 

5. Kỹ thuật lai tạo hạt lai cụ thể 

5.1. Lai lúa thuần khử phấn bằng tay 

5.1.1. Chuẩn bị cây bố mẹ 

- Căn cứ vào công thức tổ hợp lai đã được xây dựng theo mục đích của nhà 
tạo giống chọn cây bố mẹ theo tiêu chuẩn đúng giống, sạch sâu bệnh, có đòng 
già sắp trỗ. 

- Đeo thẻ ghi đúng tên giống để tránh nhầm lẫn giống. 

- Đánh bứng vào chậu vại, có bón lót phân chuồng Ikg/ 1chậu (hoặc I xô 
3 - 7 lũ). Có hai cách bố trí trồng cây bố mẹ là: trồng riêng cây mẹ, khi nào 
cần thụ phấn thì cắt bông cây bố vào rũ phấn cho bông mẹ đã khử phấn (khử 
đực). Cách thứ hai là trồng cả cây bố và một vài cây mẹ vào chung một chậu 
vại. Khi cây trỗ thì khử phấn và bao cách ly cả các cây bố mẹ của một tổ hợp 
lai bằng bao nilon to, để cho cây bố thụ phấn cho các cây mẹ trong đó. 

Thời gian đánh bứng trước khi lai là 5 - 7 ngày để cây ổn định việc hút 
nước và phát triển đòng hoa, tránh tổn thương và xốc xảy ra cùng một lúc sẽ 
khó khăn cho nhị nhụy và việc đậu hạt lai. 

Dọn vệ sinh cắt những lá già, nhánh nhỏ và nhánh chưa có đòng. Khi cây 
trễ đòng thò ra 1/3- 2/3 bông thì khử phấn (khử đực) và bao cách ly bông đã 
khử hoặc cách ly cả các cây bố mẹ. 

5.1.2. Từm hiểu đặc tính nở hoa tung phấn và khả năng thụ phấn thụ tỉnh 
của cây lúa bố mẹ 

Về khâu này cần chú ý ba vấn đề sau: 

+ Thứ nhất: Cân chọn những hoa lúa có bao phấn nằm ở phần giữa chiều 
đài vỏ trấu. Đó là những hoa sẽ nở vào ngày hôm sau thì khử phấn vào chiều 
hôm trước sẽ không tự thụ mà hôm sau thụ phấn của giống khác thì nhụy nhận 
phấn thuận lợi nhất. 

+ Thứ hai: Vào ngày nắng, ấm, ôn hoà thì hoa lúa nở và tung phấn vào 


101 


9 - 10h. Vào ngày mưa và lạnh thì hoa lúa nở và tung phấn vào 10 - 12h. Buổi 
chiều nở lác đác kết thúc trước 17 giờ. 

+ Thứ ba: Phải chờ cho cây nở hoa để xem thời gian nở hoa tung phấn của 
cây bố và thời gian cây mẹ nở hoa đón nhận phấn có trùng khớp hay không. 

3.1.3. Khử phấn (khử dực) - Cách ly 

+ Về thời gian khử phấn vào chiều hôm trước sẽ không tự thụ vì hoa nào 
có phấn chín thì đã nở rồi, nếu thao tác lỡ làm vỡ bao phấn thì hạt phấn non 
sẽ không có khả năng thụ phấn cho vòi nhụy nên không có tự thụ để hôm sau 
thụ phấn của giống khác. 

+ Về tiêu chuẩn bông được chọn khử phấn để lai: Chọn những hoa có rõ 
hình bao phấn ở phần từ 1/3- 2/3 vỏ trấu hoa lúa tức là hoa lúa có bao phấn 
nằm ở phần giữa chiều dài vỏ trấu. Đó là những hoa sẽ nở vào ngày hôm sau. 
Khử phấn vào chiều hôm trước sẽ không tự thụ và hôm sau thụ phấn của giống 
khác là vừa thích hợp nhất. Nếu khử vào sáng thì phải khử vào sáng sớm. 

+ Về cấu tạo một hoa lúa: Hoa lúa gồm hai mảnh vỏ trấu bảo vệ hoa, sau 
này trở thành vỏ trấu của quả thóc (thường gọi là hạt thóc). Thứ hai là có 6 bao 
phấn, mỗi bao phấn đựng hàng vạn hạt phấn nếu không khử thì phấn tự thụ cho 
chính nhụy của hoa đó, chỉ một hạt phấn cũng đủ để hoa đó tự thụ và tạo hạt. 
Thứ ba là có bầu noãn và hai vòi nhụy. Thứ tư là tế bào vảy cá và các mày trấu. 
Khi tế bào vảy cá hút no nước thì đẩy hai vỏ trấu tách ra và hoa nở. Các chỉ 
nhị vươn thẳng ra đưa 6 bao phấn lên và 6 bao phấn vỡ các hạt phấn bay ra như 
bụi và có những hạt dính bám vào vòi nhụy. 

+Về thao tác khử phấn: Dùng kéo cắt mở vỏ trấu chéo từ dưới phần bụng 
lên trên. Dùng panh gắp đủ 6 bao phấn ra khỏi vô trấu. Chú ý không làm tổn 
thương vòi nhụy và noãn và không làm dập bao phấn để tránh tự thụ. 

+Mỗi bông chỉ khử 20 - 30 hoa còn lại thì cắt bỏ để đễ thao tác. Khử xong 
thì dùng bao giấy parafin bao cách ly bông vừa khử để tránh gió và côn trùng 
đem phấn lạ vào gây lẫn phấn không mong muốn. 

- Có thể cách ly cả cây mẹ bằng bao nilon lớn. Hoặc trồng chung cây bố 
cạnh cây mẹ đã khử phấn rồi bao chung cả 2 cây lại. 

+ Có thể khử phấn bằng hoá chất hoặc bằng vải đen hấp thụ bức xạ nhiệt 
nhiệt độ cao một chút thì làm chết phấn nhưng noãn không chết. Hoặc bằng 
không khí nóng trong phích sau khi đổ nước sôi vào rồi đổ sang phích khác thì 
cho bông lúa vào phích nóng không có nước, nhiệt độ không khí nóng trong 
phích làm chết phấn nhưng noãn không chết. 


102 


$.1.4, Thụ phấn 

- Nếu có cả cây bố, mẹ trong 1 bao cách ly lớn thì chỉ cần chờ hoa nở thì 
rung nhẹ cho phấn rụng bay vào nhụy hoa cây mẹ. 

- Nếu cách ly từng bông thì phải cắt bông bố từ sớm về cắm lọ nước chờ 
hoa nở thì rũ phấn vào hoa đã khử phấn sau đó lại cách ly kín. Ngày mưa hoa 
lúa cắt về khó nở hoa thì dùng đèn điện chiếu sáng kích thích hoa lúa nở 

Sau khi thụ phấn thì đeo thẻ, trong thẻ ghi: 

Tên giống mẹ / tên giống bố, 
Người lai. 
Ngày lai. 

5.1.5. Chăm sóc cây mẹ thu hạt lai 

- Tưới nước, bón urê, kali, để chậu trồng lúa ở nơi khô ráo, nắng nhẹ. 

Chú ý trong quá trình kết hạt thì có thể có châu chấu hoặc kiến phá hại, 
cần bắt và cách ly bảo vệ tốt hạt lai. Sau 20 - 25 ngày thì thu hạt lai theo từng 
tổ hợp. Mỗi bông đều có thẻ đánh dấu tên tổ hợp. 

- Phơi khô nắng nhẹ nếu gieo ngay thì không cần khô. 

5.2. Lai lúa thuần với lúa mẹ bất dục 

Đặc điểm quan trọng nhất của lúa mẹ bất dục hạt phấn là hạt phấn không 
có tinh bột, không có khả năng nảy mầm do đó không có khả năng tự thụ phấn. 
Nếu cấy riêng giống này thì nó sẽ không đậu hạt và lép hoàn toàn. Muốn có 
hạt thì phải nhờ thụ phấn của giống lúa khác. Đồng thời khi muến lai thì không 
cần phải khử phấn mà chỉ cần kiểm tra xem giống mẹ có bất dục hoàn toàn 
hay không. Từ đặc điểm không có tinh bột mà có thể kiểm tra sự bất dục của 
hạt phấn có hoàn toàn hay không bằng dung dịch KI, nếu bất dục thì không có 
tinh bột và không nhuộm màu iod. Soi trên kính hiển vi thì hạt phấn trong. Nếu 
hạt phấn hữu dục thì có chứa tính bột và nhuộm màu iod. Soi trên kính hiển vi 
thì hạt phấn đen như hạt đu đủ. 

Š.2.1. Thao tác kiếm tra hạt phấn lúa mẹ bất dục hoàn toàn hay không 

+ Nhỏ I - 2 giọt cồn KI lên lam kính. 

+ Dầm bao phấn cây mẹ lên cồn KI. 

+ Soi lên kính hiển vi nếu thấy hạt phấn không nhuộm màu đen 100% 
(tức không có tỉnh bột trong hạt phấn) tức là bất dục hạt phấn và có thể lai 
với-lúa thuần. 


103 


3.2.2. Lai cá thể theo cặp 

Cách ly cá cây bố và mẹ lại, chờ nở hoa tung phấn thì rũ phấn của cây lúa 
bố cho cây mẹ (cây bố là lúa thuần). Chăm sóc cây mẹ tưới nước đầy đủ, bón 
một chút NPK. Khi hạt lai Fọ chín thì thu hạt. Cách lai sử dụng lúa bất dục hạt 
phấn làm mẹ này nhanh hơn cách lai truyền thống bằng tay với lúa bố mẹ đều 
là lúa thường. Đồng thời để sản xuất hạt lai với số lượng lớn thì phải sử dụng 
lúa mẹ bất dục hạt phấn để lai. 

+ Nếu hạt phấn có nhuộm màu đen như hạt đu đủ (đù chỉ vài %} thì ta loại 
bỏ cây mẹ đó vì cây mẹ đó không thuần và có thể tự thụ. 

3.2.3. Với lúa lai sản xuất trên diện tích rộng 

Cần có khu cách ly cho việc sản xuất hạt lai để đảm bảo không lẫn phấn. 
Tiến hành gieo bố mẹ, bố trí thời vụ sao cho giống bố mẹ trỗ trùng khớp. 

- Cấy hàng bố 2 bên, 10 hàng mẹ ở giữa theo băng 1,5 - !,7 m. 

- Khi lúa bố mẹ trô trùng khớp thì ta rung phấn cho giao phấn. 

- Lúa chín thì thu riêng hạt lai Fọ trên cây mẹ làm giống lai. 

(Phần này có quy trình cụ thể ở phần chọn tạo giống ưu thế lai ở lúa). 

5.3. Lai ngô 

- Gieo bố cạnh mẹ, khi có cờ thì cất cờ cây mẹ và bao cách ly bắp mẹ, rũ 
phấn cây bố cho bắp cây mẹ. Sau đó thu hạt lai. 

- Nếu sản xuất lớn thì bố trí bố mẹ theo tỷ lệ nhất định sau đó cắt cờ cây 
mẹ để phấn cây bố rũ ra thụ phấn cho cả ruộng. 

(Phần này có quy trình cụ thể ở phần chọn tạo giống tu thế lai ở cây ngô) 

5.4. Lai các cây khác 

- Lai cà chưa: Khử phần cây mẹ khi chóp phấn còn xanh lúc đó phấn hoa 
chưa chín, hoa chưa tự thụ phấn. 

- Lai đậu tương hoa nhỏ, khó. 

- Lai cam, quýt trên cơ sở thử khả năng nảy mầm của phấn và khử phấn 
trước khi phấn chín. 

* Liên hệ với việc bố trí cây cho phấn ở các vườn một số cây ăn quả: 

Một số cây như hồng không hạt, cam Washington navel, quýt Unshiu, cam 
Canh, đu đủ, vải thiểu, đậu quả kém do tỷ lệ hoa đơn tính nhiều, ít phấn. Hoặc 
do bất dục phấn hoặc do gen quy định tự bất thụ ở cam quýt, nếu trồng thêm 
cây khác giống để giao phấn bổ sung thì đậu quả nhiều hơn và chất lượng quả 


104 


ngon hơn. Ví dụ: Ở cam quýt trồng thêm cam chua để cho phấn, ở vườn đu đủ 
cứ 10 cây đu đủ cái trồng thêm 1 cây đu đủ đực, hay việc trồng thêm hồng 
Djemdjumara Diospyros lotus thụ phấn cho hồng không hạt làm đậu quả nhiều 
và quả ngon không chát. Do đó khi trồng vườn cây ăn quả này phải trồng thêm 
cây khác giống có nhiều phấn và trỗ cùng với cây ăn quả chính với tỷ lệ từ 5% 
đến 10 % (tuỳ yêu cầu của cây ăn quả chính ) để cho phấn bổ sung. 


II. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP LAI XA 


1. Định nghĩa 


Lai xa là lai giữa hai loài phụ hoặc giữa các loài khác nhau (còn gọi là lai 
trên loài) giữa các chí, các thứ (varietar) hoặc loại hình xa về địa lý. 
Ví dụ lai giữa hai loài phụ như lai lúa loài phụ Indica với loài phụ 


Japonica). 


- Lai khác loài như: 


Lúa mì x Cỏ băng. 


Cải củ x Cải bắp. 


Khoai tây trồng x Khoai tây dại. 


2. Các khó khăn trong lai xa và cách khắc phục 


Nguyên nhân | Cách khác phục khó khăn 


| Khó khăn 

2.1. Không thụ 
phấn, không thụ 
tỉnh(không đậu 
hạt lai) 


a. Không thụ phấn 


Môi trường vòi 
nhụy của cây mẹ 


không phù hợp 


cho hạt phấn cây 
bố nảy mầm. 


- Tiến hành lai lúc cây mẹ non, khả 
năng chọn lọc phấn kém, phấn có 
khả năng dễ nảy mầm hơn. 

- Tiếp cận vô tính: Nếu lai lúa mì với 
đạt mạch thì không thành công. Nếu 
ghép phôi lúa mì lên nội nhũ đại 
mạch rồi lấy phấn đại mạch lai cho 
cây lúa mì ghép thì lai thành công. 
- Lai với một cây trung gian: 

VD: Lai đào đại với đào trồng thì 
không đậu hạt 

Đào đại x Sơn đào cho hạt gieo 
thành Fi. 

Lấy hoa Fi lai với đào trồng thì có 
thụ phấn và đậu hạt. 


105 


b. Có thụ phấn 
không thụ tỉnh 


- Ông phấn của 
cây me ngắn, 
nhân sinh sản sinh 
ra từ hạt phấn cây 
bố chết giữa 
chừng, không tới 
được noãn 


- Thụ phấn hỗn hợp của cây khác 
loài khác chi. 

- Thụ phấn bổ sung nhiều lần. 

- Cất bớt vòi nhụy. 

- Dùng thuốc hoá học 


2.2. Hạt lai chết 
giữa chừng 


Nội nhũ của hạt 
và phôi là tế bào 
lai đị hợp tử. Nội 
nhũ này không có 
đủ dinh dưỡng 
cho phôi hoặc 
không phù hợp 
cho phôi lai. 


- Ghép cây lai lên cây bố hoặc 
cây mẹ. 


. 


2.3. Cây lai bất 
thụ 


2.4. Cây lai phân 
ly rộng 


106 


Nhiễm sắc thể 
phân ly và tổ hợp 
không bình 
thường. 


Di truyền của hai 
loài khác xa nhau. 


- Xử lý đa bội thể để số 2n, án là 
số chắn 

- Lai thuận nghịch lúa mì cứng 
mềm thì cây F¡ bất thụ. Nếu lai 
ngược lại, mềm cứng F›: hữu thụ 

- Kéo dài thời gian sinh trưởng 
bằng cách nhân vô tính vụ vài 
năm sẽ có quả hạt. 

Tiến Tư Dĩnh lai bông luồi với bông 
cỏ cho F¡ bất thụ, ông nhân giống 
Fi vô tính vài vụ thì cây có hạt 

- Chọn phấn hoa của cây giống 
với bố thụ phấn cho F:. : 


Đây là đặc điểm có lợi mà nhà chọn 
giống mong đợi, lợi dụng để chọn. 
Tuy nhiên về sau khó ổn định. 


IV. CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG THUẦN TỪ QUẦN THỂ LAI 
1. Diễn biến kiểu gen quần thể lai tự thụ 


(Cơ sở dẫn đến kiểu gen thuần chủng của các cá thể trong quần thể con lai 


tự thụ). 


Xét sự phân ly và tổ hợp (sự đi truyền) của một cặp gen như sau: 


Thế hệ | Sơ đỏ di truyền 1| Tỷ lệ cá thể có gen|_ Tỷ lệ cá thể đông 
3 cặp gen này dị hợp tử hợp tử 
P AA aa 
F. | Aa 100% 0 
E 2Aa, LAA, laa 50% 350% 
2Aa AA aa 50. 50/100 = 25% 75%... 
E¿ | 2Aa, AA, aa,.........| 12, 5% 87, 5%... 
Eo 0, 4% 00, 6% 
Es 0,2% 99, 8% 
Fu 
Fu z0 ~100% 


Như vậy sau khi con lai F: tự thụ nhiều thế hệ thì các cặp gen ở các cá thể 
có xu hướng thuần chủng (đồng hợp tử) và nhà chọn giống sẽ chọn những cá 
thể thuần có những đặc tính mong muốn rồi nhân lên thành dòng thuần và 
kiểm tra, đánh giá, khảo nghiệm theo một trong những phương pháp sau đây: 


2. Chọn lọc giống mới theo phương pháp phả hệ (Pedigree) 


Vụ ƒ: Thu hạt lai riêng từng tổ hợp gieo riêng thành cây F:, (Gieo Ea - > E:) 
cấy thưa, thâm canh tốt. 

+ F¡ đồng đều 

+ Chọn tổ hợp tốt 


+ Mỗi tổ hợp > 1000 cá thể 


+ Đeo thẻ 1 cá thể dự trữ 1/4 số bông. 
Vụ 2: Gieo cá thể thành dòng cấy thưa, thâm canh tốt. Ở F: bắt đầu phân 
ly, theo dõi ghi chép, chọn cá thể tốt theo mục tiêu với từng cá thể, đeo thẻ 
đánh số từng cá thể, tên tổ hợp (bố x mẹ). 


107 


Sơ đồ phương pháp chọn lọc phả hệ 


Vụ Ị Vật liệu khởi đầu 
Vụ 2 _ 
,C' 
E 
Vụ 3 G- 
l@ 
Vụ 4 
Vụ 5 


Kiểm tra so sánh 


Sơ đồ chọn lọc cá thể (Theo Bohắc 1967) 


Vụ 3: Gieo cá thể tốt đã chọn ở F: thành đòng F:. 

+ Dòng cùng nguồn gốc 1 dòng cũ thì bố trí 1 khu. 

+ Loại bỏ dòng xấu và dòng bị sâu bệnh. 

+ Chọn cá thể tốt trong đòng tốt. 

+ Đeo thẻ đánh số, ghi chép. Mỗi cá thể dự trữ 1⁄4, còn 3/4 gieo thành 
đồng, tiếp tục đánh giá và chọn lọc đến khi nào chọn được những dòng thuần 
ổn định có năng suất, chất lượng và các đặc tính chống chịu phù hợp với mục 
đích đề ra. 

Vụ 4: Chọn cá thể tốt trong dòng F: rồi lại gieo thành dòng F:. 

Tiến hành như vậy đến F: hoặc F› khi đòng ổn định tức thế hệ sau đồng 
đều và ổn định giống hệt thế hệ trước, đáp ứng mục tiêu thì chuyển sang bố trí 
so sánh ở ruộng so sánh và khảo nghiệm... 


108 


Ưu điểm của phương pháp phả hệ: 

+ Đánh giá tỉ mỉ, theo dõi và đánh giá chính xác phân ly di truyền từng cá 
thể, từng dòng và gia đình (hệ) do đó ít lầm lẫn. 

+ Có thể loại bỏ nhanh những dòng xấu. 

+ Khai thác sâu và bồi dục hướng chọn chính xác những đặc tính tốt. 

Nhược điểm: 

+ Tốn công tốn diện tích ruộng. 

+ Thời gian lâu. 

+ Có thể loại nhầm cá thể chưa bị phân ly thế hệ đầu 

Ví dụ về phương pháp chọn lọc phả hệ: 

Lai giống lúa Deogeowogen với giống Pelita. Theo dõi từng dòng, chọn 


lọc cá thể tốt rồi lại gieo thành dòng và đánh giá. Tổ hợp lai thứ 8 có 10000 
cá thể chọn 298 cá thể gieo dòng. 


Dòng từ cá thể 288 có cây thứ 3 tốt. 

Cây này nhân lên thành đòng - giống IR8 - 288 - 3 tức giống NN8 sau này. 

3. Phương pháp chọn lọc hỗn hợp cải tiến Bulk method 

(Còn gọi là phương pháp gieo lại liên tục hay phương pháp hồn hợp cải lương) 

- Diễn biến kiểu gen quần thể lai sau 5 vụ số cặp gen thuần và các thể mang 
gen thuần tăng lên nhiều và để đỡ công chọn, đỡ diện tích ruộng người ta đã 
gieo lại F: đến F: trong điều kiện độ dày và dinh dưỡng tối thiểu không bón chỉ 
tưới nước cây gieo mạ 3 - 4 cm/ 1 cây. Gieo trong điều kiện đinh dưỡng tối thiểu 
thì có hai tác dụng: Thứ nhất cây lúa phát dục nhanh chỉ 30 - 45 ngày là có hạt 
chín nên rút ngắn thời gian chọn nhanh. Thứ hai mỗi cây chỉ có 3 - 5 hạt nên 
đỡ diện tích ruộng, đỡ công mà quần thể lai các thế hệ sau vẫn có đủ đại diện 
kiểu gen di truyền (số kiểu tổ hợp) vẫn xuất hiện đủ để chọn cá thể ưu tú. 


- Đỡ tốn công, điện tích và thời gian mà số kiểu tổ hợp vẫn xuất hiện đủ ở 
Fs F, Tị 


Nhược điểm: 
- Không đánh giá được sự định truyền tính trạng của bố mẹ. 
- Một số tính trạng ổn định từ F: không chọn được. 


- Một số cây chọn đến F: vẫn phân ly và phải loại bỏ nên tốn nhiều công 
sức chọn lọc. 


109 


Sơ đồ: 


ch dị 
Vụ2 FI na : 
Vụ4 F3 == : 
VụS F4 = 
““..ằa-..Ố 
Yụ6  [] [1 L1ILLCICTRTIZẠT L] 
Vụ? L1 L1 TT LÔ LT1AL) L) LÌ Chọn lọc 
vụ 8 LÌ L] L1 L1 LILILIELI L1 


Khảo nghiệm 


$ơ đồ chọn lọc hỗn hợp cải tiến từ quần thể lai tự thụ 
(Giáo trình Giống cây trồng trường ĐHNN Ï) 


Các giống lúa NN 75 - 6, DTI14 v.v... là các giống được chọn tạo theo 
phương pháp gieo lại liên tục (còn gọi là phương pháp chọn lọc hỗn hợp cải 
lương hay hỗn hợp cải tiến). 

4. Nuôi cấy bao phấn 


Cả phương pháp chọn lọc hỗn hợp cải lương và phương pháp chọn lọc phả 
hệ đều có nhược điểm là thời gian để xuất hiện cá thể thuần chủng lâu, sự phân 
ly đi truyền phức tạp, khó chọn được cá thể thuần chủng. Phương pháp chọn lọc 
hỗn hợp cải lương dù đã cải tiến nhưng vẫn rất tốn công và lâu khoảng 8- 10 lần 
gieo trong đó có 5 - 7 lần gieo lại liên tục trong điều kiện tối thiểu và ít nhất 3 
vụ gieo cấy bình thường mới có dòng thuần. Như vậy, kể từ khi có hạt lai, cũng 
mất 4 - 5 năm. Hiện nay các nhà chọn giống đã tìm ra phương pháp chọn tạo 
dòng thuần nhanh hơn đó là phương pháp nuôi cấy bao phấn. Trình tự như sau: 


HO 


Vụ †T: Gieo hạt lai Fo thành cây Fi. Cây lai có đặc điểm đồng nhất dị hợp 
hầu hết các gen. Nếu làm theo hai phương pháp trên thì để chọn được cá thể 
thuần qua các thế hệ tự thụ vừa khó, vừa mất công, mất thời gian lâu. Nên bằng 
cách nuôi tế bào đơn bội rồi lưỡng bội hoá thành 2n như sau: 

- Khi cây F¡ có đòng già thì lấy bao phấn nuôi cấy trong môi trường đặc 
biệt. Lúc này đòng đang phân hoá ở bước 6, tế bào bao phấn lúc này đang ở 
thể đơn bội n. Các tế bào này được nuôi và nhân lên trong ống nghiệm. 

- Các tế bào đơn bội (n) được lưỡng bội hoá thành 2n giống hệt nhau. Sau 
đó phát triển thành Callus. Trong quá trình đó các nhiễm sắc thể tự nhân đôi 
thành 2 nhiễm sắc thể giống hệt nhau làm thành cặp nhiễm sắc thể tương đồng 
và có các alen đều đồng hợp tử. 

- Callus được đưa sang môi trường biệt hoá rễ và lá phát triển thành cây 2n 
đồng hợp tử. 

Vụ 2: - Chuyển cây 2n từ ống nghiệm ra chậu vại thu riêng hạt từng cây 
g1eo riêng thành dòng ở vụ 3. 

Vụ 3: Gieo riêng thành dòng và đánh giá độ thuần và tiềm năng năng suất. 
Chọn lấy dòng tốt. 

Vụ 4, 5: Có thể kiểm tra 1- 2 vụ trên điện rộng, sau đó tốt thì đưa khảo nghiệm. 

Ưu điểm phương pháp này nhanh, độ thuần cao. 

Nhược điểm: Đòi hỏi phương tiện hiện đại và chỉ phí đất. 


Câu hỏi ôn tập: 


1. Trình bày định nghĩa lai giống cây trồng. : 


2. Giải thích được ý nghĩa của các cách chọn cặp bố mẹ để lai giống? Theo anh chị, 
có nhất thiết bố mẹ cần có đủ các đặc điểm đó không? Khi chọn bố mẹ có cần đánh giá 
tất cả các đặc tính đó không? 


3. Trình bày các bước lai tạo hạt lai ở cây lúa, cây ngô. 


4. Trình bày diễn biến kiểu gen quần thể lai tự thụ dẫn đến các cá thể có kiểu gen 
thuần chủng. Có cách nào để có kiểu tổ hợp đồng hợp tử nhanh hơn không? 


5, Vẽ sơ đồ và thuyết trình được các phương pháp chọn lọc giống thuần mới từ quần 
thể lai tự thụ. So sánh ưu nhược điểm các phương pháp đó? 


6. Nêu được các khó khăn khi lai xa và cách khắc phục. 


lãài 


Chương 3 


CHỌN GIỐNG ƯU THẾ LAI 


Mục tiêu 

* Về kiến thức: 

~'Người học trình bày lại được định nghĩa, giải thích cơ sở khoa học để tạo ra ưu thế 
lai ở cây trồng. Giải thích được ý nghĩa và đặc điểm biểu hiện của ưu thế lai. 

- Trình bày được và vận dụng các bước lai tạo hạt lai ở cây lúa, cây ngô, giải thích 
được các thuật ngữ liên quan đến kỹ thuật tạo ưu thế lai như: khả năng kết hợp chung, 
khả năng kết hợp riêng, lúa trỗ trùng khớp... 

- Trình bày được diễn biến kiểu gen của các cá thể tự thụ phấn cưỡng bức dẫn đến 
các cá thể có kiểu gen đồng hợp tử và các dòng tự phối (dòng thuần). Trình bày được 
cách tự phối cưỡng bức để tạo dòng thuần. 

- Trình bày tóm tắt các bước tạo ưu thế lai và các kỹ thuật chọn lọc, thử khả năng 
phối hợp, nhân dòng bố mẹ và sản xuất hạt lai ở cây ngô và cây lúa. 

* Về kỹ năng: 

Thành thạo kỹ năng khử phấn hoa lúa, kiểm tra hạt phấn và lai lúa, thực hành để 
nắm được và làm được một số khâu trong sản xuất hạt lai lúa và lai ngô, phục vụ công 
tác nghiên cứu giống lúa và giống ngô. Việc rèn thao tác sẽ lặp lại trong quá trình thực 
tập giáo trình và rèn nghề. 

* Về thái độ: 

Nhận thức rõ khả năng cho năng suất hơn hẳn “vượt trần” của các giống lai, cần 
nghiêm túc thực hiện mục tiêu chương, chịu khó học lý thuyết và coi trọng thực hành, rèn 
nghề trong nội dung chọn tạo giống ngô lai và lúa lai, 

Nội dung tóm tắt 

Chương này trình bày định nghĩa ưu thế tai ở cây trồng, giải thích cơ sở khoa học để 
tạo ra ưu thế lai ở cây trồng, ý nghĩa và đặc điểm biểu hiện của ưu thế tai. 

- Hướng dẫn các bước tự phối cưỡng bức để tạo dòng bố mẹ thuần ở cây ngô và 
dòng mẹ bất dục ở lúa, giải thích các thuật ngữ liên quan đến kỹ thuật tạo ưu thế lai như: 
khả năng kết hợp chung, khả năng kết hợp riêng, lúa trỗ trùng khớp... 


- Hướng dẫn tóm tắt các bước tạo ưu thế lai và các kỹ thuật chọn lọc, thử khả năng 


112 


phối hợp, nhân dòng bố mẹ, gieo cấy trà bố mẹ, điều chỉnh lúa trễ trùng khớp và các kỹ 
thuật khác trong sản xuất hạt lai ở cây ngô, cây lúa. 


I. CƠ SỞ CHUNG VỀ CHỌN GIỐNG ƯU THẾ LAI Ở CÂY TRỒNG 

1. Khái niệm và ý nghĩa của việc chọn giống ưu thế lai 

1.1. Khái niệm 

Ưu thế lai là hiện tượng cây lai biểu hiện tốt hơn bố hoặc mẹ hoặc tốt hơn 
cả bố lẫn mẹ về các mặt: sinh trưởng tốt hơn, khả năng chống chịu cao hơn, 
năng suất và phẩm chất cao hơn v.v... 

VD: Khi lai hai giống lúa Pei ải 64S và Sơn Thanh với nhau thì con lai có 
năng suất cao hơn hẳn giống bố, còn giống mẹ thì vốn đã bất dục phấn và lép 
hoàn toàn. 

Khi lai ngô đá Mêhico với ngô răng ngựa thì con lai cho năng suất cao hơn 
ngô đá, thời gian sinh trưởng ngắn hơn ngô răng ngựa. 

1.2. Ý nghĩa 

Sử dụng trong việc tạo ra giống cây trồng mới có ưu thế tốt hơn bố mẹ đặc 
biệt là nãng suất cao, 

1.3. Các loại ưu thế lai 

- Ưu thế lai sinh sản: Con lai có khả năng sinh sản tốt hơn bố mẹ, độ hữu 
dục cao hơn, năng suất bộ phận sinh sản cao hơn. 

- Ưu thế lai sinh đưỡng: Cây lai có bộ phận sinh dưỡng tốt hơn bố mẹ. Ví 
dụ giống bạch đàn F: là con lai giữa bạch đàn Úc với bạch đàn trong nước có 
khả năng cho thân gỗ làm giấy và xây dựng cao hơn bạch đàn ta. Hay ở một 
số cây ăn lá như giống cải bắp KK Cros, cây sử dụng lá làm nguyên liệu chế 
biến, hoặc cây thức ăn gia súc... đều có năng suất bộ phận sinh dưỡng cao hơn 
bố mẹ. 

- Ưu thế lai thích ứng. Cây lai có khả năng thích ứng, khả năng chống chịu 
với điều kiện bất thuận cao hơn bố mẹ hoặc kết hợp khả năng chống chịu của 
một bên bố mẹ và năng suất cao. 

1.4. Cách đánh giá ưu thế lai theo công thức như sau 

- Đánh giá ưu thế lai giả định (ưu thế lai so với bố mẹ trung bình) 


F.-M 
Uy = "ra 100% 


p 


113 


8.GTDT-A 


- Ưu thế lai thực (siêu ưu thế lai) 
Fi = By 
B; 
Bp là giá trị của bố hoặc mẹ tốt nhất (Best parents). 
- Ưu thế lai chuẩn: 


lãnh = 


100% 


F: - đối chứng 
UTLuá& ẽ ———D 100% 
Đối chứng 

2. Cơ sở khoa học của hiện tượng ưu thế lai 

2.1. Các tương tác đi truyền 

Hiện tượng con lai có ưu thế vượt trội so với bố mẹ cũng do kết quả của 
các quy luật đi truyền và cơ chế sinh học đã trình bày ở các bài trước, như: 

- Ba quy luật đi truyền của Mendel. 

- Quy luật đi truyền liên kết gen, hoán vị gen và học thuyết nhiễm sắc thể 
của Morgan. 

- Các quy luật tương tác đa gen cộng tính và đa gen không cộng tính. 
Tương tác polygen và tương tác đa alen. 

- Tương tác bổ trợ và lấn át khác alen. Tương tác giữa di truyền tế bào chất 
và di truyền nhân và di truyền giới tính. 

Đi sâu vào giải thích hiện tượng ưu thế lai có các giả thuyết sau: 

2.2. Thuyết tính trội 

- Phần lớn các gen trội quy định tính trạng có lợi. Các gen lặn gây ra tính 
trạng không có lợi hoặc có hại. Khi lai kết hợp nhiều gen trội, lấn át các gen 
lặn, trong khi ở bố mẹ thì gen lặn này đồng hợp tử, đo đó con lai có sức sống 
cao hơn: 


AA bb CC dd x aa BB CC dd ' 


\ 


A-B-CC dd 
F¿ có nhiều gen trội hơn, lấn át các gen lặn có hại nên sức sống cao hơn. 
2.3. Thuyết siêu trội 
Ưu thế lai do tác động qua lại giữa các alen khác nhau cùng locus, tương 
tác này gây ảnh hưởng vượt xa bức dạng đồng hợp tử nào. Ví dụ dạng đồng 


114 


8-rdr98 


hợp tử ÀA và aa chỉ cho kiểu hình biểu hiện ở một mức nhất định. Còn dạng 
dị hợp tử Aa biểu hiện ở mức cao hơn. 

2.4. Thuyết cân bằng di truyền 

- Mỗi cá thể có trạng thái cân bằng đi truyền nhất định ở cá thể lai có cân 
bằng di truyền mới hơn so với bố mẹ. 

2.5. Thuyết đồng tế bào chất 

Cơ thể thuần chủng đồng hợp tử có trạng thái tế bào chất đồng nhất. Khi 
lai phá vỡ trạng thái đồng nhất di truyền của bố mẹ thuần chủng, tạo ra môi 
trường tế bào chất mới cho ít nhất là một nửa số nhiễm sắc thể và gen của cơ 
thể lai. Do đó tạo ra sự kết hợp mới tốt hơn giữa gen nhân và tế bào chất. 

3. Đặc điểm ưu thế lai 


- Ưu thế lai biểu hiện mạnh mẽ nhất ở F: và giảm dần ở E: và thế hệ sau 
đó các cá thể dị hợp tử giảm xuống và số cá thể đồng hợp tử xuất hiện tăng 
dần. Ở thế hệ F: thì kiểu gen và kiểu hình đồng đều, nhưng ở F:› thì bắt đầu 
phân ly. 

- Sự phát triển của phôi và các cơ quan mạnh hơn, thường là ưu thế lai 
dương tức là con lai biểu hiện các đấu hiệu cao hơn so với bố mẹ. 

Ưu thế lai dương thì con lai có số lá nhiều hơn, thân cây cao hơn, hạt to 
hơn, năng suất cao hơn bố mẹ, khả năng thích ứng, chống chịu với điều kiện 
bất thuận cao hơn. 

+ Có trường hợp ưu thế lai âm tức là con lai biểu hiện kém hơn so với bố 
mẹ. Ví dụ: Khi lai ngô thông thường thời gian sinh trưởng của con lai có ưu 
thế lai âm, nghĩa là con lai có thời gian sinh trưởng ngắn hơn bố mẹ chúng. 

II. KỸ THUẬT SỬ DỤNG ƯU THẾ LAI Ở CÂY GIAO PHẤN 

1. Đặc điểm cây giao phấn 

- Đặc điểm cấu tạo bộ phận sinh sản của cây giao phấn tách riêng thành 
hoa đơn tính là hoa đực, hoa cái, đồng thời hoa đực và hoa cái nở lệch nhau. 
Ví dụ đại diện là cây ngô có chùm hoa đực là bông cờ ở trên ngọn, còn chùm 


hoa cái là bắp ngô ở đốt thân phía dưới, cờ tung phấn trước khi bắp phun râu 
2 - 10 ngày. 


- Có thể bộ phận đực và bộ phận cái cùng hoa (gọi là hoa lưỡng tính) nhưng 
thành thục chín sinh lý lệch nhau hoặc có gen tự bất thụ. Gen này gây chết nếu 


115 


đồng hợp tử, nếu tự thụ phấn cùng hoa thì đồng hợp tử và tự bất thụ. Nên không 
có sự tự thụ phấn cùng hoa hay cùng cây mà bắt buộc phải giao phấn. 

Đối với giống ngô quần thể để sử dụng ưu thế lai thì chọn cây làm cây bố 
cây mẹ. Gieo cấy sao cho trỗ cùng nhau ở khu cách ly, khi trỗ cờ thì ngất cờ 
cây mẹ, lấy phấn cây bố thụ cho cây mẹ, thu hạt lai trên cây mẹ làm giống ưu 
thế lai. Tuy nhiên theo cách này thì ưu thế lai không cao do đi truyền quần thể 
giống địa phương dù có giao phấn thì vẫn có nhiều cặp alen đồng hợp tử. Thứ 
hai là quần thể lai không đồng đều do kiểu gen quần thể không đồng nhất. 
Muốn con lai có ưu thế lai cao và đồng đều thì tất cả các cặp alen phải dị hợp 
tử, tức là dòng bố mẹ phải đồng hợp tử. Để tạo ra dòng ngô đồng hợp tử thì 
phải tự phối cưỡng bức nhiều đời. Dòng ngô đó gọi là dòng tự phối. 

2. Kỹ thuật tạo ưu thế lai giữa các dòng tự phối 

2.1. Khái niệm tự phối và dòng tự phối 

- Tư phối là sự tự thụ phấn cưỡng bức ở cây giao phấn bằng cách: lấy phấn 
thụ cho nhụy cùng hoa hoặc lấy phấn của hoa đực thụ cho hoa cái cùng cây. 

Tư phối nhiều đời làm cho các cặp alen trở về trạng thái đồng hợp tử giống 
như điễn biến kiểu gen quần thể ở các thế hệ lai tự thụ đã trình bày ở chương 5Š: 
Kỹ thuật lai hữu tính và chọn tạo giống mới thuần chúng. 

- Dòng tự phối là dòng thuần ở cây giao phấn thu được do tự thụ phấn 
cưỡng bức nhiều đời bằng phấn của chính nó hoặc của chị em nó. 

Để có được đòng tự phối ta làm như sau: 

2.2. Kỹ thuật gieo trồng và tạo đòng tự phối (Tự phối cưỡng bức và tạo 
đòng thuần bất buộc) 

- Xác định mục tiêu. 

- Chọn vật liệu khởi đâu: Vật liệu khởi đầu ký hiệu là lạ. 

Vự 1: - Gieo trồng vật liệu khởi đầu số lượng 8000 - 10000 cây. 

- Chọn lọc và tự phối vài trăm cây Ï¡. 

* Kỹ thuật tự thụ phấn cưỡng bức có ba cách cách ly tránh giao phấn là: 

+ Bao cách ly bằng bao giấy nhỏ. 

+ Bao cách !y bằng nilon cả cây. 

+ Bao cách ly bằng nilon cả 3 cây 1 hốc. Nếu tự phối một cây thì sẽ có hai 
hiện tượng khó khăn là: Thứ nhất phấn rũ hết thì râu mới thò ra (tức lúc đó 
nhụy mới chín) như vậy thì không thụ phấn và không có hạt. Thứ hai nếu tự 


116 


thụ một cây thì sức sống hạt và cây con đó có sức sống yếu. Do đó tự phối 
nhóm 3 cây thì sẽ để có hạt hơn và sức sống cây con sẽ cao hơn, và sau đó lai 
tự thụ cá thể thì kiểu gen vẫn trở về đồng hợp tử. Thu hạt phơi khô nhẹ, bảo 
quản tốt. 

Vụ 2: Lấy hạt trên mấy trăm cây tự phối cây I¡ đã chọn và gieo riêng thành 
dòng I:. Mỗi dòng 1 hàng khoảng 20 - 30 cây. Các cây l› giảm sức sống và 
không đồng đều. Tiếp tục bao cách ly tự thụ cưỡng bức. Chọn và đánh số cây 
tốt trong dòng tốt, 

Vụ 3: Gieo hạt của cây tốt thành dòng theo hàng như vụ 2 thành cây l› có 
sức sống tăng dần. Tiếp tục bao cách ly và tự thụ phấn cưỡng bức. Chọn và 
đánh số cây tốt rồi lại gieo thành dòng ở các vụ sau. 

Tiếp tục chọn ở các vụ sau. Càng về sau các cá thể tự thụ phấn cưỡng bức 
càng nhiều cặp gen đồng hợp tử và gieo thành dòng đồng đều dần và sức sống 
cao hơn. Vừa tự phối vừa chọn lọc 5 - 7 thế hệ cây thế hệ cuối cùng chọn mỗi 
dòng lấy 3 - 5 bắp của 3 - 5 cây tốt trong đòng tốt và ổn định. 

2.3. Thử khả năng phối hợp (khả năng kết hợp) 

2.3.1. Định nghĩa 

- Định nghĩa 1: Khả năng kết hợp (phối hợp) là phản ứng của dòng qua lai. 
chính là tác động của gen. 

- Định nghĩa 2: Khả năng phối hợp của một dòng (giống) là khả năng khi 
lai với đồng khác cho ưu thế lai năng suất cao, sức sống tốt, cây cao (o. 

2.3.2. Nguyên nhân phải thử khả năng phối hợp 

- Mục tiêu tạo ra ưu thế lai là phải tìm ra cặp bố mẹ cho con lai có khả 
năng năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn và các chỉ tiêu đặc trưng đặc 
tính khác đạt yêu cầu. Nhưng ở các dòng thuần định làm bố mẹ thì các đặc 
trưng đo đếm được như hình thái, sinh lý, yếu tố cấu thành năng suất và năng 
suất không có tương quan hoặc tương quan không chặt với khả năng kết hợp. 
Thường hệ số tương quan giữa các đại lượng này với ưu thế lai rất thấp: 
h=0, 01 —0, 047, nên không thể căn cứ vào đặc trưng của bố mẹ để xác định 
ưu thế lai. Hiểu đơn giản là có thể bố mẹ tốt và có năng suất cao nhưng con 
lai chưa chắc có ưu thế lai tốt. Nguyên nhân là các tương tác gen phức tạp chứ 
không đơn giản là sự tương tác cộng tính. 

- Dòng nào có khả năng kết hợp chung tốt thì khi đưa vào giống thụ phấn 
tự do mới cho ưu thế lai tốt. 


117 


2.3.3. Có hai loại khả năng kết hợp (phối hợp) 

Là khả năng phối hợp chung và khả năng phối hợp riêng. 

- Khả năng phối hợp chung của 1 dòng là ưu thế lai nói chung khi lai nó 
với các dòng khác. Khả năng kết hợp (phối hợp) chung biểu hiện giá trị trung 
bình của ưu thế lai quan sát thấy ở tất cả các cặp lai. 

+ Có ba cách thử khả năng phối hợp chung là: 

Cách 1: Lai dòng định thử với vật liệu thử (tcster )rồi đánh giá ưu thế lai. 

Cách 2: Lai dòng định thử với lần lượt các dòng giống khác thành riêng 
từng tổ hợp rồi lấy năng suất trung bình. 

Cách 3: Gieo trồng riêng dòng các dòng cần đánh giá, cho giao phấn tự do 
bằng phấn của các giống khác rồi đánh giá con lai. 

+ Về thời gian thử khả năng phối hợp chung: 

Thử khả năng phối hợp chung sớm: có thể lai thử với vật liệu thử sớm, cây 
nào và dòng nào có khả năng kết hợp tốt thì mới tự phối tiếp tục. Cây nào và 
dòng nào có khả năng kết hợp kém thì loại bỏ để đỡ công việc. 

Khả năng phối hợp chung muộn: lai các đòng tự phối với nhau hoặc với 
vật liệu thử khi các đòng tự phối đã đồng đều. 

~ Khả năng phối hợp riêng: 

+ Khả năng phối hợp riêng là biểu hiện độ lệch về phản ứng ở một cặp lai 
cụ thể nào đó so với giá trị trung bình. (Khả năng kết hợp riêng biểu hiện sự 
chênh lệch so với giá trị trung bình của cặp lai nào đó). 

+ Khả năng phối hợp riêng là năng suất của con lai riêng ở từng tổ hợp lai 
đơn giữa các dòng tự phối. 

* Khả năng kết hợp chung được xác định bởi yếu tố di truyền tương tác 
cộng hợp, còn khả năng kết hợp riêng được xác định bởi yếu tố di truyền tương 
tác ức chế, tính trội, siêu trội và điều kiện môi trường. 

2.3.4. Các phương pháp thử khả năng phối hợp cụ thể 

Phương pháp ï: Lai đỉnh (lai với vật liệu thử Top cross) 

- Trường hợp áp dụng: khi cần xác định khả năng kết hợp chung. 

+ Vật liệu thử tester là các giống địa phương đã biết rõ kiểu di truyền. Lai 
dòng cần đánh giá với tester (vật liệu thử tester làm mẹ) và đánh giá năng suất 
con lai, 

+ Cách thực hiện: Lai riêng từng dòng tự phối với một vài vật liệu thử rồi 
lấy hạt lai gieo đánh giá năng suất. 


IỆ. 


Về thời gian thử khả năng phối hợp chung theo phương pháp lai với tester 
có nhiều quan điểm khác nhau nhưng nói chung là thử sớm xác định khả năng 
kết hợp chung sớm để giảm bớt khối lượng công việc. 

- Khả năng phối hợp chung sớm là ưu thế lai khi lai thử một dòng hoặc một 
cây ở đời I¡, I› hoặc ở vật liệu khởi đầu. 

Cách làm: Lấy phấn của một số cây ở vật liệu khởi đầu hoặc ở đời L, I› 
trộn lần (hoặc để riêng nếu muốn đánh giá cá thể) rồi thụ cho vật liệu thử. 
Được hạt lai rồi thì thu và gieo để đánh giá ưu thế lai. Nếu tốt thì mới tự phối, 
nếu không tốt thì loại vật liệu này để đỡ công tự phối những dòng không cho 
khả năng ưu thế lai. 

- Các nhà chọn giống Việt Nam thử khả năng phối hợp chung ở thế hệ sau 
S› tức là ở đời tự thụ thứ 4 (S¿). 

Về việc chọn cây thử tester: 

+ Nên dùng tester xấu lai thử để có thông tin rõ hơn. Vì nếu tester tốt thì 
sẽ lấn át phản ứng của đòng thuần định thử. 

+ Chọn tester có nguồn gốc nguồn gen tương phản với nguồn gen của dòng 
định thử. 

+ Chọn ít nhất hai tester trong đó một có nền di truyền hẹp (đó là dòng 
thuần) và một có nền di truyền rộng (đó là giống, quần thể, giống lai kép) để 
xác định khả năng kết hợp chính xác và nhanh. 

Việc chọn cây thử đúng là điều kiện thành công của phương pháp lai đỉnh. 
Sau khi lai đỉnh chỉ những dòng nào có khả năng kết hợp cao thì mới giữ lại 
để tham gia vào lai luân phiên (Luân giao — Dialen cross) 

Phương pháp 2: Phương pháp Luân giao (Dialled eross): 

Sơ đồ: 


- Cách tiến hành: Lai đơn từng dòng với nhau. Có thể chỉ lai thuận hoặc 
lai thuận nghịch. Lấy hạt lai gieo và đánh giá ưu thế lai của từng tổ hợp. 


1i9 


- Trường hợp áp dụng: Đánh giá cả khả năng kết hợp riêng và xác định khả 
năng kết hợp chung muộn. Phương pháp lai luân giao có ưu điểm là có thể lấy 
kết quả đánh giá ưu thế lai ở từng tổ hợp lai đơn làm khả năng phối hợp riêng 
và có thể tính trung bình ra khả năng phối hợp chung. 

Phương pháp 3: Dùng khu cách ly cho thụ phấn tự do rồi đánh giá năng 
suất con lai. 

2.4. Đánh giá tổ hợp lai thử 

- Gieo hạt lai riêng từng tổ hợp 

- Đánh giá: Độ đồng đều: hình thái, thời gian sinh trưởng, yếu tố cấu thành 
năng suất và năng suất, phẩm chất hạt ngô và khả năng chống chịu của con lai. 

Sau khi thử khả năng kết hợp thì chọn ra được các tổ hợp lai đạt yêu cầu 
theo mục tiêu ban đầu thì tiếp tục nhân giống sơ bộ, khảo nghiệm sơ bộ, so 
sánh, khảo nghiệm sinh thái và khảo nghiệm sản xuất. Nếu tốt thì tiếp tục gửi 
khảo nghiệm nhà nước. 

Tại Viện Nghiên cứu ngô, khâu chọn tổ hợp lai tốt do Bộ môn Giống thực 
hiện. Các tổ hợp tốt được chuyển cho Bộ môn Canh tác đánh giá, (khảo 
nghiệm sơ bộ, so sánh). Ngay từ vụ so sánh thứ nhất, con lai nào có năng suất 
vượt đối chứng 20% thì gửi đi khảo nghiệm nhà nước ngay. Đồng thời đánh 
giá thêm 2 - 3 vụ nữa ở viện để khẳng định tính ổn định của tổ hợp đó. 

2.5. Nhân các dòng bố mẹ có khả năng cho ưu thế lai 

+ Người thực hiện nhân dòng bố mẹ là chính tác giả giống. 

+ Cách thực hiện như sau: 

Vụ ï: Duy trì và nhân đồng bố mẹ bằng bao cách ly: 

+ Từ một bắp dòng duy nhất được gieo thành 3 hàng: hàng 1, hàng 2, hàng 3. 

+ Lúc ra hoa cách ly riêng bắp riêng cờ của tất cả các cây. 

+ Các cây ở hàng 2 được tự phối: cờ của cây nào tự phối cho bắp cây ấy. 
Khi bắp chín chọn ở hàng này lấy bắp đặc trưng giữ riêng rẽ và là nguyên bản 
cho việc duy trì đòng ở thế hệ sau (tức là chu kỳ sau). 

+ Hỗn hợp phấn các cây ở hàng 1 thụ cho các cây ở hàng 3 và ngược lại 
hàng 3 thụ cho hàng 1. Khi chín hạt ở hàng 1 và hàng 3 hỗn lại để nhân dòng. 

Vụ 2: Nhân dòng bằng bao cách ly với mục đích để tăng số lượng hạt giống. 

- Hạt dòng được gieo nhiều hàng. Khi trỗ cờ cách ly tất cả các bắp và bông 
cờ của các cây cùng dạng, sinh trưởng khoẻ và sạch sâu bệnh, rồi thụ phấn 
theo một trong ba cách sau đây: 


120 


+ Trộn đều tất cả phấn rồi thụ đều tất cả các bắp đã cách ly. 

+ Chia ruộng ra hai phần A và B. Lấy phấn phần A thụ cho phần B và ngược 
lại, lấy phấn phần B thụ cho phần A, 

+ Lấy phấn của cây 1 thụ cho cây 2, lấy phấn cây 2 thụ cho cây 3, phấn 
cây 3 thụ cho cây 4... đến cây cuối cùng thụ cho cây đầu tiên. 

Vụ 3: Nhân dòng ở ruộng cách ly. 

+ Nhân giống bố, mẹ ở khu cách ly khác nhau. Mỗi dòng cần cách nhau 
300m hoặc thời gian phun râu cách dòng khác tung phấn 20 ngày, 

+ Khoảng cách mật độ 70cm x 20 cm hoặc 60cm x 22 cm (đày hơn so với 
trồng ngô đại trà). 

+ Chọn bỏ các cây lẫn phấn, cây khác dạng và cây bị bệnh ở ba thời điểm 
là lúc tỉa định cây và lúc ngô con gái và trước khi trỗ cờ. 

+ Tiếp tục loại bổ các bắp khác dạng và bị sâu bệnh nặng khi thu hoạch. 

2.6. Sản xuất hạt lai 

2.6.1. Sản xuất hạt lai đơn 

Khái niệm: Giống ngõ lai đơn là giống lai giữa hai dòng thuần. 

Lai đơn: 

A®xB@ 
1 
Fì 

Ưu điểm của giống lai đơn là độ đồng đều cao, ưu thế lai cao nhất trong 
các phương thức lai do có hiệu ứng trội, hiệu ứng siêu trội và hiệu ứng át chế, 
do đó có năng suất cao, sản xuất dễ và ít công hơn các phương thức lai sau. 
Nhược điểm là do hạt lai sinh ra trên cây mẹ đồng hợp tử có bắp bé nên hạt lai 
nhỏ, ít, giá thành đất và chỉ sử dụng làm giống một đời. 

Cách tiến hành: 

- Gieo trồng giống bố mẹ theo phương thức tỷ lệ hàng bố: hàng mẹ là 1 : 3 
hoặc 2 : 6, nếu I : 4 thì cần thụ phấn bổ khuyết bằng tay. Bố trí thời vụ sao cho 
bố tung phấn cùng mẹ phun râu. 

+ Yêu cầu cách ly với ruộng ngô khác 300m. 

+ Chọn bỏ các cây lẫn sinh lý ở ba thời điểm là lúc tỉa định cây lúc ngô 
con gái và trước khi trỗ cờ. 

+ Khi trỗ cờ rút hết cờ cây mẹ và những cây bố yếu và bị bệnh bằng cách 


121 


cắt hoặc rút cờ. Việc này tiến hành trong nhiều ngày và xong trước khi tung 
phấn I- 2 ngày. 
+ Thụ phấn bổ khuyết. 


- Khi râu bắp cây mẹ đã thâm thì chặt bỏ cây bố. Khi lá bì (áo bắp) khô 
vàng thì thu hoạch ngô giống. 


+ Thu hạt Fu làm giống có ưu thế lai để gieo trồng. 

2.6.2. Sản xuất hạt giống lai kép, lai ba 

Khái niệm: Giống ngô lai kép là giống lai giữa hai con lai đơn (hay giữa 
4 dòng thuần) 


- Sơ đồ lai kép: A@ x B® C@ x D@ 
„) Ỷ 
Fan X Fco 
Ni 
Fancp 


Ưu điểm của lai kép là: hạt lai kép hình thành trên giống lai đơn mẹ khoẻ, 
bắp to nên năng suất hạt lai cao. Từ một lượng hạt của hai giống lai đơn, sau 
một thế hệ lai có thể cho ra lượng hạt lai kép gấp hàng nghìn lần nên giá thành 
rẻ hơn. Đồng thời tập hợp được 4 nguồn gen từ 4 bố mẹ nên khả năng thích 
ứng rộng hơn. 

Lai ba là con lai giữa một con lai đơn với một dòng thuần thứ 3. (Có thể 
định nghĩa giống ngô lai ba là con lai giữa 3 dòng thuần). 

A@xB@ 
4 
Fap x C@ 

Cách thực hiện sản xuất hai loại giống lai kép và lai ba này là: 

- Chọn vị trí ruộng cách ly với giống ngô khác là 300m. Nếu có vật cán thì 
có thể cách ly chỉ 200m. 

- Mật độ gieo như ngô thương phẩm. 

- Tỷ lệ hàng bố: hàng mẹ là 1 : 3; 1: 4; 2: 6. 

+ Chọn bỏ các cây lẫn sinh lý ở ba thời điểm là lúc tỉa định cây; lúc ngô 
con gái và trước khi trỗ cờ. 

+ Khi trỗ cờ rút hết cờ cây mẹ và những cây bố yếu và bị bệnh bằng cách 
cắt hoặc rút cờ. Việc này tiến hành trong nhiều ngày và xong trước khi tung 
phấn l- 2 ngày. 


122 


+ Thụ phấn bổ khuyết: lai ba thì đôi khi cần thụ phấn bổ khuyết cồn lai 
kếp thì không thể thụ phấn bổ khuyết vì cây quả cao to. 

- Khi ngô chín già thì thu hoạch giống bố trước, làm sạch giống bố trên 
đồng thì mới thu hoạch hạt lai trên cây mẹ để tránh lẫn. 

2.7. Kỹ thuật sau thu hoạch giống ngô 

- Chọn bỏ bắp không đạt yêu cầu như sâu bệnh, lẫn. 

- Sấy ở nhiệt độ không quá 4C. Khi ÀA° = 15 - 17% thì tế hạt (thường là 
bằng máy). 

- Tiếp tục sấy để A° < hoặc = 10%. 

- Đóng bao đóng hộp đeo số hiệu tên giống và lô giống. 

- Trong quá trình sản xuất số lượng lớn hạt lai để bán phục vụ sản xuất cần 
đăng ký kiểm nghiệm để cơ quan kiểm nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn ngành 
và cấp chứng chỉ hạt giống. 

Ngoài ra để sử dụng ưu thế lai ở ngô còn có các phương thức lai sau: 

- Lai tổng hợp một số đòng tự phối với nhau (giao phấn tự do) 

- Lai hỗn hợp. 

Hiện nay, các nhà chọn giống ngô Việt Nam chủ yếu dùng phương pháp 
chọn tạo sử dụng ưu thế lai giữa các dòng tự phối, đặc biệt là phương thức lai 
đơn. Còn các phương pháp khác thì hiện nay rất ít dùng. 

2.8. Ứng dụng hiện tượng bất dục đực tế bào chất tạo giống ưu thế lai ở 
cây giao phấn 

Ứng dụng hiện tượng bất dục đực hạt phấn để đỡ công cắt cờ khử đực trên 
cây mẹ. Tuy nhiên hiện nay phương pháp này không sử dụng nữa vì gen gây 
hiện tượng bất dục đực hạt phấn kiểu T liên kết với gen nhiễm cảm với bệnh 
đốm nâu. 


HI. TẠO ƯU THẾ LAI Ở CÂY TỰ THỤ (LÚA LAI HYBRID RICE) 

1. Giới thiệu các loại lúa mẹ bất dục hạt phấn 

1.1. Lúa mẹ bất dục hạt phấn kiểu di truyền tế bào chất CMS 
(Cytoplasmic Male Sterile) 

Tóm tắt về quá trình tìm ra lúa mẹ bất dục hạt phấn kiểu tế bào chất CMS: 

Tiến sĩ Viên Long Bình (Yuan Long Ping) là giáo viên giảng dạy sinh học. 
Trong thời kỳ cách mạng văn hoá Trung Quốc, ông cùng cộng sự nghiên cứu 


123 


về lúa ở đảo Hải Nam. Tại đây có nhiều lúa dại, đặc biệt có loài lúa đại râu đỏ 
Oryza Fatua Spontaneae (ký hiệu là Xbd) có đặc tính nếu trồng riêng một nó 
thì lép hoàn toàn. Khi quan sát bao phấn thì thấy bao phấn trắng, hạt phấn bất 
dục và nó phải đậu hạt nhờ phấn của giống lúa khác. Tiến sĩ Viên Long Bình 
đã lai lúa Xbd với các dạng lúa thường có kết quả như sau: 

- Lai: lúa Xbd x lúa Indica nguyên thuỷ cho ba dạng con lai gồm: 

+ Một số dòng cho con lai bất dục. 

+ Một số dòng cho con lai 1/2 bất dục và 1/2 con lai hữu dục. 

+ Một số dòng cho con lai hữu dục. 


Từ đó ông và các cộng sự củng cố hướng tạo ưu thế lai Pìị, nghiên cứu thực 
hiện lai tích luỹ chọn ra được các đòng lúa lúa mẹ bất dục hạt phấn kiểu tế bào 
chất CMS dùng trong sản xuất hạt lúa lai. Dòng mẹ này còn gọi là mẹ ba dòng 
vì để có hạt lai thì cần tạo ra ba đòng bố mẹ và lai ba dòng này theo các bước 
khác nhau. Đó là các dòng: 

- Dòng lúa mẹ bất dục hạt phấn (dòng A). 

- Dòng duy trì sự bất dục (dòng B - Maintainer). 

- Dòng phục hồi phấn (Restorer). 

Đặc điểm của dòng A: 

- Về mặt đi truyền thì có kiểu gen nhân đồng hợp tử về gen rr quy định 
tính không phục hồi sự hữu dục, góp phần tạo ra sự bất dục. Còn ở tế bào chất 
thì có yếu tố S (Sterile có nghĩa là sự bất dục đực). Có thể viết kiểu gen dòng 
A là: S (rr). 

- Về mặt đặc trưng thì đặc trưng quan trọng nhất là hạt phấn của dòng A bị 
bất dục, không có khả năng thụ phấn thụ tỉnh. Do đó nếu cấy riêng chỉ một loại 
dòng A thì không có hạt. Muốn có hạt thì phải thụ phấn nhờ của giống khác. 

- Các đặc trưng khác của đòng A là trõ nghẹn đồng, vòi nhụy thò ra khỏi 
vỏ trấu, thời gian trỗ lai rai kéo dài. Để có con lai ưu thế lai cao thì phải chọn 
tạo ra đòng A có các đặc trưng của kiểu hình năng suất cao như: thân thấp, đẻ 
khoẻ và lá đứng, năng suất sinh học cao, nhiều bông, số hoa trên bông nhiều, 
chống chịu sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng ngắn. 

Đặc điểm dòng B (dòng duy trì sự bất dục - Maintainer): 

Về mặt di truyền thì đòng B cũng có kiểu gen nhân đồng hợp tử về gen rr 
quy định tính không phục hồi sự hữu đục, góp phần tạo ra sự bất dục. Còn ở 


124 


tế bào chất thì có yếu tố N (Normai - bình thường, sự hữu dục bình thường). 
Có thể viết kiểu gen đòng B là: N (rr). 

Mọi đặc trưng đặc tính của dòng B đều giống hệt dòng A. Người chọn 
giống có thể coi dòng A và dòng B là anh em sinh đôi chỉ khác nhau ở chỗ 
dòng A thì bất dục, dòng B thì hữu dục. Khi tính ưu thế lai thì so sánh con lai 
F: với dòng R hoặc với dòng B, hoặc với trung bình giữa dòng R và dòng B. 

+ Nếu lai mẹ bất dục (đòng A)x bố duy trì bất dục 

Sứ) Ỷ Nứn) 

Giao tử Sứ) T 

Hạt lai S(m) 

Kiểu gen về sự bất dục giống hệt dòng mẹ hạt này gieo thành dòng bất dục 
(dòng A) 

Cơ sở di truyền này được ứng dụng để nhân dòng A và giữ giống bố mẹ 
bất dục hạt phấn. Gọi đòng B là dòng duy trì sự bất dục hạt phấn vì khi lai dòng 
A bất dục hạt phấn với dòng B cho con lai vẫn duy trì sự bất dục hạt phấn. 

Đặc điểm dòng R (dòng phục hồi phấn Restorer) là: 

Về mặt di truyền thì dòng R có kiểu gen nhân đồng hợp tử về gen RR quy 
định tính phục hồi sự hữu dục hạt phấn. Bản thân dòng R hữu dục, tự nó đã thụ 
phấn và kết hạt. Và thường dòng này có năng suất cao, đồng thời khi lai đòng 
R với dòng A thì con lại sẽ hữu dục hạt phấn và có ưu thế lai cao hơn bố mẹ. 
Còn ở tế bào chất thì thường là có yếu tố N (Normal). Có thể viết kiểu gen 
đồng R là: N (RR). Tuy nhiên nếu có yếu tố S thì vẫn có khả năng phục hồi 
phấn cho con lai. Gọi đòng R là dòng phục hồi phấn vì khi lai dòng mẹ bất dục 
hạt phấn với dòng R cho con lai hữu dục. 

+ Nếu lai mẹ bất dục (dòngA) x R ( phục hồi phấn) 

Sứ  N(RR) 
Giao tử: S() (R) 
Hạt lai 5 (Rr) — Gieo thành cây Ft. 

Cây F¡ có ưu thế lai cao về năng suất và chống chịu tốt. Cơ sở di truyền 
này áp dụng để thử khả năng phối hợp và sản xuất hạt lai 


125 


Sơ đồ quan hệ di truyền giữa ba dòng trong hệ thống nhân dòng CMS 
và sản xuất hạt lai 


Ẵ Dòng À Dòng R 
Dòng A Dòng R Me ố 
) (B) 
(Mẹ) (Bð) là 


Giao tử đực 


Dòng Á Hạt lai FÌI 
(Nhân dòng CMS) (Sản xuất hại lai) 
Ghủ chủ: $: Gcn bất dục đực trong tế bào chất 


N: Gen hữu dục trong tế bào chất 
R: Gen phục hồi phấn trong nhân (trội) 
r : Gen lặn không có khá năng phục hồi phấn trong nhân 
1.2. Giống lúa mẹ bất dục di truyền nhân : 
Còn gọi là bất đục 2 dòng, bất dục do mẫn cảm với môi trường EGMS. 
(Envirometal Sensitive Genic Male Sterile) 
Gồm các dạng bất dục sau: 


- Dạng bất dục TGMS (Thermo period Sensitive Genic Male Sterile - Bất 
dục đực do mẫn cảm với nhiệt độ). 


- Loại này nếu gieo cấy ở nhiệt độ > 24°C thì bất dục nếu nhiệt độ < 24°C 


126 


thì lại có hạt phấn hữu dục —> tự kết hạt —> nhân giống mẹ không cần dòng bố 
duy trì sự bất dục nên chỉ có hai đòng bố mẹ tham gia vào sản xuất tạo ra hạt 
lai là: mẹ bất dục nhân và dòng R. 

- Dạng bất dục PGMS (Photo Period Sensitive Gennic Male Sterile - Bất 
dục đực do mẫn cảm với chu kỳ chiếu sáng). 

Trong điều kiện ánh sáng ngày dài thì hạt phấn bất dục. Trong điều kiện 
ánh sáng ngày ngắn thì hạt phấn hữu dục. 

- Có thể dùng phương pháp khử đực bằng hoá chất để lai. 

1.3. Thế hệ lúa lai một dòng 

Từ cơ thể F¡ cho hạt có mầm sinh đôi, trong hai mầm đó có ¡ mầm mang 
gen dị hợp tử mọc thành cây có ưu thế lai. 

1.4. Tạo dòng bất dục mới 

- Lai thay nhân: (Còn gọi là lai tích luỹ hay lai bão hoà) bằng cách lai một 
giống lúa Việt Nam với một giống lúa bất dục tế bào chất. Sau đó lai trở lại 
liên tục con lai với giống lúa bố Việt Nam. Đồng thời chọn lọc theo hướng lấy 
cá thể bất dục và các đặc tính đặc trưng của lúa Việt Nam. Sau nhiều lần lai 
và chọn lọc thì nhân của con lai được thay bằng nhân của bố. Như vậy các nhà 
nghiên cứu đã chuyển gen nhân của giống lúa Việt Nam vào dòng bất dục tế 
bào chất. Dòng đem lai có yếu tố rr trong nhân góp phần cùng yếu tố S ở TBRC 
của dòng bất dục kia tạo dòng bất dục mới có hệ gen nhân như mong muốn. 

Sơ đồ lai: (Bo A có S ) x B - > chọn lấy cá thể bất dục BoAB có S đem lai. 

BoAB x B - > BoABB có S, ABB x B - > ABBB có 5S... 

- Lai xa tạo ra bất dục nhân: Bộ môn Lúa Viện Di truyền Nông nghiệp đã 
tiến hành lai xa loài phụ lúa Tiên với loài phụ lúa Cánh. Kết quả là các thế hệ 
con lai đều xuất hiện dạng bất dục hạt phấn do gen nhân quy định kiểu TGMS. 
Và các nhà nghiên cứu đã chọn được con lai bất dục ổn định ở thế Hệ F4 :-¡o 
Đồng thời các tác giả đã lai thử khả năng tương hợp từ thế hệ này để tìm tổ 
hợp có ưu thế lai cao. 

2. Tóm tắt các bước sản xuất hạt bất dục và hạt lúa lai 

2.1. Thứ tự các bước sản xuất hạt lai ba dòng 

- Sau quá trình nghiên cứu lai thử, các nhà chọn giống Trung Quốc đã xác 
định được các tổ hợp lúa lai ba đòng tốt. Trong đó có các tổ hợp lai được các 


122 


nhà chọn giống Việt Nam tiếp tục thử nghiệm có thể sản xuất và sử dụng ở 
Việt Nam. 
VD: Một số tổ hợp: BoA x Ce 64 
BoA x Quế 99 
Zen Shan 97A x Minhui 63. 
Kim 23A x Quế 99. 

Trình tự để sử dụng các tổ hợp này có thể tóm tất như sau: 

Bước 1: Lai tay chọn cặp cá thể (bắt cặp) A và B để nhân đòng A bất dục. 
Trong bước này cần gieo trồng đánh giá thời gian sinh trưởng và các đặc trưng 
đặc tính của giống, bứng cây kiểm tra hạt phấn. 

- Lai tay nhân giống bất dục (dòng A) rồi thu hạt lai (con lai bất dục). 

Bước 2- Gieo hạt của mỗi cặp bố mẹ thành riêng dòng (bố cấy xung quanh 
và mẹ cấy giữa trong ô vuông nhỏ). Đánh giá dòng A, nếu dòng nào đạt tiêu 
chuẩn bất dục và các tiêu chuẩn cần thiết khác thì để thụ phấn, dòng không đạt 
thì huỷ bẻ. 

- Thu hạt A (bất dục) riêng, B riêng. 

Bước 3: Khảo nghiệm ưu thế lai và giá trị canh tác và giá trị sử dụng của hạt 
lai. Kiểm tra kiểm nghiệm hạt giống bố mẹ. Cấp phép cho sản xuất tổ hợp lai. 

Bước 4: Sản xuất lớn khối lượng hạt bố R và mẹ bất dục A. 

- Gieo mạ riêng bố B và mẹ A phun MET cho dòng A kích thích mẹ đẻ 
nhánh. (MET là chữ viết tắt của Multi effects Triazol có nghĩa là đa hiệu tổ). 
Nhân riêng bố R ở khu khác giống như lúa thuần. 

- Cấy 2 hàng bố B hai bên và cấy10 - 12 hàng mẹ A ở trong. 

(Chú ý ở bước này sản xuất mẹ bất dục A thì hàng bố là dòng B. Còn ở 
bước sau sản xuất hạt lai Fọ thì bố sẽ là dòng R). ; 

- Điều chỉnh lúa A và B trỗ trùng khớp - phun GAx (Gibberellin) 

- Thụ phấn bổ sung 

- Khử bố B 

- Thu hạt mẹ 

- Thu R (ở khu riêng) 

Bước 5: Sản xuất hạt lai 


128 


- Bố trí thời vụ gieo trà bố mẹ. 
- Phun MET (Mului effects Triazol) 
- Cấy 2 hàng dòng bố R 
10 - 12 hàng dòng A 
- Chăm sóc điều chỉnh lúa trỗ trùng khớp và kích thích lúa trỗ thoát bằng 
cách phun GA3 (Gibberellin). 
- Thụ phấn bổ sung. 
- Khử bố R, 
- Thu hạt lai Fạ. 
Sau đó cung cấp hạt lai Fs cho nông dân làm giống sản xuất thóc lương thực. 
2.2. Thứ tự các bước sản xuất hạt lai 2 dòng 
- Bước ï: Chọn cặp bố mẹ và lai thử: 
VD: Một số tổ hợp: Pei ải 64S x Sơn Thanh. 
Pei ái 64S x Đặc Thanh 49 (Tequyng 49) 
- Bước 2: Nhân giống sơ bộ và khảo nghiệm, công nhận giống và cấp phép 
sản xuất tổ hợp lai. 
- Bước 3: Nhân giống lúa bố mẹ: 
+ Nhân giống bố bình thường như lúa thuần. 
+ Mẹ nhân ở thời vụ có t` ở bước phân hoá đồng hoa < 24°C thì tự thụ. 
sau khi sản xuất hạt lai vụ mùa thì sử dụng gốc ra hoặc gieo hạt mẹ nhân 
ở vụ cuối mùa muộn có t° < 24°C nên lúa mẹ hữu dục và sẽ cho hạt. Hạt mẹ 
này đem gieo cấy ở vụ có t" > 24°C thì lại bất dục. 
- Bước 4: Sản xuất hạt lai 2 dòng. 
Các bước sản xuất hạt lai hai dòng về cơ bản tương tự như sản xuất hạt lai 
3 dòng nhưng ở miền Bắc chỉ sản xuất hạt lai ở vụ mùa vì vụ xuân thì t° giải 
đoạn phân hoá đồng thường hay xuống thấp đưới 24" C nên có thể lúa mẹ tự 
thụ và hạt lai sẽ lẫn. Còn ở miền Nam có thể sản xuất hạt lai quanh năm vì 
nhiệt độ luôn cao trên 24°C hạt phấn luôn bất dục không có hiện tượng tự thụ. 


129 


9.GTDT-A 


#R IULÀM( 


(Hình ảnh ruộng sản xuất hạt lai tổ hợp Bồi tạp Sơn Thanh 
tại Trường Trung học Nông nghiệp Hà Nội). 


3. Một số kỹ thuật quan trọng trong sản xuất hạt lúa lai 

3.1. Kỹ thuật bố trí thời vụ gieo cấy các trà bố mẹ 

3.1.1. Dựa vào thời gian sinh trưởng 

- Gieo bố 2 - 3 trà cách nhau 3 - 7 ngày. Mục đích nếu trà này lệch thì có 


trà kia trỗ trùng với mẹ. Ngoài ra thì do mẹ trỗ lai rai, bố trỗ gọn nên cần 2 trà 
bố cung cấp phấn cho mẹ. 


VD: Quế 99, bố l gieo 28 - I — 2/2 (bố 2 gieo sau 7 ngày). 

Zenshan 97A 27- 28/2 (sau bố 1 là 29 - 30 ngày). 
Kim 23A 5- 7/3 (sau bố 1 là 37 - 38 ngày). 
Minhui 63 bố l gieo 25/1-28/1 (bố 2 sau 7 ngày). 
Zenhan 97A 1-3/3 (Sau Minhui 36 - 37 ngày). 
Trac64 bố 1: 25 - 28/1 (bố 2: sau 7 ngày). 
BacA 15 - 28/2 (sau bố 1 là 20 - 21 ngày) 
Sơn thanh bối: 3/6; bố 2: 6/6 
Pei ải 64S sau bố l: 3 ngày. 

130 


9.GTDT-B 


Chú ý lúa lai 3 dòng có thể sản xuất hạt lai cả 2 vụ với miền Bắc lúa lai 2 
dòng chỉ sản xuất hạt lai vụ mùa vì vụ xuân có thể nhiệt độ còn lạnh dễ làm 
lúa mẹ tự thụ. Vụ mùa miền Bắc thì nhiệt độ cao ổn định > 24°C lúa mẹ sẽ bất 
dục hoàn toàn. 


Còn miền Nam cũng có nhiệt độ cao ổn định > 24°C lúa mẹ sẽ bất dục 
hoàn toàn thì có thể sản xuất quanh năm. 

- Các căn cứ để bố trí thời vụ gieo cấy các trà bố mẹ là: 

+ Thời gian sinh trưởng đã biết. 

VD: Bố 120 ngày, mẹ 100 ngày - > bố gieo trước 2 - 3 trà cách nhau 5 - 7 
ngày. Sau đó 20 ngày thì gieo mẹ. 

3.1.2. Căn cứ vào tổng tích ôn 

VD: Giống lúa bố có tổng tích ôn là 2800° và giống lúa mẹ có tổng tích ôn 


là 2400°C thì gieo giống bố trước giống mẹ với số ngày lệch đủ >; lệch là 
400C. 


3.1.3. Căn cứ vào số lá 

VD: Bố 15 lá, mẹ ]1 lá thì gieo bố trước, khi bố sinh trưởng được 4 lá thì 
gieo mẹ, tuy nhiên tính độ chênh tuổi lá ở Trung Quốc có cách tính riêng. 

3.2. Các chú ý khi ngâm ủ, gieo cấy trong sản xuất lúa mẹ và hạt lai 

- Thời gian ngâm ủ lúa mẹ hoặc hạt lai ngắn hơn đo hạt mẹ và hạt lai đều 
hở vỏ trấu ngấm nước nhanh và hạt lai hô hấp mạnh, nếu ngâm ủ lâu hạt sẽ 
thiếu oxy và quá nóng. Do đó khi ngâm cứ 6 giờ thay nước một lần. Mùa hè 
chỉ ngâm 12 giờ, mùa đông chỉ ngâm 18 - 24 giờ. Thời gian ủ chỉ 12 - 18 - 24 
giờ và cứ sau 6 - 12 giờ kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và tình trạng mầm một lần. 

3.3. Tác dụng của MET và cách sử dụng (Multi efects Triazol) 

- MET kích thích lúa đẻ nhánh sớm và đẻ nhiều. 

Cách phun: Khi mạ 1,5 lá - 2 lá pha 26 g MET cùng 20 lít nước phun cho 
một sào mạ. 

Có thể pha 10 - 12 g MET / I bình 10 lít nước phun cho 200 m? mạ, cách 
này dễ nhớ, dễ áp dụng pha cho quy mô diện tích nghiên cứu nhỏ. Chú ý 
chế phẩm MET là loại 20% và khi phun cho mạ thì ruộng phải có nước xâm 
xấp, nếu không có nước thì MET sẽ nội hấp nhiều và cây mạ sẽ bị kìm hãm 
quá mức. 


- MET làm làn cây - khi lúa trỗ cần phun GA; giải tác dụng của MET: 


131 


- MET làm chậm thời gian sinh trưởng - có thể phun MET để kìm hăm 
đòng nào trỗ sớm quá (trô lệch). 

Cách phun: Pha 4O - 50 g MET/I0I phun 200m” lúc bước 2 - 3 phun hoà 
đồng - làm chậm vài ngày (lượng này tương đương 2,5 - 3 kg MET trong 6001 
nước phun cho I ha). 


Chú ý: Tác dụng này khi phun MET kích thích cho mẹ đẻ nhánh lúc 2 lá 
mà không phun bố, cần tính đến thời gian MET làm chậm mẹ. 

3.4. Tác dụng của GA; đối với lúa và cách sử dụng 

3.4.1. Tác dụng 

+ Kích thích lúa phát triển nhanh, kích thích trỗ sớm. 

+ Kích thích tế bào non kéo đài do đó kích thích cuống bông đài để trỗ 
thoát, số hoa nở và thụ phấn tăng lên, tỷ lệ kết hạt cao. Đồng thời nếu phun 
cho cây bố thì bố vươn cao hơn cây mẹ và giao phấn tốt hơn. 

+ Kéo dài sức sống vòi nhụy, kích thích vòi nhụy thò dài ra và khả năng 
nhận phấn tốt hơn. 

3.4.2. Cách phun GA; kích thích trễ thoát 

- Trước hết phải pha GA với cồn trước khi phun 12 - 24 h để GA+ hoà tan 
hoàn toàn trong cồn. 

- Về tổng lượng với giống trỗ nghẹn đòng ít như BoA và Kim 23A thì phun 
lượng là 180- 200g/ha. 

Với giống trỗ nghẹn nhiều như Pei ải 64S thì phun lượng là 450 - 700g/ha. 

- Về thời gian và liều lượng từng lần như sau: 

Lần I: Thời gian khi lúa trỗ 5 - 10% số bông thì phun lần L (chú ý khái 
niệm lúa trổ trong lúa lai là khi hoa đầu tiên thò ra khỏi bẹ đồng). 

Khi quần thể lúa trỗ 5 - 10 % thì tế bào cuống bông của tất cả các cây còn 
non thì GA+ mới có tác dụng. : 

Liễu lượng lần l: 

Với giống BoA, Kim 23A: pha 40g GA; trong 300 - 400 lít nước, phun cho 1ha 

Với giống Pei ải 64: pha 100 - 120g trong 300 - 400 lít nước, phun cho 1ha 

Chú ý: Có thể thêm vào hồ cháo gạo nếp hoặc xà phòng trung tính để tăng 
độ dính bám thuốc lên lá lúa. 

Lần 2: Sau lần trước 1- 2 ngày 


132 


Liều lượng với giống BoA và Kim 23A thì pha 60 - 70 g GA¿ trong 600 - 
800 l nước phun cho Ì ha. 


Với giống Pei ải 64S thì pha 150 - 200 g GÀ¿ trong 600 - 800 ] nước phun 
cho lha. 


Lần 3: Sau lần trước ! - 2 ngày. 

Liều lượng với giống BoA và Kim 23A pha 80 - 90g/600 - 8001 nước/1ha. 

Với giống Pei ải 64S pha 200g - 380g trong 600 - 800 I nước/ha 

Phun đều bố mẹ rồi phun thêm cho bố ! lượt để bố cao hơn. Khi phun 
ruộng phải có nước. Sau khi phun trong vòng 6 h nếu mưa phải phun lại 

3.4.3. Cách phun kích thích dòng chậm phát triển nhanh để trỗ kịp 

Pha 7,5 g GÀ¿ + 1, 5 kg KH;PO,/6001 nước phun cho dòng chậm. 

3.5. Kỹ thuật điền chỉnh lúa trô trùng khớp 

3.5.1. Khái niệm trỗ trùng khóp 

Khái niệm thứ nhất: Bố mẹ trổ cùng nhau, nở hoa tung phấn cùng nhau là 
trùng khớp. Nhưng nếu bố mẹ trỗ cùng nhau sẽ có hạn chế là giống lúa mẹ trỗ 
lai rai 7 ngày, lúa bố trỗ gọn (3 ngày), do đó những hoa mẹ nở 4 ngày sau sẽ 
không có phấn do đó cần bố trí 2 - 3 trà bố lệch nhau để trô rải ra đủ phấn cho 
7 ngày lúa mẹ trỗ.Trong thực tế sản xuất cần dùng khái niệm thứ hai sau đây. 

Khái niệm thứ hai: Mẹ trỗ trước bố 2 - 3 ngày chờ sau đó bố trỗ cho phấn 
là trùng khớp. 

Vì giống bố trỗ gọn còn giống mẹ thì trỗ lai rai nhưng vòi nhụy có sức 
sống bền (7ngày) nên chờ 2 - 3 ngày sau mới có phấn thì vẫn kết hạt tốt. 

3.5.2. Đối với dòng có biểu hiện trỗ chậm cần kích thích phát triển nhanh 

+ Phun 7,5 g GA + 1,5kg KH;P0,/600 l nước/lha. 


+ Bón Kali Clorua 5O - 70 kg/ha với dòng mẹ chậm nếu bố chậm thì bón 
15 - 20 kg/ha (chỉ bón vào gốc cây bố chậm, không bón vãi sang cây mẹ đang 
phát triển nhanh). 


3.5.3. Đối với dòng có biểu hiện khả năng trỗ sớm cần kìm lại 

+ Phun MET với lượng 40 - 50g MET pha trong 101 nước phun cho 200 m? 
ở bước 2 - 3 phân hoá dòng (tương đương 2,5 - 3kg MET/6001/1ha). 

+ Nhồ gốc rồi đặt xuống và bón thêm đạm. Việc nhổ nhấc gốc lên sẽ làm 
đứt rễ, các đòng hoa lúa đang phân hoá sẽ bị kìm chậm lại. Đồng thời bón 


133 


thêm đạm thì kích thích các nhánh non phát triển thành nhánh hữu hiệu trỗ sau 
cùng với đòng chậm. 

+ Với bố nhanh có thể rút nước hãm vì bố mẫn cảm hơn mẹ, và chỉ bố bị 
kìm chậm lại. 


+ Nếu dòng nào trỗ sớm quá thì cắt nhánh già chờ nhánh non. 


Câu hỏi ôn tập: 


1. Trình bày trình tự sử dụng ưu thế lai dòng tự phối cưỡng bức ở cây giao phấn. 


2. Khả năng kết hợp chung tà gì? Khả năng kết hợp riêng là gì? Cách thử khả năng 
kết hợp chung và riêng? 


4. Trình bày đặc điểm di truyền và đặc điểm liên quan tới kỹ thuật sử dụng ưu thế lai 
của các loại lúa mẹ bất dục hạt phấn. 


5. Trình bày trình tự sử dụng ưu thế lai ở cây lúa. 
6. Trình bày tác dụng cửa MET và GA; và kỹ thuật sử dụng trong sản xuất hạt lai ở lúa. 
7, Giải thích cách bố trí thời vụ gieo cấy trà bố mẹ và điều chỉnh lúa trỗ trùng khớp. 


134 


Chương 4 


ĐÁNH GIÁ GIỐNG CÂY TRỒNG 


Mục tiêu 

*Về kiến thức 

- Trình bày lại được phương pháp đo, đếm, định lượng, đánh giá các tính trạng cơ 
bản về đặc trưng hình thải, thời gian sinh trưởng, năng suất và yếu tố cấu thành năng 
suất, chất lượng nông sản đặc tính chống chịu với sâu bệnh và điều kiện đất chua, mặn, 
hạn úng, với điều kiện thời tiết rét lạnh, chống đổ... của các cây trồng chính là lúa, ngô, 
đậu tương, rau, khoai lang... Và nêu được ý nghĩa các chỉ tiêu này. 

- Nhớ cách tính toán số liệu trung bình, cách nhập số liệu vào máy để lấy các tham 
số đặc trưng chính của mẫu đánh giá (phần này học ở môn phương pháp thí nghiệm 
đồng ruộng). 

- Biết tra cứu và nhớ một số tiêu chuẩn chính trong cách xếp loại các chỉ tiêu đã 
đánh giá giống cây trồng. 

*Về kỹ năng: 

_. Thực hiện thành thạo đúng trình tự, đúng phương pháp, chính xác các thao tác lấy 
mẫu, định cây theo dõi, đo, đếm, định lượng, đánh giá các tính trạng cơ bản. 

- Biết cách tính toán số liệu trung bình, cách nhập số liệu vào máy để lấy các tham 
số đặc trưng chính của mẫu đánh giá theo yêu cầu của công việc. 

*Về thái độ: 

Nghiêm túc thực hiện yêu cầu của mục tiêu chương đặt ra, coi trọng thực hành, tôn 
trọng nguyên tặc đánh giá khách quan, chính xác, trung thực trong lọc tập và rèn luyện. 

Nội dung tóm tắt 


- Trình bày nguyên tắc đánh giá, ý nghĩa các chỉ tiêu, cách bố trí thí nghiệm chung 
và phương pháp đo, đếm, định lượng, đánh giá các tính trạng cơ bản về đặc trưng hình 
thái, thời gian sinh trưởng, năng suất và yếu tố cấu thành năng suất, chất lượng nông 
sản đặc tính chống chịu với sâu bệnh và điều kiện đất chua, mặn, hạn úng, với điều kiện 
thời tiết rét lạnh...của các cây trồng chính là lúa, ngô, đậu tương, rau, khoai lang... 


135 


I. KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 

1. Khái niệm 

Đánh giá vật liệu chọn giống là dùng các phương pháp khoa học để phân 
tích, định lượng và xác định, chỉ ra những đặc trưng, đặc tính, ưu điểm, nhược 
điểm và năng suất, chất lượng, tính chống chịu của giống. Từ đó xác định 
hướng sử dụng, kỹ thuật chọn lọc và thâm canh để khắc phục nhược điểm hay 
phát huy ưu điểm của giống đó. 

2. Nguyên tắc đánh giá 

- Đánh giá trong điều kiện tốt và đồng đều. Quan tâm đến điều kiện địa 
phương và điều kiện sinh thái. 

- Đánh giá nhiều lần và có hệ thống, trên mọi mặt đặc trưng đặc tính cần thiết. 

3, Hình thức đánh giá 

Có thể đánh giá giống theo các hình thức sau đây: 

3.1. Đánh giá trực tiếp 

- Đo, đếm, quan sát, phân tích hàm lượng trực tiếp. Cách này chính xác nhất. 

3.2. Đánh giá gián tiếp 

Qua một số tính trạng có tương quan chặt với nhau, có thể suy từ tính trạng 
này ra những tính trạng khó đánh giá hoặc không đánh giá trực tiếp ngay được. 

VD: - Củ khoai lang vàng ngọt hơn củ khoai lang trắng. Gạo trong thì cơm dẻo. 

- Giống lúa có lá đứng thì chịu phân và nãng suất cao. 

- Giống đậu tương có lông dày thì chịu sâu bệnh. 

- Giống cà chua ít múi ngon hơn cà chua nhiều múi. 

3.3. Đánh giá trong điều kiện tự nhiên đồng ruộng 

- Chính xác nhưng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. 

3.4. Đánh giá trong điều kiện nhân tạo 

- Tốn kém và không chính xác bằng đánh giá trong điều kiện tự nhiên nên 
cần kết hợp nhiều hình thức đánh giá. 


H. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH TRẠNG CHỦ YẾU CỦA GIỐNG LÚA 
1. Đánh giá thời gian sinh trưởng 

1.1. Tổng thời gian sinh trưởng 

Tổng thời gian sinh trưởng tính từ lúc gieo hạt đến khi chín thu hoạch. Chỉ 


136 


tiêu này quyết định thời vụ gieo trồng và công thức luân canh tăng vụ. Cách 
đánh giá là nhận xét cả quần thể. 

Nói chung với cây lúa thì tổng thời gian sinh trưởng = 120 ngày là ngắn 
ngày, trong khoảng 120 - 140 ngày là trung bình, trên 140 ngày là dài ngày. 

Chú ý vụ xuân thì thường sinh trưởng sẽ dài hơn 1 - 1,5 tháng vì thời gian 
gieo mạ xuân và giai đoạn đầu mới cấy trời rét, cây mạ sinh trưởng chậm. Từ 
xưa nông dân ta đã có câu ca dao nói về vấn đề này: 

Ma chiêm ba tháng chưa già. 
Mạ mùa một tháng ắt là chẳng non. 

Vì mạ chiêm, (và cả mạ xuân) sinh trưởng trong điều kiện có nhiều đợt rét, 
cây mạ sinh trưởng chậm thì sẽ lâu già. Tuy nhiên hiện nay nếu gieo mạ sân 
sau tiết Lập xuân (25/1) hoặc sau Tết thì 20 ngày có thể cấy. Còn mạ mùa sinh 
trưởng trong điều kiện nhiệt độ cao nên sinh trưởng nhanh, chỉ một tháng là 
cấy được. 


Theo quy phạm khảo nghiệm giống cây trồng thì quy định cụ thể như sau: 


Bảng 1: Phân nhóm giống lúa theo thời gian sinh trưởng (ngày) 


Các tỉnh phía Bác Các tỉnh phía Nam| 
Nhóm R Ð R 
+ Đông xuân Mùa ` . * 
giống _ - 


| Tên gọi! TGST 
Tên gọi |TGST | Têngọi ÌTGST °) la l 
Cực “ hạn cực |< 115 Hà cực |< 100 


Áo <90 
ngày muộn 


Ngắn Xuân 115 - 135 Hit: sớm |100-115L Ai |90-105 
ngày muộn 

tung [Xuân  |1s6. jøo| Mùa trung le lao|[ A: Í106-120 
ngày chính vụ 


Dài ngày | Xuân sớm | > 160 Mùa muộn |>130 B |>120 


1.2. Chỉ tiêu các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa 
Theo quy trình khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng giống cây 


trồng chỉ phân ra các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa được biểu thị bằng số 
như sau: 


137 


[ Masố | Giaiđoạn | 
|_ Nẩy mầm 
Mạ 

Đẻ nhánh 


Làm đòng 


ã 

1 

2 

3 

4 Vươn lóng 
5 

6 Trõô bông 
7 


Chín sữa 


Vào chắc 


8 
9 |_ Chín 

Quá trình sinh trưởng phát triển có thể mô tả như sau: 

+ Giai đoạn l - nảy mầm: Tính từ khi ngâm ủ đến khi gieo. 

+ Giai đoạn 2 - mạ: Tính từ khi gieo mạ đến khi nhổ cấy. 

Trong kỹ thuật canh tác còn có thể quan tâm đến một giai đoạn nữa là giai 
đoạn hồi xanh bén rễ nhưng trong đánh giá giống có thể chỉ đánh giá trong khu 
vực hoá giống và khảo nghiệm sinh thái xem khả năng thích ứng của giống. 

+ Giai đoạn 3 - đẻ nhánh: Tuỳ yêu cầu cần mà đánh giá các chỉ tiêu sau: 
ngày10% số cây đẻ nhánh, ngày 50% số cây đẻ nhánh và ngày 90% cây đẻ 
nhánh, ngày cây lúa đạt số nhánh hữu hiệu tối đa. Khoảng thời gian từ khi bắt 
đầu đẻ nhánh 10% đến khi 90% cây đẻ nhánh cho biết giống đẻ nhánh có đồng 
đều và tập trung hay không. 

Đối với khảo nghiêm cơ bản chỉ cần chỉ tiêu ngày 50% cây đẻ nhánh. 

Các giống lúa cũ đặc sản địa phương còn có giai đoạn lúa đứng cái: Khi 
ruộng lúa có 5 biểu hiện sau đây thì được gọi là lúa đứng cái: 

» Cây lúa không đẻ thêm nhánh nữa. 

s Cây lúa không cao lên mà chững lại. 

« Cây lúa không ra lá mới, 

s Lá lúa ngả màu vàng sáng, hơi đỏ. 

« Lúa tròn mình, (tròn thân). Cuối giai đoạn này, bóc thân thì thấy đỉnh 
sinh trưởng phân hoá đòng (dân gian gọi phần mầm hoa này là cứt gián). Còn 
các giống lúa mới thì hầu như không có giai đoạn đứng cái. 


138 


+ Giai đoạn 4 - vươn lóng: Khi lúa vươn thân lên, lóng thân dài ra, giai 
đoạn này còn gọi là làm đốt. 

+ Giai đoạn 5 - làm đòng: Từ khi có đòng (lá đòng xuất hiện khỏi bẹ lá 
hoặc bóc thân thấy đỉnh sinh trưởng phân hoá như cứt gián) đến khi đòng già. 

+ Giai đoạn 6 - trỗ bông: (Ngày 10% số cây trỗ, ngày trỗ 50%, ngày trỗ 
90%. Khoảng thời gian từ khi bắt đầu trỗ 10% đến khi 90% cây trỗ cho biết 
giống lúa trê có đồng đều và tập trung hay không). 

+ Giai đoạn 7 - chín sữa: Tĩnh bột được tích luỹ trong nội nhũ, hạt còn 
nhiều nước nên bấm ra trắng như sữa. 

+ Giai đoạn 8 - vào chắc hay chín sáp: Tỉnh bột nội nhũ đã đặc lại như sáp 
cứng chắc dần. 

+ Giai đoạn 9 - chín hoàn toàn: Tỉnh bột đã tích luỹ đầy đủ, hạt gạo cứng, 
vỏ trấu chuyển màu vàng. 

Ba giải đoạn 7,8,9 nằm trong thời kỳ chín của cây lúa. Việc nghiên cứu 
kỹ các pha sinh trưởng thì có thể phục vụ trong việc chọn cặp bố mẹ để lai, và 
bố trí thời vụ gieo cấy trà bố mẹ cho trễ trùng khớp. 

2. Đánh giá năng suất của cây lúa 

2.1. Đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất (yếu tố tạo ra năng suất) 

Theo công thức Pisarep: 

: N=EA.B.C.D 

NÑ: Năng suất lý thuyết tạ / ha (còn gọi là khả năng năng suất của giống). 

A: Số cá thể (hoặc khóm, hoặc cây) trên 1 đơn vị diện tích (ha). 

B: Số bông (hoặc cành hoặc bắp) hữu hiệu/ I cá thể, 

C: Số hạt chắc trên bông (hoặc cành, bắp). 

D: Khối lượng một hạt (thông qua khối lượng 1000 hạt). 

Chủ ý: 

Trong trường hợp A là số cây/m: và D là khối lượng 1000 hạt thì dùng công 
thức: Ñ = A.B.C.D. 1/100 (kg/ha). 

Cần chú ý với những cây hạt to như đậu lạc thì trong giai đoạn đầu của quá 
trùnh chọn rạo chỉ cần P 100, còn trong giai doạn khảo nghiệm cần tính 1000 hạt. 

Cách theo đõi theo từng chỉ tiêu: 


A: Đếm số cây trên Im", hoặc đếm số cây trong lô thí nghiệm, trong khảo 


139 


nghiệm sản xuất đếm trên 5 điểm đường chéo, một điểm 1m? hoặc quy từ mật 
độ cấy. 

B: Lấy mẫu liên tục trên hàng thứ hai từ cây thứ 2 vào trong, lấy 10 cây lô 
thí nghiệm, tức là 30 — 4Ô cây I giống thí nghiệm. 

Có thể lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc lấy mẫu trên 5 điểm đường chéo của ô thí 
nghiệm. 

Đếm số nhánh hữu hiệu: nhánh có từ 3 hạt chắc trở lên được gọi là nhánh 
hữu hiệu. Đếm từng cây và lấy trung bình từng ô thí nghiệm và tính trung bình 
3-4 lần nhắc của giống. 

C: Đếm ngẫu nhiên số hạt chắc của 30 bông / trong mẫu 10 cây/ô hoặc 
đếm theo phương pháp Matshusima như sau: 

- Cây có I- 2 bông đếm tất. 

- Cây có 3 bông đếm 2 bông ngẫu nhiên. 

- Cây có 5 bông trở lên đếm 3 bông: 1 bông to, một bông bé, một bông 
trung bình. : 

Đếm đến đủ 30 bông thì lấy trung bình của từng ô và giống. 

Ngoài ra có chỉ tiêu: Tổng số hạt (cả lép/ bông) và tỷ lệ % hạt chắc. 

Số liệu đo đếm cần 30 cây - 40 cây cho 1 giống (tức là thí nghiệm so sánh 
có 3- 4 lần nhắc lại đo đếm 10 cây/ 1 ô thí nghiệm). 

D: Với từng giống đếm lấy 500 hạt chắc và khô cân được P¡ gam. 

Đếm tương tự 3 lần 500 hạt khác cân được P;, P;, P¿, lấy trung bình quy 
ra khối lượng 1000 hạt: 

P.i+P:+P‹+ P‹ 
2 

Có thể đếm § mẫu, mỗi mẫu 100 hạt, cân rồi chia trung bình quy ra khối 
lượng 1000 hạt. 

2.2. Năng suất thực thu 

Gặt thực tế để riêng từng ô, cân tươi lấy số liệu năng suất từng ô. Sau đó 
trộn lẫn các ô cùng giống đem phơi khô quạt sạch và cân tổng số khối lượng 
khô sạch, rồi quy ra năng suất cho một sào Bắc Bộ hoặc quy ra ha. 


D = Phú = 


Đối với cây lúa khi cấy điện tích ô thí nghiệm là 3m x 4m = 12m, khi gặt 
để đánh giá năng suất thực thu thì bỏ hàng biên bốn xung quanh, chỉ thu và 


140 


cân ở trong tính năng suất thực thu là 10 m?. 

Nếu diện tích gieo trồng lớn 500m- 1000m: thì lấy mẫu ở 5 điểm đại diện 
(1- 5m?/ 1 điểm) rồi gặt đập cân năng suất của mẫu và quy năng suất cho 1 
sào, I ha. 

2.3. Năng suất sinh vật học (NSSVH) 

NSSVH bằng tổng khối lượng chất khô cả thân rễ lá quả trên một đơn vị 
diện tích. Cách tính thu và phơi khô 30 - 40 cây mẫu cả rễ và hạt cân được 
khối lượng P (toàn cây). Quy ra cho cả ô và 1 ha, 

2.4. Hệ số kinh tế 


Năng suất kinh tế 


H= 
Năng suất sinh vật học 


Cách tính như sau: Phơi khô 10 cây mẫu cả rễ và hạt cân được khối lượng 
P (toàn cây), tách hạt, cân hạt khô được P hạt, tính hệ số kinh tế H theo công 
THHG: P (hạt khô 10 cây) 


Hy P (toàn cây kể cả hạt của 10 cây khô) 


3. Đánh giá chỉ tiêu chất lượng gạo của giống lúa 
3.1. Tỷ lệ gạo xay ŒX) 
Cân 2 mẫu, 100g/mẫu, sát bỏ trấu cân gạo xay tính tỷ lệ: 
P gạo xay 
X=———- 100 
P thóc k 
3.2. Tỷ lệ gạo sát (S) 
Vẫn dùng hai mẫu trên tiếp tục sát thành gạo, cân lượng gạo sát tính: 
P Át 
sẮ=_—Ẽ`"®”” Ioụz 
P thóc 
Hai chỉ tiêu này mang ý nghĩa giá trị sử dụng thực của giống lúa và thóc 
bởi vì phần ăn được trong hạt thóc là gạo và có giống tỷ lệ gạo thấp như lúa 
nếp hoa vàng chỉ 50 - 55%. 
3.3. Độ bạc bụng (B) 
Là tỷ lệ phần trăm giữa tổng diện tích đục so với tổng diện tích thiết điện 
bẻ ngang của 100 hạt gạo đại diện của giống. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào đặc 


14I 


tính đi truyền và điều kiện nhiệt độ môi trường. Nhiệt độ cao thì độ bạc bụng 
lớn, nhiệt độ thấp thì ít bạc bụng hoặc không bạc bụng. Để so sánh các giống 
với nhau thì bố trí trỗ cùng một thời vụ và đánh giá như sau: 

- Cách tính: Theo khái niệm chung: 


Đ,„-¡” s, (phần đục) 
B= 100% 
5," Si(Thiết diện bẻ ngang) 


- Cách tính thông thường: bẻ 100 hạt gạo, A là số hạt trong (gồm các hạt 
trong hoàn toàn và các hạt có diện tích phần đục < 1/4 điện tích thiết điện bẻ 
ngang). 

B là số hạt không trong (gồm các hạt có điện tích phần đục >1/⁄4 diện tích 
thiết điện bẻ ngang). 

H=-LBp Độ trong = A + ng 
2 ⁄; 

(Hoặc độ trong = 100 — B) 

Thang điểm về diện tích bạc bụng như sau: 

Điểm 1: không có. 

Điểm 2: < 10%. 

Điểm 5: ]1- 20%. 

Điểm 7: > 20 %. 

Chú ý gạo nếp yêu cầu trắng đục vì tỉnh bột gạo nếp có cấu tạo mạch 
nhánh aminopectin. Còn phần trong của gạo tẻ do tỉnh bột xếp chặt, phần đục 
đo tính bột xếp không chặt. 

3.4. Chất lượng cơm 

- Nấu cơm mỗi giống nấu 100g - 200g gạo. Mời 10 người ăn nếm thử và 
đánh giá cảm quan. 

- Chỉ tiêu mùi thơm 

Mùi thơm của cơm gạo do este tạo nên 

Đánh giá 3 mức: 

- Rất thơm 

- Thơm nhẹ (vừa) 

- Không thơm. 


142 


Trong giai đoạn nghiên cứu hoặc chọn lọc cá thể, muốn biết cá thể đó gạo 
có thơm không chỉ bóc và đếm 20 hạt gạo cho vào ống nghiệm sau đó cho 
nước (20ml) đun sôi cách thuỷ 10” (gạo sát) hoặc 20° (gạo xay) để nguội rồi 
đánh giá. 

- Chỉ tiêu độ dẻo: 

Đặc điểm độ đẻo của 3 loại hình lúa: 

+ Lúa nếp Aminopectin chiếm > §0% amiloza 1 - 2%, 

+ Lúa tẻ Inđica Amiloza > 80%. 

Lúa Janonica gạo dẻo 

Các giống lúa tẻ phù hợp thị hiếu người Việt là cơm gạo đẻo nhưng không 
nát, ướt. Phải chan được canh. 

- Chỉ tiêu vị đậm: ăn cơm so sánh với vị của cơm gạo giống đối chứng 
CR203 và Bao thai đánh giá theo 2 mức: 

+ Đậm ngon. 

+ Không ngon, nhạt. 

3.5. Nhiệt hoá hồ 

(biểu hiện tỉnh bột phồng lên) 


t<70°C: thấp - nấu cơm cần ít nước. 
f" từ 70°C-— 74°C: thuộc loại nhiệt hoá hồ trung bình. 
t?> 74%: cao - nấu cơm cần nhiều nước. 


3.6. Hàm lượng protein (rung bình ở gạo chiếm 7%) 

4. Đánh giá chỉ tiêu chống chịu của cây lúa 

4.1. Đánh giá khả năng chống đổ 

Thông qua 2 cách trực tiếp hoặc gián tiếp 

4.1.1. Đánh giá trực tiếp 

Trên thực tế ruộng qua tình trạng nghiêng so với mặt đất cách chấm điểm 
theo thang như sau: 

Thời gian đánh giá ở giai đoạn chín sáp — chín hoàn toàn. 

Điểm 1: Không đổ. 

Điểm 3: >50% cây nghiêng nhẹ. Góc thân tạo một góc so với mặt đất > 45% 
là đổ nhẹ, coi như không đổ. 

Điểm 5: Đa số cây hơi đổ. Cây có góc thân tạo một góc so với mặt đất một 
góc 30 - 45% là đổ trung bình. 


143 


Điểm 7: Phần lớn cây nằm ngang. < 30% là đổ nặng. 

Điểm 9: Tất cả nằm ngang. Như vậy điểm càng cao thì tính chống đổ càng kém. 

4.1.2. Đánh giá gián tiếp 

Lại chia ra hai cách là: 

Cách 1: Nếu không có gió gây đổ thì cát 10 khóm sát đất, sấy khô kiệt. Cắt 
chia 2 phần rồi cân riêng khối lượng khô kiệt hai phần: 

Phần một là 20cm gốc cân được P.. 

Phần hai là bông, lá, thân trên cân được Ï›. 


PIl - 
Tỷ lệ E5 càng lớn càng dễ đồ 


Cách 2: Có thể đánh giá bằng momen uốn cong cây như sau: 

Momen M = chiều cao cây x khối lượng cây. 

M càng lớn thì cây càng dễ đồ. So sánh với momen của giống đối chứng 
trong sản xuất, 

4.2. Đánh giá khả năng chịu lạnh 

4.2.1. Đánh giá tự nhiên 

Quan sát ở thời kỳ mạ nảy mầm 3 lá, 5 lá, đẻ nhánh, trổ, chín cho điểm 3 mức: 

Điểm 1: Màu sắc tự nhiên, sinh trưởng phát triển trỗ chín bình thường. 

Điểm 5: Cây teo lùn, phát triển chậm. 

Điểm 9: Cây lùn, lá vàng bông trỗ không thoát. 

4.2.2. Đánh giá nhân tạo 

Gieo mạ khay 7 ngày ngâm gốc vào nước 13°C trong 10 ngày rồi đánh giá. 

- Hoặc sau ngâm no nước ủ ở nhiệt độ 10°C đánh giá sức nảy mầm. 

- Hoặc sau nảy mầm xử lý 5 - 8°C trong 48 h. 

4.3. Đánh giá khả năng chịu hạn 

Chỉ đánh giá chỉ tiêu này theo yêu cầu chọn tạo giống cho vùng hạn. 

4.3.1. Đánh giá trực tiếp trên đồng khi có hạn 

- Đối với thời kỳ sinh đưỡng đánh giá khi cây lúa bị hạn 2 tuần. 

- Đối với thời kỳ sinh thực đánh giá khi cây lúa bị hạn 1 tuần đánh giá theo 
thang điểm sau 

4.3.2. Đánh giá khả năng chịu hạn trong phòng 

Gieo trồng trong điều kiện hạn, theo dõi tỷ lệ cây héo rồi tưới nước theo 
dõi khả năng phục hồi. 


144 


Sinh trưởng sinh dưỡng | Sinh trưởng sinh thực 
I Điểm: 0 Không bị | đánh giá hạt 

| Đầu lá khô nhẹ _ > 80% hữu thụ 
lR 3 Khô 1/4 chiều dài các lá ó1 - 80% 

5 1/4 - 1/2 lá chết 41 - 60% 

7 2/3 lá chết 11 - 40% 

9 Tất cả các lá chết < 11% 


4.3.3. Đánh giá gián tiếp 
Có thể ngâm hạt vào KCIO; 3% trong 48 giờ sau đó vớt ra rửa sạch và ủ 
đánh giá khả năng chịu hạn. 
4.4. Đánh giá khả năng chịu úng 
Chỉ đánh giá theo yêu cầu chọn tạo giống cho vùng ngập úng. Đánh giá 
khả năng chịu úng như sau: 
4.4.1. Đánh giá trực tiếp 
Sau khi đồng ruộng ngập úng thì đếm và tính tỷ lệ % số cây sống sót của đòng 
giống mới sau ngập úng so sánh với tỷ lệ % số cây giống đối chứng Sống SÓI. 
Cho điểm 1 100% cây sống, 
3 95 - 99% cây sống. 
5 75 - 94 % cây sống. 
7 50 - 74 % cây sống. 
9 0Ô - 49 % cây sống. 
4.4.2. Đánh giá nhân tạo 
Trồng lúa trong chậu vại, đợi cho cây lúa ổn định, xử lý thả ngập chìm vào 
bể nước. 


Sau đó 3 ngày vớt 3 chậu. 
3 ngày vớt 3 chậu. 
6 ngày vớt 3 chậu. 
7 ngày vớt 3 chậu. 


Đánh giá số cây sống sót và tỷ lệ cây chết sau ngập, khả năng phục hồi sau 
ngập và thời gian ngập gây chết (giống lúa Ủạ. 4; có thể chịu ngập 7 - 10 ngày, 
Tính chống hạn và úng có thể không đánh giá mà làm thuỷ lợi tốt là được). 


145 


10.GTDT-A 


4.5. Đánh giá khả năng chịu mặn 
Chỉ đánh giá theo yêu cầu chọn tạo giống cho vùng mặn: 


4.5.1. Đánh giá trong điều kiên tự nhiên khi đông bị mặn, quan sát ruộng 
lúa và cho điểm. 


Điểm I:  0- 25% số lá đổi màu - chết. 
Điểm 3: 26 - 50% số lá đổi màu - chết. 
Điểm 5: — 51 - 75% số lá đổi màu - chết. 
Điểm 7: 76 - 99% số lá đổi màu - chết. 
Điểm 9: 100% chết. 
4.5.2. Đánh giá nhân tạo 
- Ngâm NaC]l 1% trong 48h theo dõi khả năng nảy mầm. 
- Hoặc trồng cây trong chậu rồi tưới dung dịch muối NaC] theo các nồng 
độ khác nhau từ 1% đến 5% hoặc cao hơn. 
5. Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh 
5.1. Khả năng chống chịu rày xanh, rày nâu 
Triệu chứng lá vàng, cây lụi héo khô đỏ dần. Thời gian đánh giá từ cây con 
đến khi chín, và đánh giá bằng 2 chỉ tiêu. 
+ Mật độ rày: con / cây, con/m'. 
+ Thang điểm đánh giá mức độ hại: 
Điểm 1: Không thiệt hại hoặc ít, 
Điểm 3: Lá I và lá 3 vàng từng phần. 
Điểm 5: Lá vàng đậm, cây lùn, héo. 
Điểm 7: Cây héo và rất lùn. 
Điểm 9: Cây chết. 
5.2. Đánh giá mức nhiễm sâu cuốn lá 
Thời gian đánh giá hầu hết các giai đoạn theo chỉ tiêu mật độ con/ cây; 
con/ m°. Địa điểm điều tra trên 5 điểm chéo của ô thí nghiệm. 
Đếm và tính tỷ lệ cây bị ăn phần xanh hoặc lá bị cuốn thành ống rồi đánh 
giá theo thang điểm: 
Điểm 1: Bị nhẹ <1% cây bị hại. 
Điểm 3: Bị hại 1 - 5%. 


146 


10.GTDT-B 


Điểm 5: Bị hại trung bình 3 - 25%, 
Điểm 7: Bị hại trung bình 25 - 50%, 
Điểm 9: Rất nặng >50%, 
Theo thang đánh giá của quy phạm khảo nghiệm thì theo dõi giai đoạn 3 và 9: 
Điểm 0 không có bị hại 
Điểm I là 1 - 10% cây bị hại. 
Điểm 3 là 11 - 20%, 
Điểm 5 là 21 - 35%. 
Điểm 7 là 36 - 51% 
Điểm 9 là > 51% cây bị hại. 

5.3. Đánh giá mức nhiễm sâu đục thân 

Đánh giá bằng: 

Tỷ lệ dánh héo, đòng chết héo (bông bạc)%= số dảnh héo đòng chết, hoặc 
bông bạc/ tổng số đảnh điều tra 

Theo thang đánh giá của quy phạm khảo nghiệm thì theo dõi giai đoạn 3 
(giai đoạn đẻ nhánh), giai đoạn 5 (làm đòng) và giai đoạn 8 vào chắc, giai đoạn 
9 (lúa chín): 

Điểm 0 không có bị hại 

Điểm 1 là 1 - 10% số dảnh chết hoặc bông bạc. 

Điểm 3 là II - 20%. 

Điểm 5 là 2l - 30%. 

Điểm 7 là 3l - 50% 

Điểm 9 là > 51% đảnh chết hoặc bông bạc. 

Điểm càng cao thì giống càng nhiễm cảm đối với sâu đục thân. 

5.4. Khả năng chống chịu bệnh đạo ôn 

Giống chống chịu bệnh đạo có Tẻ tép, Tadukan, Carreon, C70, C71... Các 
loại bệnh thường được đánh giá ở ba chỉ tiêu: 

Mức phổ biến: Chỉ tiêu này tính bằng tỷ lệ % cây có bệnh. 

Mức độ hại nặng nhẹ: Có thể bệnh rất phổ biến tức là tỷ lệ cây có bệnh là 
cao nhưng mức hại nhẹ và cũng có thể tỷ lệ cây có bệnh là ít nhưng mức hại 
rất nặng nên phải dùng chỉ tiêu đánh giá mức độ hại tính bằng tỷ lệ % phần 
diện tích bị hại so với diện tích điều tra, thường chia từng mức ra để cho điểm. 


147 


Chỉ số cấp bệnh: Là chỉ tiêu tổng hợp của hai chỉ tiêu trên, 

- Theo giáo trình Giống cây trồng - Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội 
thì bệnh đạo ôn đánh giá về thời gian từ giai đoạn mạ đến trổ bông trên lá, về 
thang điểm đánh giá bệnh đạo ôn cho từng lá điều tra như sau: 

Điểm 0: Không bị 

Điểm 1: Chấm nâu bằng đầu kim 

Điểm 2: Chấm nâu to hơn 

Điểm 3: Chấm 1- 2 mm tròn xung quanh nâu. 
Điểm 4: Chấm 1- 2 cm, diện tích < 2% bị bệnh 
Điểm 5: 5 - 10% điện tích lá bị bệnh. 

Điểm 6: Khoảng 25% diện tích lá bị bệnh. 
Điểm 7: khoảng 50% diện tích lá bị bệnh 
Điểm 8: 51 - 75% lá bị bệnh. 

Điểm 9: 90% điện tích lá bị bệnh 

Theo quy phạm khảo nghiệm giống cây trồng ở bước khảo nghiệm cơ bản 

thì bệnh đạo ôn trên bông được đánh giá giai đoạn trỗ, cho điểm như sau: 
Điểm 0: Không có vết bệnh hoặc chỉ có vết bệnh trên vài cuống bông 
Điểm 1: Vết bệnh có trên vài cuống bông hoặc trên gié cấp 2 
Điểm 3: Vết bệnh có trên vài gié cấp l hoặc phần giữa của trục bông 
Điểm S5: Vết bệnh bao quanh một phần gốc bông hoặc phần thân rạ 
phía đưới trục bông 
Điểm 7: Vết bệnh bao quanh toàn cổ bông hoặc phần thân rạ cao nhất, 
hoặc phần trục gần gốc bông, có hơn 30% hạt chắc. 
Điểm 9: Vết bệnh bao quanh hoàn toàn cổ bông hoặc phần thân rạ cao 
nhất, hoặc phần trục gần gốc bông, số hạt chắc ít hơn 30%. 
Tham khảo thang khác: 
Trên bông có 7 cấp Cấp I: < I% số bông bị bệnh 
Cấp 2: I - 5% số bông bị bệnh 
Cấp 3: 5 - 10% số bông bị bệnh 
Cấp 4: 10 - 25% số bông bị bệnh 
Cấp 5: 26 - 50% số bông bị bệnh 
Cấp 6: 51 - 70% số bông bị bệnh 
Cấp 7: > 70% số bông bị bệnh 


148 


Trên lá có 4 cấp Cấp 1: 10% số lá bị bệnh 
Cấp 2: 10 - 25% số lá bị bệnh 
Cấp 3: 25 - 50% số lá bị bệnh 
Cấp 4: >50% số lá bị bệnh 
Có thể đánh giá theo một trong những thang trên, chú ý là đánh giá cho tất 
cả các giống cùng một thang. 
Chỉ số cấp bệnh: 
>,.. (Số lá bị bệnh mỗi cấp x số cấp) : 
Tổng số lá điều tra x số cấp cao nhất 
Căn cứ vào chỉ số bệnh cho điểm: 
Điểm 1: CSB < 1% 
Điểm 2: CSB từ I - 3% 
Điểm 3: CSB từ 4 - 5 % 
Điểm 4: CSB từ 6 - 10% 
Điểm 5: CSB từ II - 15 % 
Điểm 6: CSB từ 16 - 25 % 
Điểm 7: CSB từ 26 - 50% 
Điểm §: CSB 5] - 75 
Điểm 9: CSB 76 - 100 
- Bệnh đếm nâu, tiêm lửa: 
Theo vết bệnh: thang đểm Điểm 1: Đốm nhỏ đầu kim 
Điểm 5: Đốm nâu tắm xám 
Điểm 9: Đốm rộng tám xám 
Theo mức độ hại: Điểm I: Diện tích lá bị hại <I% 
Điểm 3: Diện tích lá bị hại 1 - 5% 
Điểm 5: Diện tích lá bị hại 5 - 25% 
Điểm 7: Diện tích lá bị hại 25- 50% 
Điểm 9: Diện tích lá bị hại > 50%. 
3.5. Đánh giá tính kháng bệnh bạc lá 
Khi lá bị cháy, thang điểm như bệnh đốm nâu ở trên theo mức độ hại. 
Khi bị cháy cả cây cho điểm theo thang sau: 
Điểm 1: Dưới 1% số khóm bị bệnh 


CSB= 


149 


Điểm 3: 1 - 5% số khóm bị bệnh 
Điểm 5: 5 - 25% số khóm bị bệnh 
Điểm 7: 25 - 50% số khóm bị bệnh 
Điểm 9: > 50% số khóm bị bệnh 
6. Đánh giá sức sinh trưởng giai đoạn mạ (40- 50 ngày) 
Cho điểm theo thang sau đây: 
Điểm !: Rất khoẻ phát triển nhanh có 5 lá 2 nhánh 
Điểm 3: Khoẻ, phát triển nhanh có 4 - 5 lá, 1- 2 nhánh 
Điểm 5: Trung bình, phát triển nhanh có 4 lá 
Điểm 7: Yếu, phát triển nhanh 3 - 4 lá, không đẻ. 
Điểm 9: Yếu, sinh trưởng kém, lá vàng. 
7. Đánh giá khả năng đẻ nhánh 
- Thời gian đánh giá đếm ở thời kỳ thứ 5 - làm đòng. Cho điểm: 
Điểm 1: Đẻ rất khoẻ > 25 nhánh/cây. 


Điểm 3: Khoẻ 20 - 25 nhánh/cây 
Điểm 5: Trung bình 10 - 19 nhánh/cây 
Điểm 7: Kém 5 - 9 nhánh/cây 
Điểm 9: Rất kém < 5 nhánh/cây 


8. Động thái đẻ nhánh, ra lá trên thân chính và động thái tăng 
trưởng chiều cao 

(Ba chỉ tiêu này có cách theo đõi đánh giá giống nhau) 

- Đánh dấu lá trên thân chính từ giai đoạn mạ bằng sơn trắng ở 10 cây/ô 
tức 30 - 40 cây/l giống. Theo đõi ltuần 1 lần đến khi cây có lá đòng tức là lá 
cuối cùng. 

- Đếm số nhánh của 10 cây một ô thí nghiệm, tức là 30 - 40 cây/giống. 

- Ðo chiều cao cây 10 cây/ôð thí nghiệm, tức là 30 - 40 cây /giống. 

Định cây theo đõi có 3 cách: Cách 1 là chọn ngẫu nhiên lấy que cắm đánh 
dấu. Cách 2: Định cây liên tục theo 1 hàng không phải hàng biên. Cách 3: 
Định cây trên 5 điểm trên đường chéo. 

- Thời gian một tuần đo đếm một lần 

Sau đó lấy trung bình ô từng giống và kẻ biểu vẽ đồ thị động thái ra lá trên 
thân chính, động thái đẻ nhánh, động thái tăng trưởng chiều cao. 


150 


Đồ thị: 


Chiều cao (hoặc số lá, số nhánh.) 


0 I1 23 4 Lần đo (hoặc trấy đo) 
9. Đánh giá ưu thế lai 
Đối với giống lai F; thì cần đánh giá ưu thế lai, căn cứ vào năng suất thực 
thu ô thí nghiệm hoặc năng suất cá thể để tính theo công thức sau: 
9.1. Đánh giá ưu thế lai giả định (ưu thế lai so với bố mẹ trung bình) 
Fi - M› 
M: 
Trong trường hợp giống lúa mẹ là dòng bất đục đực CMS thì lấy năng suất 
đòng B (dòng duy trì bất dục) làm đòng mẹ để tính ưu thế lai. 
9.2. Ưu thế lai thực (siêu ưu thế lai) 
Fi = B› 
Bb 100% 
Bp là giá trị của bố hoặc mẹ tốt nhất (Best parents). 
9.3. Ưu thế lai chuẩn 


áp = 


100% 


Ua› = 


E: - đối chứng 
Đối chứng 
10. Đánh giá độ thuần bất dục 
10.1. Với lúa bất dục theo dõi tỷ lệ hạt phấn bất dục và hạt phấn hữu dục 
Chỉ kiểm tra tình trạng bất dục hạt phấn của những cây đúng giống, sau 
khí kiểm tra và loại bỏ các cây phân ly và cây khác giống. Có 3 phương pháp 
kiểm tra sự bất dục của dòng lúa mẹ như sau: 


UTTLuua = 100% 


151 


10.1.1. Kiểm tra bằng mắt 

Quan sát toàn bộ các cây trong dòng, giống cần đánh giá khi trỗ bông. Các 
cá thể trễ nghẹn đòng, bao phấn màu trắng sữa hoặc trắng ngà, đầu bao phấn 
nhọn, khi nở hoa thử rung mạnh và không có hạt phấn rơi trên tay tức là bao 
phấn không mở, hạt phấn lép không tung ra được, cây lúa như vậy là cây bất 
dục đực. Ngược lại, những cây trỗ thoát, bao phấn tròn mẩy, màu vàng, khi 
rung nhẹ có hạt phấn rụng là những cây hữu dục hay bất dục không hoàn toàn, 
những cây này cần phát hiện sớm cách ly lai và xác định xong thì khử bỏ để 
tránh giao phấn sang lúa mẹ. 

Tính tỷ lệ (%) cây hữu dục và cây bất dục không hoàn toàn trên tổng số 
cây kiểm tra. 

10.1.2. Kiểm tra bằng bao cách ly 

Khi bông mới nhú, chọn ngẫu nhiên 30 khóm liên tiếp trong ô, mỗi nhóm 
chọn I- 2 bông, dùng bao giấy cách ly để ngăn hạt phấn ngoài rơi vào. Sau khi 
bao 10 - 15 ngày, mở bao quan sát, tùy theo số hạt mẩy có trên bông để xác 
định khả năng bất dục của cây được kiểm tra. 

Trên cơ sở quan sát bông của 30 khóm được bao cách ly, tính: 

- Tỷ lệ % cá thể hữu dục. 

- Tỷ lệ % số hạt hữu dục (hạt mẩy) trên tổng số hạt kiểm tra. 

10.1.3. Soi hạt phấn nhuộm côn KĨ bằng kính hiển vi 

Trên bông lúa mới trỗ của các cây mẫu đại điện (10 cây/ô), lấy ngẫu nhiên 
5 hoa phần đầu, 5 hoa phần giữa, 5 hoa phần cuối bông, gắp bao phấn của các 
hoa để trên lam kính, nhỏ ï- 2 giọt dung dịch KI - 1%, dùng panh xé các bao 
phấn để hạt phấn thoát ra ngoài, gấp bỏ vào bao, đặt lên kính để soi. Hạt phấn 
bất đục sẽ có biểu hiện sau: 

Hạt phấn có hình dạng méo, nhăn nhúm, hoặc có tròn đều nhưng không 
nhuộm màu KI do không có tỉnh bột hoặc chỉ bắt màu nhẹ là các hạt phấn bất dục. 

Một giống, dòng mẹ đảm bảo chất lượng là phải bất dục 100%, không có 
hạt phấn nào nhuộm màu KI. Tuy nhiên trong sản xuất hạt lai có thể cho phép 
ty lệ hữu dục là không quá 2%. 

Còn hạt phấn nào hữu dục thì có tình bột đây đủ và tỉnh bột sẽ tạo phức 
hợp màu đen, hạt phấn nhuộm KI có màu đen đậm như hạt đu đủ, tròn căng 
và kích thước đều nhau. Tùy theo các điều kiện cụ thể và đạng hình bất dục, 


152 


có thể áp dụng phương pháp kiểm tra bằng mắt kết hợp với phương pháp kiểm 
tra bằng bao cách ly hoặc bằng kính hiển vị. 

10.2. Đánh giá độ thuân của dòng lúa bất dục đực 

Các cây hữu dục và bất dục không hoàn toàn đều được coi như các cây 
khác dạng. Độ thuần của dòng lúa bất dục đực được tính: 

Độ thuần (%) = 100% - [Tỷ lệ (%) cây khác dạng + Tỷ lệ (%) cây hữu dục 
+ Tỷ lệ (%) cây bất dục không hoàn toàn). 

11. Đánh giá các đặc trưng hình thái giống lúa 

- Số đốt trên thân. 

- Số gié cấp l / bông. 

- Chiều cao cây đo từ mặt đất đến điểm cao nhất, đo 10 cây /ô vào giai 
đoạn lúa chín. Thường thì đem mẫu 10 cây /ô về trong phòng đo cùng các chỉ 
tiêu hình thái khác. 

- Tổng số lá trên thân chính: Đánh đấu và đếm cùng với khi theo dõi động 
thái ra lá. 

- Chiều đài lá đồng: Đo từ tai lá đến mút lá đồng, đo 10 lá của 10 cây/ô. 
Tương tự đo chiều rộng lá đòng ở chỗ rộng nhất. 

- Chiều đài bông: Đo từ đốt bông đến hạt thóc cuối cùng không kể râu. 

- Chiều đài cổ bông: Đo từ tai lá đến đốt bông thứ nhất, nếu bông trỗ 
thoát, chiều dài cổ bông có giá trị đương, thì khả năng tỷ lệ hạt chắc cao. Nếu 
bông trỗ không thoát, chiều đài cổ bông có giá trị âm thì khả năng tỷ lệ hạt 
chắc thấp. 

- Hình dáng đặc điểm màu sắc thân lá, hạt, tình trạng râu ở hạt... Với 
quần thể có độ đồng đều chưa ổn định cần đánh giá tỷ lệ cây lạ xuất hiện, tỷ 
lệ phân ly. 

Qua số liệu đo, đếm đánh giá từng chỉ tiêu ta tính được giá trị trung bình: 

Công thức: ÍS(x—x)t 


XI=X 
Ø = jr— 


Ỉ N(n~]) 


G: Phương sai mẫu. 

xi: Giá trị từng cá thể đo đếm được về một chỉ tiêu nào đó. 
x: Là giá trị trung bình cộng của tất cả các cá thể trong mẫu. 
n: Là dung lượng mẫu (số cá thể đo đếm, đánh giá). 


153 


- Phương sai có độ lớn = bình phương độ lệch giữa giá trị của từng cá thể 
so với giá trị trung bình (xác định độ phân tán của mẫu) —> xác định sai số. 

Hiện nay có thêm hình thức đánh giá trong khảo nghiệm tính khác biệt, 
tính đồng đều và tính ổn định giống cây trồng gọi tắt là khảo nghiệm DUS. Về 
mục đích thì nhằm xác nhận và bảo hộ quyền tác giả về giống cây trồng. Về 
cách đánh giá thì phải gieo trồng trong điều kiện tối ưu như mật độ thưa, đất 
tốt để cây phát huy hết khả năng và biểu hiện rõ nét nhất các đặc trưng đặc 
tính vốn có của giống. 


II. ĐÁNH GIÁ GIỐNG NGÔ 
1. Đánh giá tổng thời gian sinh trưởng 


Phân loại thời gian sinh trưởng của các giống ngô theo quy phạm khảo 
nghiệm giống cây trồng: 


Các tỉnh 
phía Bác (*) 


Tây Nguyên | Duyên hải miền Trung 
và Nam Bộ (**) 


Chín sớm Dưới 105 ngày | Dưới 95 ngày | Dưới 90 ngày 
Chín trung bùnh | 105 — 120 ngày | 95 - 105 ngày | 90 - 100 ngày 


Trên 120 ngày | Trên 105 ngày | Trên 100 ngày 


2. Đánh giá thời gian các giai đoạn sinh trưởng của giống ngô 
Theo quy trình khảo nghiệm cơ bản giống ngô thì cần đánh giá: 

1 - Ngày gieo. 

2 - Ngày mọc: Khoảng 50% số cây mọc. 

3 - Ngày tung phấn: Khoảng 50% số cây tung phấn. 


4 - Ngày phun râu: Khoảng 50% số cây phun râu, tính những cây có râu 
đài từ 2 - 3 cm. , 

5 - Ngày chín (TGST): Khi chân hạt có chấm đen hoặc khoảng 75% cây 
có lá bị khô. 

Có hai chú ý: 

- Thứ nhất: Có thể theo dõi kỹ hơn thời gian các giai đoạn sinh trưởng. Mỗi 
giai đoạn có ba mốc thời gian nhỏ hơn là: 

+ Bắt đầu vào giai đoạn: 10% số cá thể biểu hiện. 


154 


+ Giữa giai đoạn: 50% số cá thể biểu hiện. 

+ Biểu hiện ở hầu hết quần thể: 90% cá thể biểu hiện. 

- Thứ hai: Ý nghĩa các chỉ tiêu là: 

+ Thời gian từ gieo đến mọc cho biết sức nảy mầm của vật liệu đang đánh giá. 

® Đối với hình thức trồng ngô bầu cần theo dõi thời gian ở trong bầu ngô. 
Và thời gian từ khi trồng bầu ngô đến khi chín, các chỉ tiêu này cần cho việc 
bố trí thời vụ và công thức luân canh ngô với cây trồng khác. 

» Thời gian từ mọc đến ngô xoáy nõn cho biết thời gian sinh trưởng sinh 
dưỡng của giống. (Ngô xoáy nõn là biểu hiện ngô phân hoá bông cờ). 

+ Thời gian từ xoáy nõn đến trỗ cờ, chính là thời gian phân hoá hoa đực. 

« Thời gian từ bắt đầu phân hoa bắp đến phun râu chính là thời gian phân 
hoá hoa cái. 

s Thời gian từ trỗ cờ đến phun râu: chỉ tiêu này đánh giá độ lệch giữa tung 
phấn của hoa đực và khả năng nhận phấn của hoa cái. 

- Thời gian từ phun râu đến bắp chín: Khi chân hạt có chấm đen hoặc 
khoảng 75% cây có lá bi khô. 

+ Độ đài từng thời điểm hoặc giai đoạn thường tính từ khi có 10% cây có 
biểu hiện đến khi có 90% cây có biểu hiện. Chỉ tiêu này để đánh giá độ đồng 
đều. Ví dụ: Giai đoạn từ 10% cây trỗ cờ đến khi 90% cây trỗ cờ mà ngắn thì 
đồng đều, còn đài thì không đều. 

3. Đánh giá năng suất ngô 

3.1. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất 

Trong công thức 

NÑ=A.B.C.D. 1/10 (kg/ha). 
N là năng suất lý thuyết. 
A là số cây/m”, đếm cây/ô 
B là số bắp/ cây, đếm bắp của 10 cây/ô, tức 30 cây - 40 cây /giống. 
C là số hạt/ bắp đếm hạt của 10 bắp/ô, tức 30 - 40 bắp /giống. 

Đối với chỉ tiêu C (số hạt trên bắp) ta không tiện đếm hết hạt cả bắp nên 
chỉ đếm số hàng hạt và số hạt / hàng, nhân hai chỉ tiêu nhỏ này sẽ cho số hạat/ 
bắp. Do đó có thêm chỉ tiêu số hàng hạt/ một bắp và số hạt/ hàng (đếm 20 báp). 


155 


D là khối lượng !0O hạt (gam), cách đánh giá là đếm 4- 5 mẫu, môi mẫu 
100 hạt rồi cân và tính trung bình. 

Trong giai đoạn so sánh khảo nghiệm thì cần đếm 2 mẫu, mỗi mẫu 500 hạt 
và cân, nếu chênh không quá 2 gam thì tính khối lượng trung bình 1000 hạt. 

1/10 là hệ số đổi ra kg/ha. 

3.2. Năng suất hạt thực thu 

Phơi khô bắp và hạt rồi tách hạt ra cân của 10 cây hoặc thu bắp cả ô thí 
nghiệm có diện tích: 2,8m x 5m = 14m? để tính năng suất. 

3.3. Năng suất sinh vật học 

Lấy 10 cây rồi phơi khô kiệt, cân cả rễ, thân lá bắp hạt. 

4. Hệ số kinh tế 

P Ghạt khô lÔ cây) 
P (toàn cây kể cả hạt của 10 cây khô) 

5. Đánh giá ưu thế lai 

Đối với giống lai F¡ thì cần đánh giá ưu thế lai, căn cứ vào năng suất thực thu 
ô thí nghiệm hoặc năng suất cá thể 10 - 20 cây 1ô để tính theo công thức sau: 

5.1. Đánh giá ưu thế lai giả định (ưu thế lai so với bố mẹ trung bình) 


F.-M 
Ủwp= ————T- 100% 
P 
5.2. Ưu thế lai thực (siêu ưu thế lai) 
E.-B 
Ugp#————— 100% 
P 


Bp là giá trị của bố hoặc mẹ tốt nhất (Best parents). 
5.3. Ưu thế lai chuẩn 
F: - đối chứ 
UTLaun = khi Gh 100% 
Đối chứng 
6. Đánh giá chất lượng hạt ngô 
~ Hàm lượng tình bột. 
- Tỷ lệ phần sừng và phần không sừng. 
- Hàm lượng aa không thay thế. Lysin, treonin, tripthophan. 


156 


7. Động thái tăng trưởng chiều cao và số lá 


Một tuần đo đếm I lần 10 cây/ô lấy trung bình của ð và giống. Vẽ đồ thị 
động thái. Bảng (gồm cả số lá và chiều cao cuối cùng) 


| Ngày đo, đếm | | | ] - ¬ 
| Chiểu cao 
Iøm + =. 


Đồ thị: 


T Chiều cao (hoặc số lá) 
Ậ 


- 


0 L2 34 lần đo (hoặc ngày đo) 
8. Đánh giá chỉ tiêu hình thái ngô 
- Chiều cao cây đo 10 cây/ô. Từ mặt đất đến gié bông cờ thứ nhất. 
- Chiều cao đóng bắp: từ mặt đất — cuống bắp trên cùng. 
- Chiều đài chiều rộng lá (đo 10 lá đến 20 lá) 
- Chiều đài bắp 10 bắp/ô. 
- Chiều rộng (đường kính bắp) 
- Dạng hạt, màu hạt: nhận xét màu hạt tách ra khỏi bắp. 
- Số rễ chân kiểng: đếm trên gốc I0 cây /ô. 
- Đường kính thân gốc. 
9. Đánh giá khả năng chống chịu 
9.1. Tính chống đổ 
9.1.1. Đánh giá trực tiếp 
Căn cứ vào tình trạng đổ trên ruộng để cho điểm theo thang sau: 


157 


Điểm I1: Tất cả các cây đều đứng thẳng. 
Điểm 2: 25% cây đổ thăng 
Điểm 3: 25 - 50% 
Điểm 4: 50 - 70 % 
Điểm 5: Hầu hết cây đổ hẳn. 
9.1.2. Mức độ đổ theo quy trình khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng 


giống cây trồng 


Có hai mức đổ sau: 
- Mức I- Đổ rễ: Cây bị nghiêng một góc bằng hoặc lớn hơn so với chiều 


thẳng đứng của thân cây. 


cao 


158 


- Mức 2- Đổ gãy thân: Cây bị gãy ở đoạn thân phía dưới khi thu hoạch. 
9.1.3. Đánh giá các tính trạng liên quan chặt tói tính chống đổ 
- Momen chống đổ (M): (momen uốn cong cây) 
M = chiều cao cây x khối lượng cây. 

M càng lớn thì cây càng dễ đổ. So sánh với giống đối chứng trong sản xuất. 
- Số rễ chân kiểng (đã có ở trên) 
- Chiều cao đóng bắp thấp thì khả năng chống đổ tốt, chiều cao đóng bắp 
thì khả năng chống đổ kém. 
- Đường kính thân to (đốt 1, 2, 3), lóng 2, 3 ngắn. 
9.2. Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh 
9.2.1. Với sâu đục thân, sâu đục bắp, rệp cờ, phần đen 
Đánh giá bằng cách đếm và tính % số cây bị hại trên tổng số cây theo dõi. 
9.2.2. Với bệnh đốm lá 
Đánh giá bằng cách cho điểm như sau: 

Điểm I: Không có lá bệnh 

Điểm 2: 5 - 15% diện tích lá bệnh 

Điểm 3: >15- 30% diện tích lá bị bệnh 

Điểm 4: > 30 - 50% diện tích lá bị bệnh 

Điểm 5: > 50% diện tích lá bị bệnh. 
Tham khảo thêm đối với bệnh đốm lá nhỏ có thang cho điểm sau: 

Điểm I: 0 - 2 lá có vết bệnh. 

Điểm 2: 3 - 4 lá có vết bệnh. 

Điểm 3: 5 - 6 lá có vết bệnh. 


Điểm 4: 7 - 9 lá có vết bệnh. 
Điểm §: 10 lá có vết bệnh. 
9.2.3. Với bệnh khô vần 
4ni+3nz+2n:+m 


Chỉ số bệnh (%) = TP hp Si ne: 100% 


Trong đó: 
N là tổng cây theo dõi 
n:: số cây có bẹ lá bắp bị bệnh 
nz: số cây có bẹ lá thứ nhất dưới lá bắp bị bệnh 
n:: số cây có bẹ lá thứ hai dưới lá bắp bị bệnh. 
ns: số cây có bẹ lá thứ ba dưới lá bắp bị bệnh. 
9.2.4. Với sảu ăn lá ngô 
Đánh giá lúc 7- 9 lá theo thang điểm như sau; 
Điểm I: không lá nào bị ăn 
Điểm 2: 1 - 10% lá bị ăn. 
Điểm 3: 11 - 20% lá bị ăn 
Điểm 4: 2l - 30% lá bị ăn 
Điểm 5: >30% lá bị ăn 
Tính chống rét ở ngô thì thông qua sự nảy mầm của hạt hoặc màu hạt tím 
sẽ kém chịu rét. 
10. Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng giống ngô 
H = Tổng tiền thu bán sản phẩm - Tiền chỉ phí. 
IV. ĐÁNH GIÁ CÂY HỌ ĐẬU 
1. Tổng thời gian sinh trưởng : 
Tính từ khi gieo hạt đến khi quả chín thu hoạch. 
Đối với đậu tương giống có thời gian sinh trưởng: 
- Dưới 90 ngày là giống ngắn ngày 
- Từ 91 - 100 ngày là giống trung bình 
- Từ 101 - 120 ngày là giống dài ngày 
- > 120 ngày là giống rất đài ngày. 


159 


2. Thời gian các giai đoạn sinh trưởng 

Theo quy phạm khảo nghiệm giống cây trồng thì đối với cây đậu tương cần 
đánh giá các mốc thời gian sau đây: 

- Ngày gieo. 

- Ngày mọc: Ngày có khoảng 50% số cây/ ô mọc 2 lá mầm. 

- Ngày ra hoa: Ngày có khoảng 50% số cây/ ô có hoa đầu tiên. 

- Ngày chín: Ngày có khoảng 95% số quả chín khô / ô. 

Về thời gian các giai đoạn sinh trưởng có thể đánh giá kỹ hơn các thời kỳ: _ 

+ Thời kỳ mọc 

+ Thời kỳ ra lá thật đầu tiên. 

+ Thời kỳ hình thành ra lá. 

+ Thời kỳ phân cành. 

+ Thời kỳ ra nụ. 

+ Thời kỳ ra hoa. 

+ Thời kỳ hình thành quả. 

+ Thời kỳ quả chín. 

3. Đánh giá đặc điểm hình thái 

- Loại hình sinh trưởng: Hữu hạn hay vô hạn. 

- Cây: Dạng đứng, nửa đứng hoặc bò. 

- Lá: Hình thoi, hình trứng hoặc elIp... 

- Hoa: Màu hoa trắng hoặc tím... 

- Hạt: Vàng, vàng sáng hoặc vàng xanh... 

- Rốn hạt: Nâu nhạt, nâu xẫm, đen, trắng xám... 

4. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất đối với cây đậu tương 

- Có hai công thức tính năng suất lý thuyết là: 

N=A.B.C.D, 

+ A là số cây/m tính từ số cây thực thu / ô: Đếm số cây thực tế mỗi ô thí 
nghiệm thu hoạch. 

+ Blà số quả / cây: Đếm tổng số quả trên 10 cây mẫu/ ô. Tính trung bình. 

+ C là số hạt trong một quả. 


160 


+ D là khối lượng hạt tính từ khối lượng 1000 hạt (g): Lấy ngẫu nhiên 3 
mẫu 1000 hạt (độ ẩm khoảng 12%), cân khối lượng. Tính giá trị trung bình. 
Công thức thứ hai: 
Nz= A.B..D. 
A và D như trên, còn B: là số hạt trên một cây. 
B. = số hạt /quả x số quả/ cành quả x số cành quả. 
+ Số quả 1 hạt /cây: Đếm số quả có 1 hạt trên 10 cây /ô. Tính trưng bình. 
+ Số quả 3 hạt/ cây: Đếm số quả có 3 loại hạt trên 10 cây mẫu ô. Tính trung bình. 
+ Năng suất hạt (kg)/ ô: Thu để riêng từng ô, đập lấy hạt khô sạch. Cân 
khô lượng (gồm cả hạt của 10 cây mẫu). 
5. Đánh giá tính chống chịu sâu bệnh 
Với đậu tương có bệnh gỉ sắt, đốm vi khuẩn, nói chung đánh giá tính 
chống chịu theo thang điểm: 
Điểm 0 miễn dịch 
Điểm I chống chịu khá 
Điểm 2 chống chịu trung bình 
Điểm 3 mẫn cảm 
Điểm 4 rất mẫn cảm. 
Theo quy phạm khảo nghiệm giống cây trồng thì đánh giá cụ thể như sau: 
5.1. Bệnh gỉ sắt (Phakopsora sojae) 
Được đánh giá theo cấp bệnh 1 - 9 như sau: 
Cấp]: Không bị bệnh 
Cấp 3: 1] - 5 % điện tích lá bị bệnh. 
Cấp 5: 6 - 15% điện tích lá bị bệnh 
Cấp 7: 16 - 50% diện tích lá bị bệnh 
Cấp 9: > 50% diện tích lá bị bệnh 
- Bệnh sương mai (Peronospora s?): Đánh giá như với bệnh gỉ sắt. 
- Bệnh đốm nâu (Cercospora sojae): Đánh giá như với bệnh gỉ sắt. 
5.2. Bệnh lở cổ rễ 
Được đánh giá theo cấp bệnh 1 - 9 như sau: 
Cấp l: Không bị bệnh 
Cấp 3: 1 - 5% số cây bị bệnh. 


lối 


11.GTDT-A 


Cấp 5: 6 - 25% số cây bị bệnh 
Cấp 7: 26 - 50% số cây bị bệnh. 
Cấp 9:  > 50% số cây bị bệnh 
5.3. Bệnh hoa lá (Soya virux) 
Đánh giá như với bệnh lở cổ rễ. 
5.4. Sâu đậu quả (Eiella zinekenella) 
Đếm số quả bị hại trên tổng số quả theo dõi. Tính tỷ lệ %. 
5.5. Giòi đục thân (Àfelarsgronyza sojae) 
Đếm số cây bị hại/ ô. Tính tỷ lệ %. 
5.6. Sâu cuốn lá (Lamprosema indicaia) 
Đếm số lá bị cuốn / tổng số lá cây. Tính tỷ lệ %. 
6. Đánh giá khả năng thích ứng với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận 
- Đánh giá mức độ bị hại và khả năng hồi phục của cây sau khi bị hạn và 
nóng. Cho điểm I - 5 như sau: 
Điểm 1: Không bị hại 
Điểm 2: Hại nhẹ, hồi phục nhanh. 
Điểm 3: Hại trung bình, hồi phục chậm 
Điểm 4: Hại nặng, hồi phục ít. 
Điểm 5: Chết hoàn toàn. 
7. Đánh giá tính tách quả và tính chống để 
7.1. Tính tách quả 
Đánh giá theo thang điểm l - 5 như sau: 
Điểm 1: Không có quả tách vỏ 
Điểm 2: < 25% quả tách vỏ. 
Điểm 3: 26 - 50% quả tách vỏ 
Điểm 4: 51 - 75% quả tách vỏ. 
Điểm 5: > 75% quả tách vỗ 
7.2. Tính chống đổ 
Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5 như sau: 
Điểm I1: Hầu hất các cây đều đứng thẳng 
Điểm 2: < 25% số cây bị đổ hẳn. 
Điểm 3: 26 - 50% số cây bị đổ hẳn, các cây khác nhau nghiêng 
khoảng 459 


162 


11.GTDT-B 


Điểm 4: 5l - 75% số cây bị đổ hẳn. 
Điểm Š5: > 75% các cây bị đổ hẳn. 
8. Đánh giá chất lượng hạt đậu tương 
- Hàm lượng dầu, protein: Phân tích theo yêu cầu của từng thí nghiệm. 
9. Số lượng nốt sần ở rễ 
Tùy theo yêu cầu của thí nghiệm hay mục đích chọn tạo mà đánh giá hay 
không bằng cách nhổ lên đếm ở giai đoạn bắt đầu ra hoa. 
V. ĐÁNH GIÁ GIỐNG KHOAI LANG 
1. Đánh giá tổng thời gian sinh trưởng 
~ Nói chung đối với cây màu thì tổng thời gian sinh trưởng được xếp trà như sau: 
< 100 ngày là ngắn ngày 
100 - 120 ngày là trung bình 
> 120 ngày là dài ngày. 
- Đánh giá tổng thời gian sinh trưởng của khoai lang như sau: 


Trà sinh trưởng Vụ Xuân (ngày) Vụ Đông (ngày) 
Ngắn ngày <I05 <90 
Trung bình 105- 120 90 ~ 110 
Dài ngày > 120 > 110 


2. Đánh giá thời gian các giai đoạn sinh trưởng 

Cây khoai lang có các thời kỳ sinh trưởng phát triển sau: 

+ Thời kỳ từ trồng đến bén rễ hồi xanh. 

+ Thời kỳ phân cành, kết củ: từ lúc thân phân nhánh đến bắt đầu hình 


thành củ. 


+ Thời kỳ sinh trưởng thân lá tính từ khi trồng đến khi bắt đầu hình thành 


củ, đây thân lá phủ kín luống. 


+ Thời kỳ sinh trưởng của củ: từ khi củ bắt đầu hình thành và lớn lên đến 


khi củ lớn hết cỡ 


+ Thời kỳ củ chín: từ khi củ lớn tối đa đến khi chín sinh lý, tích lũy đủ chất 
khô và dây thân lá bắt đầu đổi màu (rạc). 


163 


3. Đánh giá năng suất củ 
N = số cây/ I diện tích x số củ/ 1 cây x khối lượng củ. 
(Thông thường củ khoai lang nặng < 125g được coi là nhỏ. 
> 250g là củ lớn. 
Đối với củ khoai tây < 50g được coi là nhỏ. 
> 100g là to) 
4. Đánh giá chất lượng củ khoai lang 
Với khoai lang thường cần đánh giá hàm lượng nước, tỷ lệ % protein, tnh 
bột, chất xơ, tỷ lệ thái lát phơi khô, hàm lượng vitamin.. 
- Phẩm chất ăn uống: Khoai lang luộc ăn thử đánh giá. 


VỊ. ĐÁNH GIÁ CẢI BÁP 

1. Khảo nghiệm cơ bản 

1.1. Đặc điểm hình thái 

Đánh giá và mô tả các bộ phận sau: 

- Lá: Dạng lá, màu sắc lá, gân lá, cỡ lá (to trung bình, nhỏ). 

- Dạng bắp: Được chia làm 5 nhóm cơ bản dựa vào tỷ lệ giữa chiều cao (H) 
và đường kính bắp (D) như sau: 


Nhóm ÏI Bắp tròn (0,8 = H/D <1,1) 

Nhóm II Bắp phẳng dẹt (tỷ lệ 0,4 < H/D < 0,7) 
Nhóm III Bắp tròn đẹt (tỷ lệ 0,8 > H/D > 0,7) 
Nhóm IV Bắp nhọn dài (tỷ lệ 1,1 < H/D < 1,4) 
Nhóm V Bắp oval (tỷ lệ 1,4 < H/D < 2,1) 


+ Dạng đáy bắp: Chia làm 3 nhóm. 
Nhóm [ - Đáy lồi - Phần đáy xung quanh thân vạt lên phía thân bắp. 
Nhóm II - Đáy phẳng - Phần đáy bắp vuông góc với thân. 
Nhóm II - Đáy lõm - Phân bắp xung quanh thân lõm sâu vào trong bắp. 
+ Cấu trúc kiểu xếp lá trên đỉnh bắp. 
- Hỡ hoàn toàn: Tất cả các lá bao không cuốn hoàn toàn tạo thành khe hở 
có thể nhìn sâu vào giữa bắp từ trên xuống. 
- Nửa kín; Các lá ngoài cuốn không kín hết nên có thể nhìn được một phần 
của lá trong bắp ở lượt thứ 2 từ ngoài vào. 


164 


- Kín hoàn toàn: Hai lá bên ngoài ôm kín bắp, không thể thấy một phần 
nào của lượt lá thứ 2. 

1.2. Các giai đoạn sinh trưởng 

- Ngày gieo. 

- Ngày mọc: Ngày có 50% số cây ở giai đoạn hai lá mầm. 

- Ngày trồng. 

- Ngày trải lá bàng: Ngày có 50% số cây trải lá bàng. 

- Ngày cuốn: Tại thời điểm có 50% số cây bắt đầu cuốn bắp. 

' ý Ngày thu lần đầu. 

- Ngày thu hoạch xong. 

1.3. Một số chỉ tiêu theo đõi trên các cây mẫu 

+ Cách lấy mẫu: mỗi lần nhắc lấy 5 cây ngẫu nhiên liên tiếp trừ 3 cây đầu 
luống theo các chỉ tiêu sau: 

- Đường kính tán cây (em): Đo 2 đường vuông góc qua tâm cây thời kỳ trải 
lá bàng, lấy số trung bình. 

- Khối lượng bắp: Cân 15 - 20 bắp không kể lá bao, lấy trung bình. 

- Số lá bao (lá không cuốn): Đếm số lá không cuốn/ cây lúc thu hoạch. 

- Số lá cuốn: Xẻ đôi bắp đếm số lá trong bắp. 

- Chiều cao bắp (H) = cm: Đo từ đỉnh đến đáy bắp. 

- Đường kính bắp D = (cm): Đo 2 đường vuông góc qua tâm bắp, lấy số 
trung bình. 

- Tỷ lệ bắp cuốn (%): Số bắp cuốn/ Tổng số cây x 100, 

- Độ chặt bắp - được tính theo công thức: 


G (Khối lượng bắp) 
HxD*'x0,523 ( Thể tích bắp ) 


Trong đó: 
G: Khối lượng bắp (g). 
H: Chiều cao bắp (cm). 
Đ = Chiều đài x chiều rộng bắp (cm?) 
P: Khối lượng bắp cân được g/cm' (P càng cao bắp càng chặt thể hiện 
giống tốt). 
- 0,523 là hệ số quy đổi từ thể tích hình trụ sang hình cầu. 


165 


1.4. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính 


Theo dõi mức độ nhiễm sâu bệnh hại ở ba thời kỳ sau trồng 30 ngày, 45 
và 60 ngày (có thể theo đõi thêm khi bệnh xuất hiện bùng phát) đối với một 
số bệnh chính cụ thể như sau: 


1.4.1. Đối với bệnh héo rũ (Fusarium congltinans Wr), bệnh thối nhữn cải 
bắp (ErwiHia carolovora HoHADN, Erwima qroidene HolADN và 
Pseudomonas sp) 


Đánh giá theo thang điểm từ 1 - 5 (nhẹ - rất nặng) dựa trên % số cây bệnh. 

Điểm I - Dưới 10% số cây nhiễm - không nhiễm. 

Điểm 2 - 10 - 25% số cây nhiễm - nhiễm nhẹ 

Điểm 3 - 26 - 50% số cây nhiễn - nhiễm trung bình. 

Điểm 4 - 51 - 75% số cây nhiễm - nhiễm nặng. 

Điểm 5 - Trên 75% số cây nhiễm - nhiễn rất nặng. 

1.4.2. Với bệnh sương mai (Peronospora brassica Gaiim), bệnh thối đen 
gân lá (Xanthomonas campestris Dowson) 

Xác định chỉ số bệnh (%) như sau: 


Điều tra trên 5 cây mẫu, tính % lá nhiễm bệnh có thể đếm được. Phân cấp 
theo 5 cấp: 


Cấp 1 - Dưới 10%, 

Cấp 2 - 10 - 25% 

Cấp 3 - 26 - 50%, 

Cấp 4 - 51 - 759, 

Cấp 5 - Trên 75%, 

Sau đó tính chỉ số bệnh theo công thức: 


Chỉ số bệnh (%) = >9, 00 
Trong đó: 
a: Cấp số bệnh. 
n: Số lá bị bệnh cấp tương đương. 
N: Tổng số lá điều tra. 
5: Cấp cao nhất. 
1.4.3. Đối với sâu 


Theo dõi mức độ hại của một số loại sâu chính hại rau như: Sâu rơ 
(Plutella xylostells L) cho điểm: 


ló6 


Điểm I1 - Không nhiễm. 

Điểm 2 - Nhiễm nhẹ. 

Điểm 3 - Nhiễm mức trung bình. 

Điểm 4 - Nhiễm nặng. 

Điểm 5 - Nhiễm rất nặng. 

1.5. Khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất thuận 


Đánh giá mức độ bị hại và khả năng phục hồi của cây sau khi bị hạn, nóng, 
ng, sương muối. Cho điểm theo thang điểm từ 1 - 5 như sau: 


Điểm I - Sinh trưởng phát triển bình thường. 
Điểm 2 - Hại nhẹ nhưng phục hồi nhanh. 
Điểm 3 - Ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây, phục hồi chậm. 


Điểm 4 - Sinh trưởng phát triển kém biểu hiện qua các bộ phận của cây 
lá héo, chuyển màu.. 


Điểm 5 - Có biểu hiện cây chết. 
1.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 
- Số cây thực thu/ ô thí nghiệm: Điểm số cây thực tế cho thu hoạch. 
- Năng suất thực thu/ ô thí nghiệm: Cân khối lượng cây, bắp thực tế/ ô. 
- Năng suất lý thuyết = số cây/ ha x P bắp/cây. 
1.7. Chất lượng 
- Hàm lượng chất khô (%) 
- Hàm lượng vitaminC (mg/100g). 
- Hàm lượng đường (mg/100g). 


- Khẩu vị (độ giòn, ngọt...) theo thang điểm từ 1 - 5 (1 - Khẩu vị rất ngon; 
2 - Ngon; 3 - Trung bình; 4 - Kém; 5 - Rất kém). 


* Lưu ý: Phân tích thành phần sinh hoá của các giống KEế được chậm 
quá 3 ngày sau khi thu hoạch. 


2. Khảo nghiệm sản xuất giống cải bắp 
- Thời gian sinh trưởng: Tính từ ngày gieo đến ngày thu hoạch. 
- Năng suất cây, năng suất bắp (tạ/ ha). 


- Nhận xét về khả năng sinh trưởng, mức độ nhiễm sâu bệnh, khả năng 
chống chịu với điều kiện bất thuận. 


- Ý kiến của người sản xuất: Có hoặc không chấp nhận giống mới. 


167 


168 


VI. ĐÁNH GIÁ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ 

1. Thời gian từ gieo hạt đến cho quả đầu tiên (năm) 

2. Các thời kỳ sinh trưởng phát triển trong năm 

- Thời gian các đợt lộc - thời gian từ lá non xuất hiện đến bánh tẻ. 
- Thời gian ra hoa - tắt hoa cả cây. 

- Thời gian ra l hoa từ phân hoá hoa đến hoa nở 

- Thời gian từ nở hoa - đậu quả (của một hoa). 

- Thời gian từ tắt hoa đến quả chín. 

- Thời gian chín đến thu hoạch. 

- Thời gian bảo quản. 

3. Tốc độ dài của lộc và lá 

Theo đõi giống như động thái sinh trưởng ở các cây lúa. 

- Tốc độ lớn của lá lộc, tốc độ tăng số lá 

- Tuổi thọ của lá. 

- Số lộc/ cây/ 1 đợt. 

4. Tốc độ lớn của gốc và đường kính tán, chiều cao cây 
Theo đõi giống như động thái sinh trưởng ở các cây lúa. 
5. Tốc độ lớn và chín của quả 

- Chiều dài, rộng của quả. 

- Thể tích quả. 

6. Tỉnh hình sâu bệnh 

- Sâu, rệp, nhện đỏ. 

- Bệnh nấm, vi khuẩn, virus, greening. 

7. Đặc điểm thực vật học của giống 

- Kích thước lá, tình trạng lông, hình dạng lá 

- Kích thước, màu sắc hoa, quả, hạt. 

- Đặc điểm thân. 


8. Năng suất và chất lượng quả 


- Số quả / chùm, cành quả. 

- Số cành quả/ cây. 

- Số quả/ cây. 

- Số cây cho quả / đơn vị điện tích. 

- Tỷ lệ khối lượng phần ăn được của quả. 
- Hàm lượng các chất dinh dưỡng. 

- Hàm lượng nước trong thịt quả. 


VIH. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU Ở GIỐNG RAU, HOA 
1. Đặc trưng hình thái cuối cùng 

2. Tốc độ ra lá 

3. Tốc độ tăng chiều cao cây, đường kính tán 

4. Tình hình sâu bệnh 

3. Thời gian các giai đoạn sinh trưởng 

6. Chỉ tiêu năng suất 

7, Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm 

8. Các chỉ tiêu khác 

8.1. Thời gian vườn ươm với cây rau, cây ăn quả 

8.2. Thời gian trưng bày hoặc độ bên thẩm mỹ của hoa 


TX. CÁC CHÚ Ý KHI BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM SO SÁNH GIỐNG CÂY TRỒNG 

1. Nguyên tắc bố trí thí nghiệm đồng ruộng 

1.1. Thí nghiệm đảm bảo tính điển hình 

Điển hình về các mặt 

+ Khí hậu: sinh thái ( nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa) 

+ Đất đai. 

+ Chế độ canh tác. 

1.2. Đảm bảo tính chính xác 

- Lượng giống gieo trồng vừa phải đủ số lượng cá thể để đánh giá. (Ví dụ: 
Thường I dòng phải có từ 30 cá thể trở lên, mới đủ số lượng cá thể thống kê. 
Trong chọn giống mới 1 giống cần đủ 1000 cá thể là đủ để xuất hiện các dạng 
tổ hợp của quần thể). 


169 


- Trong đánh giá vật liệu khởi đầu chia nhóm theo: thời gian sinh trưởng 
ngắn gieo cấy cùng thời vụ, 1 lô đất. 

Thời gian sinh trưởng dài gieo cấy cùng thời vụ, 1 lô đất. 

Thời gian sinh trưởng trung bình gieo cấy cùng thời vụ, 1 lô đất. Hoặc chia 
theo chiều cao cây, tính chống chịu vào những lô riêng. 

- Còn đánh giá kiểm tra có nhắc lại: trong thí nghiệm ở vườn vật liệu khởi 
đầu nhắc lại I- 2 lần 

- Kiểm tra đến khảo nghiệm bố trí thí nghiệm nhắc lại 3- 6 lần. 

Còn các vụ khác nhau ta lại thí nghiệm vài lần để khẳng định chắc chắn 
(tính diễn lại) 

1.3. Nguyên tắc sai khác duy nhất -_ 

- Các yếu tố phi thí nghiệm đồng đều, còn yếu tố thí nghiệm thì là yếu tố 
sai khác duy nhất. 

2. Bố trí ô thí nghiệm và lần nhắc lại 

2.1. Diện tích ô thí nghiệm giống (1 lần nhắc lại của 1giống) 

Tùy từng giai đoạn mà ô thí nghiệm yêu cầu điện tích khác nhau. 

- Giai đoạn đánh giá vật liệu khởi đầu 1 - 5 m?. 

Lúa 10 - 30 m', ngô 10 - 30m?, đậu tương 5 - lÔÖm”. 

Đánh giá 5 - 20 m°, Giai đoạn so sánh, khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm 
sản xuất 30 - 60 mử. 

- Kích thước ở tỷ lệ 2 cạnh 1/2 - 1/50, ô hình chữ nhật và các ô cạnh nhau 
ở chiều dài. 

2.2. Cách sắp xếp bố trí ô thí nghiệm 

Có thể bố trí các ô thí nghiệm theo một trong các phương pháp sau: 

- Tuần tự trên một băng 

- Tuần tự bậc thang 

- Ngẫu nhiên - ngẫu nhiên điều chỉnh 

- Ô la linh 

2.3. Định cây theo dõi và lấy mẫu 

Số giống TN: 6 - 8 giống và 1 2 giống đ/c trong sản xuất. 

- Các giống có thời gian sinh trưởng ngắn xếp vào một thí nghiệm. 


170 


- Các giống có thời gian sinh trưởng dài xếp vào một thí nghiệm. 

Hoặc bố trí cùng một ruộng thí nghiệm thì chú ý bảo vệ khỏi dịch hại sâu 
bệnh chuột. 

- Có thể xếp giống đối chứng theo nguyên tắc kẹp đôi, cứ 2 ô thí nghiệm 
có ! ô đối chứng. 

2.4. Số lần nhắc lại (chính là số ô thí nghiệm của cùng 1 giống hay một 
công thức) 

- Ruộng vật liệu khởi đầu nhắc lại 1 - 2 lần. khảo nghiệm sinh thái, khu 
vực hoá ! lần không nhắc lại. 

- Một lần nhắc lại là diện tích TN có đủ các giống (công thức) 1 lần. 

2.5. Dải bảo vệ 

Xung quanh bờ thường phải trồng cây cùng giống, đặc biệt là giống bố cho 
phấn chiều rộng cách bờ khoảng 1m, ít nhất là 3 hàng. 

2.6. Nền thâm canh 

Theo quy trình của từng cây. 


171 


Chương 5 


KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG 


Mục tiêu 

* Về kiến thức: 

- Hiểu và xác định được vị trí, ý nghĩa khâu khảo nghiệm trong chọn tạo giống cây 
trồng. Nhớ trình tự các bước chọn tạo giống cây trồng mới. 

- Nhớ các bước cơ bản và có thể tra cứu vận dụng các quy trình khảo nghiệm giá trị 
canh tác và giá trị sử dụng một số giống cây trồng như: lúa, ngô, đậu tương, cải bắp... 

* Về kỹ năng: 

Thực hiện được việc bố trí thí nghiệm, gieo trồng thâm canh phục vụ thí nghiệm so 
sánh giống đậu tương và giống lúa. (Hướng dẫn trong bài thực hành). 

Kết hợp với kiến thức kỹ năng chương Đánh giá giống để theo dõi đánh giá các giống 
trong thí nghiệm thực hành một cách thành thạo, hoàn chỉnh và có hệ thống. 

* Về thái độ: 

Nghiêm túc thực hiện yêu cầu của mục tiêu chương đặt ra, coi trọng thực hành, tôn 
trọng nguyên tắc bố trí thí nghiệm khách quan, điển hình, đánh giá chính xác. Tạo nền 
thâm canh cho các giống trong thí nghiệm tốt và chăm sóc chu đáo. Trung thực theo dõi 
đo đếm và định lượng, đánh giá số liệu và rèn luyện tác phong nghiên cứu và phục vụ 
nghiên cứu. 

Nội dung tóm tắt 

Chương này trình bày vị trí, ý nghĩa khâu khảo nghiệm trong chọn tạo giống cây 
trồng, trình tự các bước chọn tạo giống cây trồng mới. 

- Giới thiệu các quy trình quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dựng 
một số giống cây trồng như: lúa, ngô, đậu tương, cải bắp...trong đó hướng dẫn các bước 
cơ bản việc bố trí thí nghiệm, theo dõi đánh giá các chỉ tiêu khảo nghiệm, hướng dẫn kỹ 
thuật gieo trồng thâm canh phục vụ thí nghiệm so sánh giống. 

Giới thiệu thêm hai quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính ổn định và tính đồng 
đều ở giống lúa và đậu tương (khảo nghiệm DUS). 


172 


I. VỊ TRÍ CÔNG TÁC KHẢO NGHIỆM GIỐNG 
1. Sơ đồ trình tự thí nghiệm chọn tạo giống 


Sở đồ: Các giai doạn trong công tác chọn giống cây trồng 


Ngân hàng gen 


Dùng các phương pháp chọn 
tạo giống thích hợp (lai, gây 
đột biến, gây đa bội) 


Chọn lọc các thế hệ lai và đột biến 
Thí bu: 
sánh năng suất 


- Khảo nghiệm và khu vực hoá giống nhà nước 
- Khảo nghiệm sinh thái 


Công nhận giống quốc gia 


Nhân nhanh 
hạt giống 


Tập đoàn 
quan sát 


173 


1.1. Sơ đồ chọn tạo đối với cây giao phấn 
Ruộng vật liệu khởi đầu 


Ruộng tập Ì 
đoàn 


Ruộng kiểm tra “ Nhan giống sơ bộ ' 
„2| ở khu cách ly 


Ruộng khảo 


nghiệm sơ bộ 


Ruộng khảo 
nghiệm đấu loại 


1.2. Sơ đồ trình tự chọn tạo giống mới đối với cây tự thụ phấn 


Ruông vật liệu khởi đầu 
È 1 Ruộng lai 
tập đoàn :ï chẽ 


Ruộng chọn giống 


Ruộng kiểm tra 


Ruộng khảo nghiệm sơ bộ | 


_—— 


Ruộng khảo nghiệm đấu loại 


Khảo nghiệm sinh thái | 


Nhân giống sơ bộ É- Khảo nghiệm sản xuất 


¬ Ỳ 
_ Khảo nghiệm kỹ thuật 
SA — 


Khảo nghiệm giống nhà nước 


Khu vực hóa giống 


174 


Sự khác nhau là: Nhân giống cả bố mẹ và sản xuất hạt lai cùng vụ kiểm tra 
giống dòng. 
- Thời gian dài hơn và cách ly nghiêm ngặt cần thận hơn 
- Chỉ nhân sơ bộ giống sau khảo nghiệm đấu loại. Còn bố mẹ chỉ giữ ở 
ruộng tập đoàn. 
2. Vị trí ý nghĩa của công tác khảo nghiệm 
Sau khi các cơ quan chọn tạo đã chọn ra những cá thể ưu tứ những dòng 
tốt ổn định đáp ứng mục tiêu chọn tạo thì tiến hành tự khảo nghiệm nếu có kết 
quả tốt thì sẽ gửi khảo nghiệm Nhà nước để công nhận giống mới và khu vực 
hóa. Việc khảo nghiệm có ý nghĩa đánh giá khách quan và chính xác về năng 
suất chất lượng khả năng chống chịu độ đồng đều, tính ổn định giá trị canh tác 
và sử dụng của giống cây trồng. Hiện nay cơ quan khảo nghiệm còn đảm 
nhiệm việc bảo hộ quyền tác giả thông qua khảo nghiệm tính khác biệt, tính 
ổn định đồng đều của giống cây trồng. 
3. Mô tả sơ lược về các ruộng 
3.1. Ruộng vật liệu khởi đầu 
Có nhiệm vụ nghiên cứu và giữ vật liệu khởi đầu. Không nhắc hoặc 2 lần 
nhắc lại. Chỉ đánh giá một số chỉ tiêu chính. 
Diện tích ô thí nghiệm: 
Lúa 5 - 10m. 
Đậu tương l0m?. 
Ngô 10 - 20m?. 
Có thể chia ra: 
3.1.1. Ruộng tập đoàn 
Chọn vật liệu làm bố mẹ để lai. 
+ Vật liệu nào đáp ứng mục tiêu tốt thì trồng và theo dõi trước. 
+ Phân khu theo thời gian sinh trưởng và phân khu theo loại giống địa 
phương hay giống nhập nội. , 
+ Cần gieo đối chứng. 
3.1.2. Ruộng giữ giống 
Chỉ trồng vật liệu dễ mất sức nảy mầm. 
3.1.3. Ruộng giống lai 
Ruộng này trồng bố mẹ để lai và gieo con lai F, F; và các thế hệ sau các 
giống lai. 
Bố trí gieo cấy con lai cạnh bố mẹ và đối chứng để so sánh quyết định chọn 


175 


hay không. Bố gieo cấy một bên, mẹ một bên, gieo cấy con ở giữa. 

Lần lượt từ F¡ đến F; và F¿... 

10 - 20 ô lại gieo cấy I đối chứng. Diện tích tùy số lượng con lai. Thường 
F; chỉ 1- 4m, F; vài chục mỶ, F; ¿ tăng dần. 

3.2. Ruộng chọn giống 

Chọn lọc các dòng ở tập đoàn hoặc ở dòng lai với mục đích chọn giống 
mới và đánh giá. Cứ 10 dòng để chọn thì gieo một đối chứng. 

Ruộng phải tốt và đồng đều. Không nhắc lại. 

3.3. Ruộng kiểm tra 

Kiểm tra đánh giá đặc tính hình thái sinh học và năng suất, yếu tố cấu 
thành năng suất. 

S= 20 - 30 m?/ô. 

Số lần nhắc lại: 2 - 4 lần. 

5 - 10 ô thí nghiệm bố trí 1 đối chứng hoặc kẹp đôi cứ 2 ô thí nghiệm lại 
bố trí I đối chứng. 

- Ngoài ra có ruộng gây bệnh nhằm tạo đánh giá tính chống chịu hoặc các 
ruộng cách ly tạo dòng tự phối. 

3.4. Các ruộng khảo nghiệm 

3.4.1. Khảo nghiệm sơ bộ. 

- Diện tích ô thí nghiệm S = 20 - 50 m‡, 

- Nhấc lại 4 lần. 

- 5- 10 giống 1 đối chứng 

3.4.2. Khảo nghiệm đấu loại 

So sánh chọn ra giống tốt. 

- Diện tích ô thí ngiệm S = 50 - 100 m°, nhắc lại 4 - 5 lần. Thời gian 2 - 3 năm. 

3.4.3. Khảo nghiệm sản xuất 

Gieo trồng trong điều kiện sản xuất bình thường với điện tích rộng 1- 2ha/ 
l giống. Cặp đôi với đối chứng 1 lần không nhắc lại. Trong giai đoạn này ngoài 
mục đích khảo sát đánh giá còn kết hợp nhân giống. 

3.4.4. Khảo nghiệm sinh thái 

Đánh giá khả năng thích ứng và năng suất của giống trong điều kiện sinh 
thái khác nhau để chọn vùng sản xuất thích hợp. 

3.4.5. Khảo nghiệm kỹ thuật 

Xác định nền thâm canh, chế độ phân bón, mật độ, thời vụ... 


176 


Bảng tám tắt các ruộng thí nghiệm 


TT: Ruộng thí 1 


Số lần nhắc lại 


Diện tích ô thí 


ị và các thế hệ sau các 
giống lai. 


chứng. 


nghiệm Nhiệm; Vụ và đối chứng nghiệm(m°) 
1 | Ruộng vật Nghiên cứu và giữ I - 2 lần Lúa 5 -IO 
liệu khỏi đầu | vật liệu khởi đầu Đậu tương: 10 
Ngô: 10 -20 
Ruộng tập Nghiên cứu chọn cập 
đoàn bố mẹ để lai và xử lý 
đột biến 

Ruộng giữ | Trồng vật liệu dễ 

giống mất sức nảy mầm 

Ruộng giống | Trồng bố mẹ để lai | 10 - 206lại | Tùy số lượng con 
! lai và gieo con lai F, F; | gieo cấy I đối | lai. Thường F: chỉ 


1 - 4m, F: vài chục 
mỶ, Fa ¿ tầng đần. 


Chọn cá thể ưu tú ở 
dòng lai, hoặc các 
đòng ở tập đoàn với 
mục đích chọn giống 
mới và đánh giá. 
Ruộng phải tốt và 
đồng đều. 


Ruộng chọn 
giống 


Cứ 10 dòng để 
chọn thì bố trí 
gieo cấy một 
đốt chứng. 


Không nhắc lại. 


12.GTDT-A 


„ | Kiểm tra đánh giá | Số lần nhắc 5= 20 - 30 m?/9, 
3 | Ruộng kiêm | đặc tính hình thái — | lại: 2 - 4 lần. 
tra sinh học và năng 5- 10 ô thí 
suất, yếu tố cấu nghiệm bố trí 
thành năng suất. 1 đối chứng - 
- Ngoài ra có ruộng | hoặc kẹp đôi 
gây bệnh nhằm tạo đánh | cứ 2 ô thí 
giá tính chống chịu | nghiệm lại bố 
hoặc các ruộng cách | trí 1 đối 
ly tạo dòng tự phối. chứng. 
4 | Các ruộng 
| khảo nghiệm |__— 
177 


5 


Khảo nghiệm 
Sơ bộ 


k—— 


¡ Khảo nghiệm 
đấu loại. 


không cao 
Chọn giống tốt 


¡ Đánh giá năng suất. | 4 lần. 20 - 50m? 
5 -10 giống / I 
Ì đối chứng. 
Loại giống năng suất| 4- 6 lần nhắc | 5Ôm°- 100m? 


lại. 


Khảo nghiệm 
sản xuất. 


| Khảo nghiệm 
sinh thái 


Đánh giá giống trong 
sản xuất điện rộng. 
Kết hợp nhân giống. 


Cặp đôi với 
đối chứng. 
Không nhắc lại. 


] - 2 ha/giống. 


Đánh giá khả năng 
thích ứng và năng 
suất của giống trong 
điều kiện sinh thái 
khác nhau 


Khảo nghiệm 
kỹ thuật: mật 
độ, phân bón, 


Khảo nghiệm 


Khảo nghiệm 
cơ bản 


Xác định nền thâm 
canh thích hợp đối 
với giống. 


thời vụ... 


Công nhận giống 


nhà nước | mới. 


Yếu tố thí 
nghiệm là nền 
thâm canh: Phân 
bón, mật độ thời 
vụ khác nhau. 


Đánh giá năng suất 
và loại giống không 
đạt yêu cầu, chọn 
giống đạt 


Khảo nghiệm 
sản xuất. 


Khu vực hoá 


Như khảo nghiệm 
sản xuất ở cơ quan 
chọn tạo. 


Gieo cấy ở nhiều 
vùng sinh thái khác 
nhau. Xác định vùng 
sinh thái thích hợp. 


3. 


178 


yêu cầu là 
giống mới. 


Như khảo 
nghiệm đấu 
loại: 4 — 6 lần. 


L2 -100 mỉ 
đậu tương 7m? 


1 lần không 
nhắc lại. 
Kẹp đôi với 
đối chứng. 
1 lần không 
nhắc lại. 
Kẹp đôi với 
đối chứng. 


—— 


0,5 — I ha, có thể 
2 ha. 


BA - 


0,5 — 1 ha có thể 
2 ha. 


12.GTDT-B 


II. GIỚI THIỆU CÁC QUY TRÌNH KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ 
CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIỐNG CÂY TRỔỒNG 

(QUY PHAM KHẢO NGHIỆM GIỐNG ĐẬU TƯƠNG) 

1. Quy định chung 


1.1. Quy phạm này quy định những nguyên tắc chung, nội dung và phương 
pháp khảo nghiệm quốc gia các giống đậu tương mới được chọn tạo trong nước 
và nhập nội. 

I.2. Các tổ chức và cá nhân có giống đậu tương khảo nghiệm và cơ quan 
khảo nghiệm phải thực hiện đúng Nghị định số 07/CP ngày 5/2/1996 của Chính 
phủ về quản lý giống cây trồng và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị định 
kèm theo. 

2. Phương pháp khảo nghiệm 

2.1. Các bước khảo nghiệm 

2.1.1. Khảo nghiệm cơ bản 

Tiến hành 2 - 3 vụ, trong đó có 2 vụ cùng tên. 

2.1.2. Khdo nghiệm sản xuất 

Tiến hành I - 2 vụ đối với các giống đậu tương có triển vọng đã được khảo 
nghiệm cơ bản ít nhất 1 vụ. 

2.2. Bố trí khảo nghiệm 

2.2.1. Khảo nghiệm cơ bản 

- Bố trí thí nghiệm: Theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn, 3 lần nhắc lại. 
Diện tích õ là 7m" ( đài 5m x rộng 1, 4 m), rãnh giữa các lần nhắc lại 30 em. 
Xung quanh diện tích khảo nghiệm phải có ít nhất một luống bảo vệ. 

- Giống khảo nghiệm: Phải gửi đến cơ quan khảo nghiệm trước vụ trồng, 
kèm theo đăng ký khảo nghiệm giống, lý lịch giống (nếu có giống khảo 
nghiệm vụ đầu). Giống khảo nghiệm phải có chất lượng gieo trồng tương 
đương với giống nguyên chủng theo TC 10 314 - 98, Lượng giống tối thiểu là 
3kg / ] giống / vụ. 

- Giống đối chứng: là giống đã được công nhận quốc gia hoặc giống địa 
phương tốt đang được trồng phổ biến trong vùng. Thời gian sinh trưởng của 
giống đối chứng phải tương đương với giống khảo nghiệm và chất lượng tương 
đương với giống nguyên chủng, 


179 


2.2.2. Khảo nghiệm sản xuất 

- Điện tích: Mỗi giống ít nhất 500m", không cần nhắc lại. 

- Giống đối chứng: Như đối với khảo nghiệm cơ bản. 

- Quy trình kỹ thuật: Áp dụng kỹ thuật gieo trồng tiên tiến của địa phương 
nơi khảo nghiệm hoặc theo quy trình kỹ thuật ở mục 2.3. 

2.3. Quy trình kỹ thuật 

2.3.1. Thời vụ 

Theo khung thời vụ tốt nhất của địa phương nơi khảo nghiệm. 

2.3.2. Làm đát, lên luống 

Đất thí nghiệm phải có độ phì đồng đều, phẳng. Cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ 
dại và lên luống ruộng 1,4 m (không kể rãnh). Mỗi ô thí nghiệm xẻ 4 hàng dọc 
luống. cách nhau 35 cm. 

2.3.3. Mát độ 

Gieo đày theo hàng để sau khi tỉa, đặm định cây đảm bảo mật độ như sau: 

- Vụ xuân và hè giống dài ngày 25 - 30 cây /m°, giống trung và ngắn ngày 
30 - 35 cây /mỶ, 

- Vụ đông: Giống đài ngày 30 - 35 cây / m?, giống trung và ngắn ngày 35 
- 40 cây / mẺ. 

Những giống có yêu cầu mật độ đặc biệt theo yêu cầu đề nghị của tác giả. 

2.3.4. Phán bón 

- Lượng tổng số cho 1 ha: Đất tốt bón 20kg N + 60kg P; O‹ + 30kg K:O. 
Đất xấu, bón lượng phân như trên và thêm 5 tấn phân chuồng + 10 kg N. Nếu 
đất trồng có pH dưới 5, 5 bón thêm 300 kg vôi bột/ ha. 

- Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng + toàn bộ phân lân + toàn bộ vôi 
+ 1/2 phân đạm và 1/2 phân kali. Lượng phân đạm và kali còn lại bón thúc khi 
cây có 3 - 5 lá. 

2.3.5. Xới vun 

- Lần 1: Khi cây có I1 lá, xới nhẹ và tỉa định số cây. 

- Lần 2: Khi cây có 3 - 5 lá, xới sâu, vun cao kết hợp với bón thúc. 

2.3.6. Tưới nước 

Giữ độ ẩm ruộng thường xuyên khoảng 70 - 75% độ ẩm tối đa. 


180 


2.3.7. Phòng trừ sân bệnh 


Chỉ phòng trừ sâu bệnh khi đến ngưỡng phòng trừ, theo hướng dẫn chung 
của ngành bảo vệ thực vật. 


2.3.8. Thu hoạch 

Thu hoạch khi cây có khoảng 95% số quả chín khô. Thu để riêng từng ô, 
không để quả bị rời rụng, phơi đập lấy hạt ngay khi quả khô. 

3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

3.1. Khảo nghiệm cơ bản 

3.1.1. Đặc điển hình thái 

- Loại hình sinh trưởng: Hữu hạn hay vô hạn. 

- Cây: Dạng đứng, nửa đứng hoặc bò. 

- Lá: Hình thoi, hình trứng hoặc elip... 

- Hoa: Màu hoa trắng hoặc tím... 

- Hạt: Vàng, vàng sáng hoặc vàng xanh... 

- Rốn hạt: Nâu nhạt, nâu xẫm, đen, trắng xám... 

3.1.2. Sinh trưởng và phát triển 

- Ngày gieo. 

- Ngày mọc: Ngày có khoảng 50% số cây/ ô mọc 2 lá mầm. 

- Ngày ra hoa: Ngày có khoảng 50% số cây/ ô có hoa đậu. 

- Ngày chín: Ngày có khoảng 95% số quả chín khô / ô. 

- Thời gian sinh trưởng (ngày): Tính từ ngày gieo đến ngày chín. 

- Chiểu cao cây (cm): Đo từ đốt lá mầm đến đỉnh sinh trưởng của thân 
chính lúc thu hoạch. Đo 10 cây mẫu / ô. 

- Số cành cấp I cây: Đếm số cành mọc từ thân chính của 10 cây mẫu/ ô. 

* Chọn 10 cây mẫu: Lấy mỗi hàng 5 cây liên tục trên 2 hàng giữa luống, 
trừ 5 cây đầu hàng. 

3.1.3. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính 

- Bệnh gỉ sắt (Phakopsora sojae): Đánh giá theo cấp bệnh 1 - 9 như sau: 

Cấp 1: Không bị bệnh 
Cấp 3: I - 5 % diện tích lá bị bệnh. 


181 


Cấp Š5: 6 - 15% diện tích lá bị bệnh 
Cấp 7: 16 - 50% diện tích lá bị bệnh 
Cấp 9: > 50% diện tích lá bị bệnh 
- Bệnh sương mai (Peronospora sp): Đánh giá như với bệnh gỉ sắt, 
- Bệnh đốm nâu (Cercospøra sojae): Đánh giá như với bệnh gỉ sắt. 
- Bệnh lở cổ rễ: Đánh giá theo cấp bệnh I - 9 như sau: 
Cấp 1: Không bị bệnh 
Cấp 3: 1 - 5% số cây bị bệnh. 
Cấp 5: 6 - 25% số cây bị bệnh 
Cấp 7: 26 - 50% số cây bị bệnh. 
Cấp 9: > 50% số cây bị bệnh 
- Bệnh hoa lá (Soya virus): Đánh giá như với bệnh lở cổ rễ. 
- Sâu đậu quả (Eiiella zinekenella): Đếm số quả bị hại trên tổng số quả 
theo dõi. Tính tỷ lệ %. 
- Giòi đục thân (Melansgronyza sojae): Đếm số cây bị hại/ ô. Tính tỷ lệ %. 
- Sâu cuốn lá (Lamprosema indicata): Đếm số lá bị cuốn / tổng số lá cây. 
Tính tỷ lệ %. 
3.1.4. Khả năng thích ứng với các điêu kiện ngoại cảnh bất thuận 
- Đánh giá mức độ bị hại và khả năng hồi phục của cây sau khi bị hạn và 
nóng. Cho điểm 1 - 5 như sau: 
Điểm I: Không bị hại 
Điểm 2: Hại nhẹ, hồi phục nhanh. 
Điểm 3: Hại trung bình, hồi phục chậm 
Điểm 4: Hại nặng, hồi phục ít. 
Điểm 5: Chết hoàn toàn. 
3.1.5. Tính tách quả và tính chống đổ 
- Tính tách quả: Đánh giá theo thang điểm 1 - 5 như sau: 
Điểm 1: Không có quả tách vỏ 
Điểm 2: < 25% quả tách vỏ. 
Điểm 3: 26 - 50% quả tách vỏ 


182 


Điểm 4: 5L - 75% quả tách vỏ. 
Điểm 5: > 75% quả tách vỏ 
- Tính chống đổ: Đánh giá theo thang điểm 1 - 5 như sau: 
Điểm 1: Hầu hất các cây đều đứng thẳng 
Điểm 2: < 25% số cây bị để hẳn. 
Điểm 3: 26 - 50% số cây bị đổ hẳn, các cây khác nhau nghiêng 
khoảng 45”. 
Điểm 4: 5I - 75% số cây bị đổ hẳn. 
Điểm 5: > 75% Hầu hết các cây bị đổ hẳn. 
3.1.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 
- Số cây thực thu / ô: Đếm số cây thực tế mỗi ô thí nghiệm thu hoạch. 
- Số quả / cây: Đếm tổng số quả trên 10 cây mẫu/ ô. Tính trung bình. 
- Số quả 1 hạt /cây: Đếm số quả có I hạt trên 10 cây / ô. Tính trung bình. 
- Số quả 3 hạt/ cây: Đếm số quả có 3 loại hạt trên 10 cây mẫu / ô. Tính 
trung bình. 
- Năng suất hạt (kg)/ ô: Thu để riêng từng ô, đập lấy hạt khô sạch. Cân khô 
lượng (gồm cả hạt của 1Ö cây mẫu). 
- Khối lượng 1000 hạt (g): Lấy ngẫu nhiên 3 mẫu 1000 hạt (độ ẩm khoảng 
12%), cân khối lượng. Tính giá trị trung bình. 
3.1.7. Chát lượng hạt 
- Hàm lượng dầu, protein: Phân tích theo yêu cầu của từng thí nghiệm. 
3.2. Khảo nghiệm sản xuất 
- Thời gian sinh trưởng: Tính từ ngày gieo đến ngày chín. 
- Năng suất: Cân khối lượng thực thu trên diện tích khảo HgHIệH Quy ra 
năng suất tạ/ha. 
- Đặc điểm giống: Nhận xét về sinh tưởng, mức độ nhiễm sâu bệnh và khả 
năng thích ứng với điều kiện địa phương nơi khảo nghiệm. 
- Ý kiến của người sản xuất: Có hoặc không chấp nhận giống mới. 
4. Tổng kết và công bế kết quả khảo nghiệm 
4.1. Báo cáo kết quả khảo nghiệm của các điểm phải gửi về cơ quan khảo 
nghiệm chậm nhất là I tháng sau khi thu hoạch để làm báo cáo tổng kết. 


183 


(Phụ lục ! và phụ lục 2). 

4.2. Cơ quan khảo nghiệm tổng hợp và thông báo kết quả khảo nghiệm đến 
các cơ quan / cá nhân có giống khảo nghiệm và các điểm khảo nghiệm sau hàng 
vụ, báo cáo trước Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp & PTNT. 


Câu hỏi ôn tập: 


1. Đọc và tìm hiểu quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng một số 
giống cây trồng và nhớ quy phạm với cây: lúa, ngô, đậu tương. 


2. Xác định được vị trí, ý nghĩa khâu khảo nghiệm trong chọn tạo giống cây trồng? 


3. Trinh tự các bước chọn tạo giống cây trồng mới có những khâu nào? Cách bố trí số 
lần nhắc lại và diện tích ô thí nghiệm trong từng khâu. 


184 


Chương 6 


SẢN XUẤT NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG 


Mục tiêu: 

* Về kiến thức: 

- Người học trình bày lại được khái niệm và ÿ nghĩa của khâu nhân giống cây trồng, 
giải thích được các định nghĩa cấp giống từ siêu nguyên chủng đến cấp giống được xác 
nhận ở ba loại cây chính là cây lúa, cây ngô, cây khoai tây. 

- Giải thích cơ sở khoa học nguyên nhân, tác hại của sự thoải hoá giống cây trồng 
và nêu hướng khắc phục. 

- Vẽ sơ đồ, thuyết trình được và vận dụng các bước chọn lọc trong nhân giống ở cây 
lúa, cây ngô, và cây khoai tây. 

* Về kỹ năng: 

Thực hành để nắm được, thành thạo một số thao tác kỹ thuật chọn lọc trong nhân 
giống lúa và giống ngô. Việc rèn thao tác sẽ lặp lại trong quá trình thực tập giáo trình và 
rèn nghề. 

* Về thái độ: 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nhân giống cây trồng, cần nghiêm túc 
thực hiện mục tiêu chương, chịu khó học lý thuyết ba cây lúa, ngô, khoai tây và coi trọng 
thực hành, rèn nghề trong nội dung nhân giống ngô lai và lúa thuần. 

Nội dung tóm tắt: 

Chương này trình bày khái niệm và ý nghĩa của khâu nhân giống cây trồng, giải thích 
được các định nghĩa cấp giống từ siêu nguyên chủng đến cấp giống được xác nhận ở ba 
loại cây chinh là cây lúa, cây ngô, cây khoai tây. ' 

_- Nêu và giải thích nguyên nhân, tác hại của sự thoái hoá giống cây trồng và hướng 
khắc phục. 

- Hướng dẫn trình tự và kỹ thuật các bước nhân giống ở cây lúa, cây ngô, và cây 
khoai tây các cấp giống từ siêu nguyên chủng đến cấp giống được xác nhận. 


185 


1. CƠ SỞ CHUNG VỀ SẢN XUẤT NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG 

1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của việc nhân giống 

1.1. Khái niệm 

Sản xuất nhân giống cây trồng là gieo trồng hạt hom và vật liệu giống để 
cho vật liệu hạt hom đó sinh trưởng phát triển sinh sản tăng lên về số lượng 
làm giống cho thế hệ sau, đảm bảo cho sản phẩm làm giống đó có sức sống 
tốt, giữ được bản chất đi truyền và đặc trưng hình thái, giá trị và chất lượng 
gieo trồng cho năng suất chất lượng mong muốn ở thế hệ sau. 

1.2. Nhiệm vụ của sản xuất nhân giống 

- Cung cấp giống cho người sản xuất: Gieo trồng nhân giống để cung cấp 
đủ số lượng giống cho sản xuất đại trà đồng thời vẫn duy trì bản chất đặc 
trưng, đặc tính sinh học và đặc trưng hình thái, năng suất, chất lượng, khả năng 
chống chịu và chất lượng giống sức nảy mầm, không có mầm sâu bệnh của 
giống đó. 

- Duy trì bản chất giống đang dùng trong sản xuất và phục tráng các giống 
đã bị thoái hoá. Liên tục cung cấp giống đúng chất lượng cao về độ thuần, sạch 
sâu bệnh, sức sống... cho sản xuất để thay cho giống đã thoái hoá trong sản xuất. 

2. Nguyên nhân thoái hoá giống và hướng khắc phục 

2.1. Khái niệm và biển hiện của sự thoái hoá giống cây trồng 

- Khái niệm: Thoái hóa giống là hiện tượng giống cây trồng bị thay đổi về 
hình thái, độ đồng đều sâu bệnh nhiều và giảm năng suất chất lượng sản phẩm. 

- Biểu hiện của sự thoái hóa giống là: 

+ Xuất hiện những cây có kích thước và hình dạng khác thường như chiều 
cao cao hơn hoặc cây và bông nhỏ hơn, hạt thóc khác dạng hoặc có râu. 

+ Xuất hiện những cây có thời gian sinh trưởng sớm hơn hoặc muộn hơn 
so với quần thể một cách rõ rệt. : 

+ Quần thể xuất hiện nhiều sâu bệnh hơn đặc biệt là nấm bệnh và virus. 

+ Chất lượng sản phẩm bị thay đổi giảm sút. VD: Giống gạo thơm xuất hiện 
những cá thể không thơm, lúa nếp xuất hiện những hạt gạo cứng như gạo tẻ. 

- Tác hại: Làm giảm năng suất chất lượng sản phẩm và phẩm cấp giống. 

2.2. Nguyên nhân thoái hóa giống 

2.2.1. Lần cơ giới: Do người thu hoạch để văng vãi, sót hoặc con vật khi 
kiếm ăn từ giống này sang giống khác. 


186 


- Hướng khắc phục: Công tác tránh lẫn nghiêm ngặt và chọn lọc hỗn hợp 


2.2.2. Giao phấn tự nhiên: Kể cả cây tự thụ cũng có một tỷ lệ giao phấn 
nhất định 0,1 - 0,2%. 


- Hướng khắc phục: Công tác tránh lẫn cách ly tránh giao phấn nghiêm 


ngặt và chọn lọc hỗn hợp hoặc chọn lọc cá thể. 


2.2.3. Đột biến tự nhiên: Do biến đổi đột ngột của điều kiện nhiệt độ ánh 
sáng môi trường hoặc chất hóa học gây ra đột biến cho một số cây. 

- Hướng khắc phục là chọn lọc hỗn hợp hoặc chọn lọc cá thể. 

2.2.4. Phân ly đi truyền: Hướng khắc phục là chọn lọc hỗn hợp hoặc chọn 


lọc cá thể. 


2.2.5. Tích lăy sáu bệnh: Giống cây trông được sử dụng vài vụ thì xuất hiện 
nhiều sâu bệnh hơn do tích luỹ mầm mống sâu bệnh qua vật liệu làm giống. 
Hướng khắc phục là chọn lọc và xử lý mầm sâu bệnh trên vật liệu giống. 

2.2.6. Điều kiện sinh thái không phù hợp. Hướng khắc phục là đưa giống 
trở về nơi nguyên sản để phục tráng. 


3. Phân biệt duy trì giống và phục tráng giống 


Duy trì giống 


Phục tráng giống 


Duy trì giống là quá trình | Phục tráng giống là quá trình 


chọn lọc sản xuất hạt của 
giống nào đó bằng những 
phương pháp thích hợp sao 
cho thế hệ sau giữ đúng 
nguyên bản giếng khởi đầu 
về tình trạng kinh tế, đặc 
tính nông sinh học, đặc 
điểm sinh lý, hình thái và 
khả năng thích ứng của 
giống chưa thoái hoá. 


chọn lọc chống lại sự thoái 
hoá và phục hồi nguyên bản 
giống khởi đầu về tình trạng 
kinh tế, đặc tính nông sinh 
học, đặc điểm sinh lý, hình 
thất và khả năng thích ứng 
của giống đã bị thoái hoá. 


Giống có độ thuần cao và 
đồng đều, chưa thoái hoá. 


Giống đã bị thoái hoá. 


TT Mục So 
sánh 
l Khái 
niệm 
2 | Vật liệu 
khởi đầu 
3 Mục 
đích 


Chọn lọc để cho giống có 
đặc điểm nguyên bản của 
giống khởi đầu. 


Chọn lọc để che giống có đặc 
điểm nguyên bản của giống 
khởi đầu. 


187 


4 | Cách Dựa trên cơ sở lý luận chọn | Dựa trên cơ sở lý luận chọn 
làm lọc của sản xuất hạt giống. | lọc của sản xuất hạt giống. 


- Ít phải loại bỏ cá thể 
không đạt yêu cầu. 


- Phải loại bỏ nhiêu cá thể 
không đạt yêu cầu. Và phải 
kiểm tra so sánh kỹ hơn. 


Yêu cầu phục tráng: 

+ Nắm vững đặc điểm nguyên bản của giống 

+ Trung thành với nguyên bản của giếng. 

+ Nắm vững nguyên nhân gây thoái hoá của giống cần phục tráng để có 
phương pháp chọn lọc chính xác. 

Phương pháp chọn lọc phục trắng: 

- Nếu nguyên nhân thoái hoá do lẫn cơ giới chỉ cần chọn lọc hỗn hợp âm 
tính một lần loại bỏ toàn bộ cây lẫn. 

- Nếu giống thoái hoá do điều kiện sống không phù hợp thì phải đáp ứng 
điều kiện trồng trọt tốt thích hợp sau đó chọn cách phục hồi nguyên bản. 

- Nếu giống thoái hoá do tích luỹ sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đo virus thì tiến 
hành làm sạch sâu bệnh rồi mới tuyển lựa chọn lọc dòng đúng nguyên bản. 

II. NHÂN GIỐNG CÂY TỰ THỤ 

1. Đặc điểm cây tự thụ phấn 

- Quần thể đồng đều 

- Hoa có đầy đủ nhị, nhụy, phấn và phấn chín cùng với khi nhụy có khả 
năng tiếp nhận hạt phấn. 

- Các cá thể có kiểu gen đồng hợp tử. 

2. Định nghĩa cấp hạt giống với cây tự thụ phấn 

2.1. Dòng 

Là quần thể nhỏ hình thành từ các cá thể sinh ra từ 1 bông. 

2.2. Hệ ( Family) 

Là quần thể bắt nguồn từ 1 dòng. 

2.3. Hạt tác giả (còn gọi là hạt giống gốc - Breeder seed) 

Là tập hợp các bông do tác giả chọn tạo ra đạt tiêu chuẩn chất lượng theo 
quy định và được công nhận. 


188 


2.4. Hạt giống siêu nguyên chủng (re - basic seed) 

Là hạt giống được nhân ra từ hạt giống tác giả hoặc từ hạt giống sẵn xuất 
theo quy trình phục tráng hạt giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất 
lượng theo quy định. 

Trước đây hạt giống siêu nguyên chủng được hiểu là ô hạt giống bắt đầu 
từ bất kỳ thế hệ nào trước hạt nguyên chủng. Có thể là một trong các thế hệ 
G1, G2, G3, G4 (Gcneration). Hạt giống siêu nguyên chủng được sản xuất 
theo quy trình chọn lọc nghiêm ngặt, thường là chọn lọc cá thể rồi nhân dòng 
một hai thế hệ, hỗn lại và hạt siêu nguyên chủng có độ đồng đều cao, sạch sâu 
bệnh và năng suất đảm bảo. 

2.5. Hạt nguyên chủng (Bas¡c seeđ) 

Là hạt giống được nhân ra từ hạt giống hạt giống siêu nguyên chủng và đạt 
tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. 

2.6. Hạt giống xác nhận (Ce::fied seed) 

Là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn 
chất lượng theo quy định. 

Trước đây cấp xác nhận có cấp I và các thế hệ sau của hạt cấp I là hạt cấp 
II, cấp HI, hiện nay chỉ dùng hạt giống xác nhận (Cerrfied seed). 

Các tiêu chuẩn mà hạt giống cần đạt được phải tuân theo tiêu chuẩn Việt 
Nam (TCVN 1776 - 2004). Nói chung là khi sản xuất phải được cách ly đảm 
bảo, có độ đồng đều cao, sạch sâu bệnh, sạch cổ đại và tạp chất, độ ẩm đảm 
bảo bảo quản an toàn và năng suất đảm bảo. 

VÍ dụ: Yêu cầu kỹ thuật đối với ruộng lúa giống và bạt lúa giống lúa 


thường theo quy định TCVN L776 - 2004 như sau: 
Hạt giống 
, xác nhận 


Hạt giống siêu| Hạt giống 


Chỉ tiêu : ` R ` 
nguyên chủng | nguyên chủng 


1. Đối với ruộng lúa giống 


1. Độ thuần đồng ruộng, % 
số cây, không nhỏ hơn. 


2. Cỏ dại nguy hiểm, % số 
cây, không lớn hơn 


II. Đôi với hạt giống lúa 


1, Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn 990 99,0 99,0 
TT TENETDESEODSSETOTEỜNE † 

2. Hại khác §iống có thể phân biệt được, 0 0,05 03 
% số hại, không lớn hơn | 
3. Hạt có dại nguy hại, số hại!1000g, 

an: 0 hì I0 
không lớn hơn 
4. Tỷ lệ nảy mâm, % xố hạt, không nhỏ hơn 80 | 80 80 
$. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn 13,5 13,5 13,5 


Tiêu chuẩn đánh giá ruộng giống và hạt giống lúa 
(Theo văn bản Tiêu chuẩn của Tổng cục Nhà nước 69 - 85). 


Các chỉ tiêu đánh giá |NC 
L. Ruộng lúa giống 


CÍ | C2 | C3 


Độ thuần (% số cây) không nhỏ hơn 


Độ đúng giống (% số bông) không nhỏ hơn 


Có dại nguy hại (bông không lớn hơn) 


Khoảng cách ly giữa các giống (m) 
IL, Hạt giống 


Hạt dúng giống không nhỏ hơn (% số hạt) 


Độ nảy mắm không nhỏ hơn (% số hạt) 


Độ sạch không ít hơn (% khối lượng) 


Hạt không hoàn thiện (không lớn hơn số 
Lhạr kg) 


Tạp chất không lớn hơn (% khối lượng) 


Hạt có dại không nhiều hơn (hạt cỏ Ì kẹ giống) 


Hạt mang vết bệnh không > % số hạt 


Sâu mới (con Í&g hạt) 


Độ ẩm (% khối lượng) 


Màu sắc 


Mũi vị. 


190 


3. Trình tự và kỹ thuật sản xuất hạt giống 
Sản xuất hạt giống lúa 


NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU 


| Ỷ 
Sơ đồ trình tự sản xuất hạt giống các cấp ở lúa (Theo FAO dự án VIEI§0/010) 


Ũ 


Vụi: Chọn từ vật liệu khởi đầu ra 300 cá thể nguyên bản gốc. 
Vụ 2: Cấy cá thể đã chọn thành dòng và đánh giá chọn tuyển dòng tốt. 


Vụ 3: So sánh hậu kiểm tuyển giống siêu nguyên chủng đơn dòng và hỗn 
hợp một số dòng tạo giống siêu nguyên chủng nhiều dòng. 


3.1. Duy trì và sản xuất hạt giống siêu nguyên chúng từ nguồn giống gốc 


19] 


Sơ đồ l1: Duy trì và sản xuất hạt giống SNC từ nguồn giống gốc 


CHU KỲ 1 


CHU KỲ 2 


Ruộng vật 


Vụ thứ I (Gạ) liệu ban đầu 


Vụ thứ 2 (G¡) II 


Vụ thứ 3 (G;) 


Nguyên chủng 


(Nguân: Nguyễn Trương Đích, Kỹ thuật trồng các giống lúa mới. Nxb Nông nghiệp Hà Nội, 2000) 


Vật liệu ban đầu là hạt giống gốc, ký hiệu là Go. Hạt này là hạt tác giả hoặc 
giống siêu nguyên chủng đảm bảo đúng giống, độ thuần 100%, chất lượng 
gieo trồng tốt. ' 

Vụ ï: Khâu mạ cần chú ý mật độ gieo mạ 30 - 5O gram thóc giống /mi. 
Chăm sóc mạ tốt, cân đối. Khử cổ dại. Khi cấy nên xúc mạ cây để tránh tổn 
thương mạ. 

- Trên ruộng cấy yêu cầu sạch tàn dư thực vật đặc biệt là cây lúa vụ trước 
để tránh lẫn. Cách ly 20 hoặc trỗ lệch so với giống khác ít nhất 10 ngày. Yêu 
cầu tránh lẫn tuyệt đối, thâm canh chăm sóc tốt, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, 
tưới tiêu chủ động, mật độ thưa hơn đại trà, cấy chỉ I dảnh để chọn lọc cá thể. 


192 


- Trong việc nhân giống cần tiến hành chọn lọc hướng vào việc duy trì đầy 
đủ những tính trạng kinh tế và đặc tính nông học, sinh học của giống (chứ 
không hướng vào việc tìm dạng mới, cải tiến giống) và chú ý vụ 1 không được 
khử lẫn, để đánh giá nguyên bản nếu thấy giống không thuần sẽ chọn lọc 
phục tráng. 


- Giai đoạn cấy theo băng, cứ 10 - 12 hàng lại chừa lại đường công tác 
30cm để đi lại chọn lọc. 

- Giai đoạn lúa đẻ nhánh chọn 1000 cá thể có đặc điểm đẻ nhánh gọn, đẻ 
đúng thời gian quy định, đúng số nhánh quy định và không sâu bệnh và hình 
thái màu sắc và dạng khóm lúa chụm đứng đúng bản mô tả, cắm que đánh dấu. 
Que cao hơn so với cây 30cm. 

- Khi lúa trỗ 50% quan sát trong 1000 cây đã cắm que. Một tuần quan sát 
một lần chọn những cá thể trỗ đúng thời gian đại diện của quần thể, những cá 
thể trỗ sớm và muộn quá đều rút bỏ que, không chọn và không quan tâm đến 
những cây đó nữa. 

- Trước thu hoạch bỏ những cá thể sâu bệnh và không đạt hình thái. 


- Khi thu hoạch chọn lấy 250 - 300 cây đúng bản mô tả và đặt ngay ngắn 
thẳng hàng các cây đã chọn và đo đếm các cây này rồi lập số số liệu thô mô 
tả về các đặc điểm: 


+ Đặc trưng hình thái: chiều cao cây, dạng khóm lúa chiều dài lá đòng, 
chiều dài cổ bông, chiều dài, chiều rộng, màu sắc vỏ hạt thóc và các đặc trưng 
về yếu tố cấu thành năng suất như số bông hữu hiệu, số hạt chắc trên bông, độ 

. to chắc mẩy của hạt... để riêng. Qua vụ này thu được Go, 


Vụ 2: So sánh dòng (khóm đã chọn): 


- Mỗi cây lấy 3/4 số bông đem gieo thành dòng (gieo cả bông và sep riêng 
mỗi bông thành một dòng). 


- 1/4 số bông đự trữ. 

- Có 300 dòng (1 đồng 3 - 5 hàng) ghi chép đeo thẻ cần thận cắm que. 

- Chọn lọc nếu đòng nào phân ly rút que để bỏ chọn. 

- Khi lúa trỗ, đòng nào trỗ không đều rút que bỏ. 

- Trước thu hoạch phân nhóm theo chiều cao, hoặc thời gian sinh trưởng vẫn 
thu riêng dòng đạt yêu cầu, cân năng suất từng dòng. Qua vụ 2 thu được G¡ 


193 


13.GTDT-A 


1 3: Mỗi đồng G¡ thường có 2 - 6 kg. Cần để dự trữ 1/4 còn thì gico riêng 
hạt các dòng G¡ - > Õ:. 

- Các đòng được chọn ở G: ngâm riêng từng túi, gieo 60 - 80g/m'. 

Mỗi dòng phải cấy riêng ở hai ruộng là: ruộng so sánh và ruộng nhân 
dòng. Yêu cầu tránh lẫn giữa các dòng, trước cấy lọc bỏ cây lạ, cây lẫn. 

- Trên ruộng so sánh thì mỗi dòng G› được coi như l công thức thí nghiệm, 
khi cấy bố trí theo phương pháp so sánh có nhắc lại. Vẽ sơ đồ và cắm số hiệu 
đánh đấu. 

Kiểm tra 3 thời kỳ: 

- Lúa đẻ nhánh xong. 

- Bắt đầu trỗ. 

- Trước thu hoạch. 

+ Loại bỏ dòng phân ly, sâu bệnh. 

+ Đo đếm chỉ tiêu của các dòng. Những dòng nào cùng cấp hỗn lại tạo 
thành giống siêu nguyên chủng đa đòng đưa vào sản xuất. 

Chọn dòng ưu tú nhất để riêng thành giống siêu nguyên chủng đơn dòng 
để làm nguyên liệu chọn ở chu kỳ sau. 

Hoặc đồng thời với chọn dòng G¿ thì chọn những cá thể của những dòng 
điển hình để làm cây nhân so sánh đồng ở chu kỳ H. 

Cũng có thể lấy hạt siêu nguyên chủng đã hỗn để chọn từ đầu quy trình. 

Kết thúc vụ 3 thu được hạt siêu nguyên chủng và nguyên liệu chọn chu kỳ sau. 

3.2. Vụ 4: Sản xuất hạt nguyên chủng 

Đăng ký và mời kiểm nghiệm quốc gia để kiểm tra và cấp chứng chỉ hạt giống. 

- Chọn ruộng mạ đất tốt, chủ động tưới tiêu, khử sạch các giống lúa khác 
và cỏ đại, 

- Gieo 60 - 70 g/ m°, chăm sóc, trừ sâu bệnh tốt. : 

- Cấy l đánh ở ruộng tốt chủ động tưới tiêu, bón phân cân đối NPK để cho 
giống phát huy hết khả năng năng suất và đặc biệt là phải bón thêm lân (P) vì 
P có vai trò tăng sức sống hạt giống. 

- Cấy theo bằng 10 - 12 hàng chừa đường công tác lối đi. 

- Nước tưới nông để lúa đẻ nhánh tốt. 

- Chọn lọc 4 lần: 


194 


13.GTDT-B 


Lần 1: Ruộng mạ loại cây lẫn, lạ. 

Lần 2: Khi đẻ nhánh loại cây đẻ không theo giống nguyên bản (thời gian 
đẻ muộn, góc đẻ xoè, màu thân lạ). 

Lần 3: Khi lúa trễ loại cây trỗ sớm quá, muộn quá lá đòng lạ, kiểu bông lạ. 

Lần 4: Thu hoạch loại vùng và cây bệnh hoặc các biến dị có râu, hạt khác màu. 

Chú ý vệ sinh kho tàng, dụng cụ máy tuốt bao tải phải mới. 

Gặt tuốt ngoài ruộng, phơi khô khi A° = 12%. 

Mời kiểm nghiệm, đóng bao đeo thẻ cả trong và ngoài. 

3.3. Vụ 5: Sản xuất hạt giống lúa xác nhận 

Đăng ký và mời kiểm nghiệm quốc gia để kiểm tra và cấp chứng chỉ hạt giống. 

- Chọn ruộng mạ đất tốt, chủ động tưới tiêu, khử sạch các giống lúa khác 
và cỏ đại. 

- Gieo mạ thưa, chăm sóc, trừ sâu bệnh tốt. 

- Cấy ở ruộng tốt chủ động tưới tiêu, bón phân cân đối NPK 

- Cấy theo bằng 10 - 12 hàng chừa đường công tác lối đi. Số dảnh 3 - 5 
dảnh / khóm, 

- Nước tưới nông để lúa đẻ nhánh tốt, 

- Chọn lọc 4 lần: 

Lần I: Ruộng mạ loại cây lẫn, lạ. 

Lần 2: Khi đẻ nhánh loại cây đẻ không theo giống nguyên bản (thời gian 
đẻ muộn, góc đẻ xoè, màu thân lạ). 

Lần 3: Khi lúa trỗ loại cây trỗ sớm quá, muộn quá lá đòng lạ, kiểu bông lạ. 

Lần 4: Thu hoạch loại vùng và cây bệnh hoặc các biến dị có râu, hạt khác màu. 

Chú ý vệ sinh kho tàng, dụng cụ máy tuốt bao tải phải mới. 

Gặt tuốt ngoài ruộng, phơi khô A" = 12% 

Đăng ký kiểm nghiệm, mời cơ quan kiểm nghiệm kiểm tra chất lượng, 
đóng bao đeo thẻ cả trong và ngoài, hoặc bao in nhãn, mác, cấp giống sẵn thì 
không cần đeo thẻ bên ngoài. 

3.4. Phục tráng và sản xuất hạt giống lúa từ nguồn giống chưa thuần 
Phần này trình bày ở phần phân biệt phục tráng giống với duy trì giống và 
thực hiện việc chọn lọc theo sơ đồ sau: 


195 


Sơ đồ 2: Phục tráng và sân xuất hạt giống SNC từ nguồn giống chưa thuần 
CHU KỲ 1 


Ruộng vật liệu 
ban đầu 


Vụ thứ 1 (Gụ) CHU KỲ 2 


“HH bủ 
Tu HÌHÀ M 


IIIL KỸ THUẬT VÀ TRÌNH TỰ SẢN XUẤT HẠT GIỐNG NGÔ 
1. Đặc điểm cây giao phấn 


- Đặc điểm cấu tạo bộ phận sinh sản của cây giao phấn tách riêng thành 
hoa đơn tính là hoa đực, hoa cái, đồng thời hoa đực và hoa cái nở lệch nhau. 
Ví dụ đại điện là cây ngô có chùm hoa đực là bông cờ ở trên ngọn, còn chùm 
hoa cái là bắp ngô ở đốt thân phía dưới, cờ tung phấn trước khi bắp phun râu 
2 - 10 ngày. 

- Có thể bộ phận đực và bộ phận cái cùng hoa (gọi là hoa lưỡng tính) nhưng 
thành thục chín sinh lý lệch nhau hoặc có gen tự bất thụ. Gen này gây chết nếu 
đồng hợp tử, nếu tự thụ phấn cùng hoa thì đồng hợp tử và tự bất thụ. Nên không 
có sự tự thụ phấn cùng hoa hay cùng cây mà bắt buộc phải giao phấn. 

Đối với giống ngô quần thể để sử dụng ưu thế lai thì chọn cây làm và cây 
bố cây mẹ. Gieo cấy sao cho trỗ cùng nhau ở khu cách ly, khi trỗ cờ thì ngắt 


196 


cờ cây mẹ, lấy phấn cây bố thụ cho cây mẹ, thu hạt lai trên cây mẹ làm giống 
ưu thế lai. Tuy nhiên theo cách này thì ưu thế lai không cao do di truyền quần 
thể giống địa phương đù có giao phấn thì vẫn có nhiều cặp alen đồng hợp tử. 
Thứ hai là quần thể lai không đồng đều đo kiểu gen quần thể không đồng nhất. 
Muốn con lai có ưu thế lai cao và đồng đều thì tất cả các cặp alen phải dị hợp 
tử, tức là dòng bố mẹ phải đồng hợp tử. Để tạo ra đòng ngõ đồng hợp tử thì 
phải tự phối cưỡng bức nhiều đời. 


2. Phân cấp hạt giống cây giao phấn 


- Hạt giống gốc (Breeder seed): Là hạt đo nhà chọn giống tiến hành chọn 
lọc duy trì, giống có độ thuần cao và chất lượng gieo trồng tốt. 

- Hạt siêu nguyên chủng trong quá trình sản xuất giống cây giao phấn là 
lô hạt được nhân ra từ 500 bắp giống gốc (hoặc những nửa bắp có kết quả so 
sánh dòng đạt yêu cầu trong 500 bắp giống gốc) chọn ở vụ chọn cá thể. Hiện 
nay, do tác giả có trách nhiệm duy trì hạt này nên hạt SNC cũng là hạt tác giả. 

- Hạt giống nguyên chủng (Fowndation seed) là lô hạt nhân trực tiếp từ hạt 
giống gốc, cách ly nghiêm ngặt và kiểm nghiệm đạt yêu cầu. 

- Hạt giống thương phẩm (hạt giống được công nhận - CerHified seed) được 
nhận trực tiếp từ hạt nguyên chủng cần được cách ly đúng quy định, hạt thu 
được cung cấp làm giống cho sản xuất đại trà. 

Ví dụ: Xem phần II phụ lục chương 7: Tiêu chuẩn ngành về hạt giống ngô. 

3. Kỹ thuật và trình tự sản xuất giống ngô lai 

Cơ quan sản xuất hạt giống cần mua hạt giống các dòng bố mẹ có khả 
năng cho ưu thế lai và sản xuất duy trì hạt bố mẹ ở khu cách ly. Khi có hợp 
đồng sản xuất giống lai thì nhân đủ lượng giống bố mẹ ở khu cách ly. Khi nhân 
giống bố, mẹ thì mỗi dòng cần cách nhau 400 m hoặc thời gian phun râu cách 
dòng khác tung phấn 20 ngày. 

Sau đó sản xuất hạt lai và gieo giống bố cạnh giống mẹ theo phương thức 
một hàng bố hai hàng mẹ và theo thời vụ thích hợp sao cho giống mẹ phun râu 
nhận phấn vào đúng lúc giống bố tung phấn. Trước khi cây bố và cây mẹ tung 
phấn cần khử cờ toàn bộ giống mẹ và những cây bố không đạt yêu cầu bằng 
cách cắt hoặc rút cờ trước khi tung phấn ]- 2 ngày. 

+ Thụ phấn bổ sung, chăm sóc cây đến ngày bắp hạt lai chín thì thu hạt lai. 

+ Thu hạt F‹ làm giống có ưu thế lai để gieo trồng. 


197 


- ai đơn: A@x B@ 
1 
Fì 

Cần 3 khu cách ly: một khu sản xuất giống mẹ A. 

Một khu sản xuất giống bố B. 

Mội khu gico A lai với B để sản xuất hạt lai F:. 

Giống lai đơn có ưu điểm là độ đồng đều cao, năng suất cao, sản xuất dễ 
và ít công hơn các phương thức lai sau. Nhược điểm là chỉ sử dụng làm giống 
một đời và ưu thế lai không cao do hạt lai sinh ra trên cây mẹ đồng hợp tử có 
bắp bé nên hạt lai nhỏ, ít, giá thành đất và ưu thế lai kém. 

Lai ba: A@®xB@ 


Ỷ 

Fan xC@ 
Ý 
Fan 


Cần 5 khu cách ly: 
Ba khu sản xuất hạt giống lai đơn F¡ 
Một khu sản xuất giống bố C. 
Một khu gieo hạt Fian lại với C để sản xuất hạt lai ba Fias 


- Lai kép: A@ xB@ C@xD@ 
" Ỳ 
Ean X Fe 
Ỷ 
FaAncb 


Cần 7 khu cách ly gồm: 
Ba khu sản xuất hạt giống lai đơn Fias 
Ba khu sản xuất giống lai đơn thứ hai Eico 
Một khu gieo hạt Fia lại với Fico để sản xuất hạt lại kép Fass 
Ưu điểm của lai kép là: hạt lai kép hình thành trên cây mẹ giống lai khoẻ, 
bắp to nên sản lượng hạt giống lai cao. Từ một lượng hạt của hai giống lai đơn, 
sau mội thế hệ lai có thể cho ra lượng hạt lai kép gấp hàng nghìn lần nên giá 
thành rẻ hơn. Đồng thời tập hợp được 4 nguồn gen từ 4 bố mẹ. 


198 


(Kỹ thuật nhân dòng bố mẹ và sản xuất hạt lai dã được trình bảy ở chương 
4: Chọn giống tt thế lại - phần tạo tt thế lai ở cây giao phấn). 


4. Trình tự và kỹ thuật sản xuất giống thụ phấn tự do (giống địa 
phương. giống lai tổng hợp. hôn hợp. giống nhập nội) 

4.1. Trình tự sản xuất hạt giống ở cây giao phấn tự do 

Có 3 giai đoạn 

- Giai đoạn từ VLKĐ tạo lô hại giống gốc và giống siêu nguyên chủng SE 

- Giai đoạn nhân hạt giống siêu nguyên chủng SE thành hạt nguyên chủng 
E và tạo lập 500 cá thể giống gốc cho chu kỳ sau 


- Giai đoạn nhân giống cấp xác nhận (hạt thương phẩm, hạt giống được 
công nhận - Cez?ified secd). 
Sơ đồ 


Vật liệu khởi đầu 


D000), Dan] 


Cấp ] hay thương phẩm 


Trình tự sản xuất hạt giống ngô tự do thụ phấn 
(Theo P.E.Fakula - 1978 tr.lS6., tr.235 Giáo trình Giống cáy trồng - Trường ĐHNNI HN) 


199 


Vì trong quy trình có một vụ vừa kiểm tra dòng nửa bắp vừa dự trữ nửa 
bắp, đòng nào có kết quả tốt thì vụ sau mới làm giống, do đó bị cách một năm 
so sánh dòng mới có giống nhân tiếp. Vì vậy cần có hai khu cho hai chu kỳ để 
từ vụ thứ ba trở đi liên tục có hạt siêu nguyên chủng sản xuất thành hạt nguyên 
chủng và cấp thương phẩm. 

4.2. Kỹ thuật thụ phấn và chọn lọc trong sản xuất nhân giống gốc 

4.2.1. Sản xuất hạt giống gốc 

Yêu cầu cách ly 500m, thường ruộng nhân giống ngô ở các thung lũng 
riêng biệt l giống. 

* Phương pháp chọn lọc 1: Thụ phấn hôn hợp: 

Vụ I: 

- Gieo 8000 cá thể chăm sóc tốt chọn lấy 3000 cá thể đúng nguyên bản 
giống gốc, sạch sâu bệnh và sinh trưởng tốt, đeo thẻ đánh dấu. Rút cờ 5000 cá 
thể không đạt tiêu chuẩn. 

- Hỗn hợp phấn của 3000 cá thể tốt thụ phấn chưng cho cả ruộng. 

- Khi ngô chín chọn 500 cá thể tốt, đúng nguyên bản. Tiếp theo chọn lấy 
500 bắp, phơi khô. 

Vụ 2: Lấy lượng hạt cân bằng các bắp trộn vào nhau gieo chung ở vườn tái 
hợp dòng và thu được hạt siêu nguyên chủng. 

* Phương pháp chọn lọc 2: Chọn lọc hỗn hợp có cách ly, (còn gọi là chọn 
lọc đám ở khu cách ly). 

Vụ [: 

- Gieo 8000 cá thể chăm sóc tốt. Chia vườn thành những ô nhỏ. Chọn lấy 
3000 cá thể phân bố đều ở các ô để tránh sự không đồng đều về phấn và đất 
trồng. Chọn cây đúng nguyên bản giống gốc, sạch sâu bệnh và sinh trưởng tốt, 
đco thẻ đánh dấu. Rút cờ những cá thể không đạt tiêu chuẩn. Phấn của cá thể 
tốt thụ phấn chung cho cả ruộng. 

- Khi ngô chín chọn 500 cá thể tốt, đúng nguyên bản. Tiếp hề chọn lấy 
500 bắp, phơi khô. 

Vụ 2: Lấy lượng hạt cân bằng các bắp trộn vào nhau là lô giống gốc. Gieo 
chung hạt này ở vườn tái hợp đòng và thu được hạt siêu nguyên chủng. 

- Khi ngô chín chọn 500 cá thể tốt, đúng nguyên bản lấy 500 bắp, đánh số 
bắp, mỗi bắp lấy 1/2 số hạt (nửa bắp) đem gieo riêng thành dòng. Nửa bắp còn 
lại dự trữ giữ nguyên số hiệu. 


200 


Theo đối đánh giá 500 dòng đã gieo đó loại bổ đòng xấu, còn dòng nào tốt 
thì lấy ở phần dự trữ của vụ trước hỗn hợp lại gieo ở vườn tái hợp dòng, cho 
thụ phấn tự do trong số hỗn hợp ấy để tạo lô hạt giống gốc. Chú ý đảm bảo 
cách ly với giống gốc khác. 

* Phương pháp gieo hôn hợp cách ly tái tạo nửa máu: Gieo 1200 cá thể 
theo các hàng quy định sẵn hàng bố và hàng mẹ chia ô hàng mẹ. Khi ngô trỗ 
cờ thì rút cờ hàng mẹ và cây xấu ở hàng bố để kiểm soát phấn chặt chẽ rồi cho 
thụ phấn hoàn toàn tự do. Chọn 500 bắp ở cây mẹ đúng nguyên bản sạch bệnh 
với số lượng đều ở các ô đã chia. Và gieo tạo lô giống gốc. 

* Phương pháp 4: Tái tạo nửa máu bắp trên hàng cải tiến: 

Từ vật liệu khởi đầu, chọn 250 - 500 bắp đúng nguyên bản giống gốc. 

Bố trí hai lần nhắc lại, tổng diện tích hai lần nhắc lại là 3000 - 5000 m”. 
Cách làm như sau: 

Mỗi lần nhắc lại lấy 30 - 50 hạt ở mỗi bắp gieo riêng thành hàng mẹ mỗi 
hàng dài 5m 

Số hạt còn lại trên 500 bắp trộn đều lấy 1 lượng đủ tỷ lệ gieo trồng làm 
hàng bố. Cứ 2 - 4 hàng mẹ thì gieo 1 - 2 hàng bố. 

Khi trỗ cờ rút hết cờ hàng mẹ và 20 - 40% cây xấu hàng bố cho giao phấn 
tự do trong khuôn khổ đó. 

Khi ngô chín già thì bẻ bắp để đầu hàng, bẻ bắp các hàng bố cũng để ở đầu 
hàng, coi hàng bố là đối chứng đại diện cho quần thể vì hàng bố là hỗn hợp 
của tất cả các bắp. 

Đánh giá quan sát và chọn 50% số hàng mẹ. Cứ hàng. nào năng suất cao 
hơn hàng bố 5% thì chọn ra hai phần sau: Phần 1: Trên mỗi hàng đó chọn số 
bắp tốt bằng nhau cho đủ 250 - 500 bắp làm giống gốc cho chu kỳ sau. 

Phần 2: Là các bắp của các hàng tốt hỗn hợp lại làm giống gốc (Breeder 
secđ) chính là giống siêu nguyên chủng. 

4.2.2. Kỹ thuật sản xuất hạt nguyên chủng 

Từ lô hạt giống gốc thu được ở giai đoạn trên đem gieo trồng ở.khu cách 
ly, chăm sóc tốt chọn loại bỏ cây xấu, cây bệnh, mời kiểm nghiệm trên đồng 
ruộng. Sau đó thu hoạch để giống (cả bắp là tốt nhất) chú ý tránh lẫn. 

4.2.3. Kỹ thuật sản xuất hạt giống ngô cấp xác nhận 

Từ lô hạt nguyên chủng thu được ở giai đoạn trên đem gieo trồng ở khu cách 
ly, chăm sóc tốt, nhổ bỏ cây xấu, cây bệnh, mời kiểm nghiệm trên đồng ruộng. 
Sau đó thu hoạch, tẽ hạt, làm sạch, chú ý tránh lẫn, đóng bao, ghi số hiệu. 


201 


IV. TRÌNH TỰ VÀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT NHÂN GIỐNG CÂY 
SINH SÁN VÕ TĨNH 

1. Đặc điểm cây sinh sản vô tính 

- Quần thể đồng đều về hình thái, về thời gian, về thời gian sinh trưởng, về 
kiểu gen. 

- Có hình thức sinh sản bằng bộ phận sinh đưỡng như: Cành, chồi, củ. Hình 
thức sinh sản này không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. 

- Khi nhân giống cây con thường mang mầm của cây rnẹ đặc biệt là bệnh virus. 

2. Phân cấp đối với giống cây sinh sản vô tính 

- Củ siêu ưu tú (siêu nguyên chủng) là lô củ giống do nhà chọn giống chọn 
lọc cải tạo hệ củ có độ thuần chủng cao, có sức sống tốt, sạch vị rút và các loại 
mầm bệnh, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. 

- Củ giống nguyên chủng là lô củ được nhân lên và của siêu nguyên chủng 
có cách ly với nguồn bệnh và môi giới truyền bệnh có độ thuần chủng cao và 
độ sạch bệnh, sạch virus và kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quy định. 

- Củ giống cấp xác nhận được nhân trực tiếp từ củ giống nguyên chủng; 
vườn nhân giống có cách ly với nguồn bệnh và môi trường truyền bệnh có chất 
lượng đạt tiêu chuẩn quy định. Các giống này chuyển thành giống thành phẩm 
bán cho nóng đân trồng. 

3. Trình tự và kỹ thuật chọn lọc đối với cây sinh sản vô tính 

3.1. Trình tự 

Trình tự nhân giống cây sinh sản vô tính theo từng phương pháp có các 
bước sau đây: 

3.1.1. Với phương pháp chọn hỗn hợp 

Chọn cây tốt hỗn lại làm giống so sánh với giống hàng đầu và giống tiêu 
chuẩn. Nếu tốt thì nhân lên và so sánh với đối chứng - chọn giống. 

3.1.2. Với phương pháp chọn từng củ h 

Vụ 1: Chọn cây tốt - củ tốt 

Vụ 2: Trồng tất các củ của một cá thể thành dòng (hệ củ) so sánh đánh giá 
dòng. So sánh hệ củ. Chọn dòng tốt. 

Vụ 3: Nhân lên. 

Đối với việc chọn tạo giống mới thì chọn biến dị mầm. So sánh đánh giá 
rồi nhân vô tính. 

- Chọn phối hợp gieo hạt chọn cây - nhân vô tính. 


202 


3.2. Kỹ thuật chọn lọc 

3.2.1. Sản xuất củ siêu nguyên chủng (siêu ưu tú) 

Là lô củ do nhà chọn giống chọn lọc cải tạo độ thuần cao, sức sống tốt, 
sạch nấm. bệnh, sạch virút. 

Đại diện của các cây nhân giống vô tính là khoai tây và khoai lang. Ngoài 
ra CÓ các cây ăn quả như cam, quýt, hồng, vải, xoài có hình thức nhân giống 
vô tính nhân tạo như giâm chiết ghép. Ở bài này chỉ đẻ cập tới quy trình sản 
xuất củ giống khoai tây. Riêng cây khoai tây có đặc điểm là hệ số nhân giống 
thấp và sau nhân giống vô tính từ thế hệ này sang thế hệ khác thì bản chất di 
truyền giữ nguyên đo nhân giống vô tính không có sự kết hợp các nguồn gen 
từ bố mẹ khác nhau và không có biến dị tái tổ hợp. Vấn đề cần quan tâm nhất 
trong nhân giống khoai tây là sự thoái hoá giống do bệnh virus. Tiêu chuẩn 
phân cấp quan trọng nhất của khoai tây là tỷ lệ bệnh. Do đó nhiệm vụ của giai 
đoạn đầu tiên là làm sạch bệnh. 

Cách làm: Chọn vật liệu nuôi cấy là mô đỉnh sinh trưởng của cây sạch 
bệnh vì ở đỉnh sinh trưởng hầu như không có virus, và đỉnh sinh trưởng là khối 
tế bào đê nuôi cấy. Nuôi cấy sinh trưởng trong ống nghiệm thành cây nhỏ. Ra 
ngôi cây nuôi cấy mô trồng trong nhà kính để cách ly với nguồn bệnh và môi 
giới truyền bệnh các loại rày chích hút, cây này sẽ cho củ nhỏ, thu củ nhỏ (có 
thể nhân tiếp lần 2 trong nhà kính). 

- Sau khi thu củ đã nhiều - nhân tiếp lần 3 ở ruộng cách ly dọn sạch tàn dư 
thực vật và cây trồng cũ chống các nguồn nhiễm và diệt môi giới truyền bệnh. 

3.2.2. Sản xuất củ nguyên chúng (S3, S4 hoặc SE) 

- Cú giống nguyên chủng là lô củ được nhân lên và của siêu nguyên chủng 
có cách ly với nguồn bệnh và môi giới truyền bệnh có độ thuần chủng cao và 
độ sạch bệnh, sạch vi rus và kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quy định. 

Yêu cầu ruộng sản xuất củ nguyên chủng phải rộng vì hệ số nhân giống 
của khoai tây thấp. Đồng thời cách ly với nguồn bệnh và môi giới truyền bệnh, 
vệ sinh đồng ruộng sạch loại bỏ các cá thể có biểu hiện bệnh, loại bỏ cây xấu 
và cây lần giống. Trước khi thu hoạch cắt bỏ thân lá, chọn ngày khô ráo cho 
đất tơi xốp thì thu hoạch đễ. Chọn khóm có củ tốt làm giống, còn khóm không 
đạt thì làm thức ăn. Khi thu củ phải tránh xây sát, lọc sạch đất và hong khô ráo 
vỏ củ giống, tãi mỏng trên giàn, bảo quản tốt tránh ẩm mốc và côn trùng cắn 
phá, phun thuốc trừ rệp và loại bỏ củ có biểu hiện bị bệnh. 


203 


3.2.3. Sản xuất củ giống thương phẩm (cấp xác nhận) 

+ Khái niệm: Củ cấp xác nhận là củ giống được nhân lên từ củ nguyên 
chủng theo quy trình kỹ thuật thâm canh tốt, cách ly với nguồn bệnh và môi 
giới truyền bệnh, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. 

Tiêu chuẩn chủ yếu để cấp chứng chỉ dựa vào độ sạch bệnh, độ thuần, và 
hiện trạng việc thực hiện quy trình sản xuất, cách ly, bảo quản trong kho. 

+ Cách thực hiện việc trồng nhân giống củ thương phẩm: 

- Triệt để vệ sinh đồng ruộng, diệt môi giới truyền bệnh và nguồn bệnh. 

- Trồng củ nguyên chủng chọn lọc bỏ cây bệnh và cây xấu. Thu củ của cây 
tốt được giống cấp xác nhận. 

Yêu cầu ruộng sản xuất củ giống có nền thâm canh tốt cách ly với nguồn 
bệnh và môi giới truyền bệnh, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Loại bỏ cây xấu và 
cây lẫn giống, trước khi thu hoạch cất bỏ thân lá, chọn ngày khô ráo cho đất 
tơi xốp thì thu hoạch dễ. Chọn khóm có củ tốt làm giống và lọc bỏ các củ 
không đủ tiêu chuẩn, còn khóm không đạt thì làm thức ăn. Khi thu củ phải 
tránh sây sát, lọc sạch đất và hong khô ráo vỏ củ giống, tãi mỏng trên giàn, 
bảo quản tốt tránh ẩm mốc và côn trùng cắn phá, phun thuốc trừ rệp và loại bỏ 
củ có biểu hiện bị bệnh. 


Câu hỗi ôn tập: 


1. Ý nghĩa nhân giống 

2. Trình bày nguyên nhân thoái hoá giống cây trồng và hướng khắc phục loại trừ từng 
nguyên nhân đó. 

3. Trinh bày và phân biệt các khái niệm về cấp giống ở các cây sinh sản tự thụ phấn, 
cây giao phấn, cây có hình thức sinh sản nhân giống vô tính. 


4, Trình bày kỹ thuật chọn lọc duy trì các đặc trưng, đặc tính của giống trong nhân 
giống lúa siêu nguyên chủng và nguyên chủng. 

Thuyết trình sơ đồ nhân giống của cây tự thụ: ì 

- Sơ đồ chọn lọc hệ phả giống theo phương pháp cả thể. 

- Sơ đồ chọn lọc phục tráng. 

- Sơ đồ nhân giống siêu nguyên chủng 

So sánh những điểm khác nhau cơ bản. 


9. Trình bày kỹt thuật chọn lọc duy trì các đặc trưng đặc tính của giống trong nhân giống 
ngô quần thể và giống ngô hỗn hợp siêu nguyên chủng và nguyên chủng. 


6. Trình bày kỹ thuật chọn lọc duy trì các đặc trưng đặc tính của giống trong nhản giống 
khoai tây siêu nguyên chủng và nguyên chủng. 


204 


Chương 7 


KIỂM TRA GIỐNG VÀ HẠT GIỐNG 


Mục tiêu: 

* Về kiến thức: 

- Người học trình bày lại được khái niệm và ý nghĩa của khâu kiểm tra, kiểm định 
giống cây trồng, giải thích được các khái niệm tỷ lệ nảy mầm. 

- Trình bày được cách lấy mẫu, kiểm tra độ thuần ngoài đồng, trong phòng và hậu 
kiểm ở cây trồng chính: lúa thuần, lúa mẹ bất dực, ngô. 

* Về kỹ năng: 

Chưa có điều kiện thực hành thì kỹ năng được thể hiện thông qua việc trình bày kiến 
thức. Nếu có điều kiện và nhu cầu cần thực hành để nắm được, thành thạo một số thao 
tác kiểm tra tỷ tệ nảy mầm, Việc rèn thao tác sẽ lặp lại trong quá trình thực tập giáo trình 
và rèn nghề. 

* Về thái độ: 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, kiểm nghiệm giống cây trồng 
trong sản xuất nông nghiệp, cần nghiêm túc thực hiện mục tiêu chương 

Nội dụng tóm tắt: 

Chương này trình bày khái niệm và ý nghĩa của khâu kiểm tra, kiểm định giống cây 
trồng, giải thích các khái niệm và hướng dẫn phương pháp xác định tỷ lệ nảy mầm, độ 
nảy mầm và sức nảy mầm. ' 

- Trình bày phương pháp lấy mẫu, kiểm tra độ thuần ngoài đồng, trong phòng và hậu 
kiểm ở cây trồng chính: lúa thuần, lúa mẹ bất dực, ngô. 


- Trình bày cách lấy mẫu, kiểm tra độ sạch, độ ẩm và tình hình sâu bệnh, mọt... trên 
hạt giống. 


205 


1. KHÁI NIỆM - MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG CỦA VIỆC 
KIÊM TRA CHẤT LƯỢNG HẠT GIÔNG 

1. Khái niệm 

Công tác kiểm tra kiểm nghiệm giống và hạt giống là dùng các phương 
pháp đánh giá xác định tính xác thực đúng giống, độ thuần, sức sống, và phẩm 
chất chất lượng gieo trồng của vật liệu giống cây trồng. 

2. Mục đích - Ý nghĩa 

2.1. Tránh tốn thất 

Kiểm tra xác định chất lượng các giống cây trồng tốt đúng với phẩm cấp 
của nó, 

- Xác định lô vật liệu hạt giống, củ giống, hom giống đó có đúng giống 
hay không. 

- Xác định và chứng nhận phẩm cấp giống là tổng hợp các chỉ tiêu cho biết 
chất lượng gieo trồng sử dụng của giống và điều kiện sản xuất giống đó, như: 
độ thuần, độ sạch sâu bệnh, điều kiện cách ly, độ sạch lẫn tạp... Và lô giống 
đó thuộc cấp nào: nguyên chủng, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Từ độ thuần sẽ còn định 
hướng kỹ thuật chọn lọc cho lô giống đó. 

- Kiểm tra sức sống của hạt giống và vật liệu giống. Kiểm tra độ ẩm và độ 
nảy mầm, sức nảy mầm để xác định lượng giống gieo trồng thích hợp vừa đủ. 

Ví dụ xác định giống lúa Khang dân nguyên chủng vụ mùa 2004 có đúng 
là Khang dân nguyên chủng không, sức nảy mâm có đảm bảo không, có sạch 
mầm bệnh và sạch cỏ dại không, 

- Kết quả kiểm tra kiểm nghiệm khi sản xuất giống và trước khi sử dụng 
giống sẽ xác định giống đủ tiêu chuẩn chất lượng gieo trồng, đạt phẩm cấp cần 
thiết để sử dụng gieo trồng. Tránh thất thu mùa màng do sản xuất giống chất 
lượng kém (không thuần), đo sức sống kém, để lâu, bảo quản không tốt làm 
mất sức nảy mầm, hoặc có mầm sâu bệnh 

- Kiểm tra giống để có kế hoạch sử dụng hoặc xử lý giống kịp thời. 

Ví dụ: Giống cây không thuần, sâu bệnh, sức sống kém nếu không kiểm 
tra phát hiện để thay giống thì khi sử dụng sẽ cho năng suất giảm. Hoặc kiểm 
tra phát hiện hạt giống lúa mất sức nảy mầm để thay giống, còn thóc kém sức 
sống thì làm lương thực sẽ tránh được lãng phí thóc, đồng thời không bị lỡ thời 
vụ và năng suất đảm bảo tránh thiệt hại cho nông dân sử dụng giống. 


206 


2.2. Góp phần xác định kỹ thuật thâm canh 

Xác định tính sát thực của giống để xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh 
thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng giống. 

2.3. Xác định biện pháp xử lý giống 

- Xác định độ thuần và độ lẫn tạp để thực hiện kỹ thuật chọn lọc hoặc xử 
lý, tránh được việc nhân tiếp tục những lô giống lẫn tạp thoái hoá, tránh lãng 
phí và tránh hậu quả các vụ sau sử dụng giống. 

- Kiểm tra tính sát thực của giống, chứng nhận đúng giống và phẩm cấp 
giống. Dựa vào bản mô tả giống, cơ quan kiểm nghiệm cử người định kỳ 
xuống nơi sản xuất giống kiểm tra, đánh giá điều kiện sản xuất giống và các 
chỉ tiêu cần thiết cho xác định đặc trưng đúng giống và chất lượng giống như: 
hình thái chiều cao, màu sắc các bộ phận thân lá hoa củ quả, thời gian các giai 
đoạn sinh trưởng, tình hình sức sinh trưởng và sâu bệnh... 


2.4. Làm cơ sở pháp lý khi có tranh chấp 

- Vai trò giám sát trọng tài giữa người sản xuất giống và người sử dụng 
giống, tạo ra mối quan hệ tốt và nâng cao trách nhiệm của người sản xuất giống. 

- Cơ quan phụ trách việc kiểm tra kiểm nghiệm là Trung tâm khảo nghiệm 
kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương: chức năng khảo và kiểm nghiệm 
cấp chứng chỉ công nhận giống cây trồng cho cả nước thành lập 1981. 


II. NỘI DUNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỐNG VÀ 
HẠT GIỐNG 


Cần kiểm tra ở cả hai nơi là ngoài đồng và trong phòng. Có thể tóm tắt nội 
dung kiểm tra ở hai sơ đồ sau: 
1. Kiểm tra ngoài đồng Đánh giá độ thuần 
Đánh giá sâu bệnh 
Đánh giá tính xác thực và nguồn gốc 
Độ đúng giống và ty lệ lẫn 
Tình hình sinh trưởng trong điều kiện đất, 
nước, khí hậu. 
2. Kiểm tra trong phòng Đánh giá độ sạch. 
Đánh giá độ thuần. 
Xác định A° 
Độ nảy mầm, P1000 


207 


Sơ đồ trình tự phân tích mẫu kiểm nghiệm (trong phòng) 


Xác định độ ẩm 
Độ thuần trong 
phòng 
Kết quả 


: kiểm nghiệm 
Độ thuần ngoài 


Chia mẫu 


Độ nảy mầm 


Sức khỏe hạt giống 


Sơ đồ biểu diễn trình tự phân tích mẫu kiểm nghiệm _, 
II. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH 
1. Thời gian kiểm nghiệm trong kho 
Nếu kiểm tra ngoài đồng đạt yêu cầu (có chứng chỉ) thì tiếp tục kiểm 
nghiệm trong phòng vào ba thời kỳ: 
- Sau thu hoạch, làm sạch phơi khô, nhập kho. 
- Giữa thời kỳ bảo quản. 


Phân tích độ 
sạch 


208 


- Trước khi gieo trồng. 

2. Phương pháp lấy mẫu hạt giống 

2.1. Các khái niệm 

- Lô hạt giống là khối vật liệu giống có cùng nguồn gốc, được sản xuất 
cùng một khu trong cùng thời vụ. 

- Lô hạt giống là toàn bộ hạt giống của một giống cây trồng mà người ta biết 
nguồn gốc và một số thông tin nhất định, yêu cầu lô đồng đều và có số hiệu. 

Khối lượng lô giống ngô, lúa mì, lúa nước < 20. 000kg. 

cao lương kê < 10. 000kg 

- Mẫu gốc là những mẫu nhỏ lấy từ vị trí khác nhau của lô giống (mẫu này 
vẫn để riêng). 

- Mẫu góp là mẫu được lấy ở tất cả các khu vực giống thu ngoài đồng 
ruộng về số mẫu không ổn định. 

- Mẫu hỗn hợp: là hỗn hợp do các mẫu gốc một lô trộn lại. 

(Mẫu gốc là tất cả hạt giống đã trộn để chuẩn bị phân tích. Thường chìa ra 
4 phần đều trong đó 3 phần dùng phân tích các chỉ tiêu, 1 phần giữ lại trong 
kho đến khi lô hạt đã xử lý được 1 vụ) 

- Mẫu đại điện là một phân của mẫu hỗn hợp để gửi đến phường kiểm 
nghiệm (nếu mẫu hỗn hợp vừa đủ thì chính là mẫu đại điện). 

2.2. Phương pháp lấy mâu 

2.2.1. Phương thức chung 

- Lấy nhiều mẫu gốc ở phần đại diện của lô, liên quan. 

- Phương pháp lấy mẫu: bằng tay, bằng xiên. 

- Trộn mẫu, chia mẫu: đều và khách quan. 

2.2.2. Dung lượng mẫu 

- Trường hợp lô giống đóng bao: 

Số bao < 5 bao thì lấy từ 5 mẫu gốc trở lại, 1 mẫu / bao. 

Có I - 6 bao thì lấy I / mẫu/ bao. 

Có 7 - 12 bao thì cứ 2 bao lấy ! mẫu. 

Có 13 - 24 thì 3 bao / mẫu. 

Có 25 - 50 thì 4 bao / mẫu. 

- Trường hợp lô giống đổ rời: 


209 


14.GTDT-A 


Khối lượng lô giống 
Dưới 50 kg 
|2 51 - 500 kg 


| 501 - 3000 kg 


Số mẫu gốc tương ứng 


Cứ 300kg lấy l mẫu. 
Số mẫu từ 10 mẫu trở lên. 


+ Về bề mặt: Tuỳ theo diện tích lô hạt giống mà chia thành các khu rộng 
hẹp khác nhau, mỗi khu lấy một mẫu theo bảng sau: 


TT Diện tích lô hạt giống Diện tích khu lấy mẫu 
— (mi ) (m?/ khu) 
| < 100 mi 25 


101 - 500 m° 530 


100 


Bề dày lò Số lớp chia 


Vị trí theo bề dày để lấy mẫu 


piống để lấy mẫu 
[casm | Ahoen 
phân lớp) 


Lớp trên lấy mẫu cách bề mặt 30cm. 
Lớp dưới lấy mẫu cách đáy 30cm. 
Lớp trên lấy mẫu cách bề mặt 30cm. 
3 Lớp giữa lấy mẫu ở giữa. 

Lớp dưới lấy mẫu cách đáy 30cm. 


2.2.3. Thủ tục sau lấy mẫu 

Cần niêm phong, ghi số hiệu, nhãn. Và lập biên bản theo mẫu có in sẩn. 
Các mẫu chia 4 phần: 3 phần đem phân tích, ! phần giữ lại trong kho khi lô 
hạt xử lý I vụ. 

3. Kiểm tra độ sạch 

3.1. Định nghĩa 

Độ sạch là tỷ lệ hạt sạch trong mẫu hạt giống. Hạt sạch gồm các hạt giống 
nguyên vẹn, kể cả hạt nhỏ nhãn nheo và hạt chưa chín, thậm chí cả hạt bệnh, 


210 


14.GTDT-B 


_ hạt còn hơn l/ 2 khối lượng. Từ độ sạch và độ nảy mầm cho biết giá trị gieo 
trồng của giống. 
Độ sạch x độ nảy mầm 

100 


Giá trị gieo trồng = 


3.2. Phương pháp kiểm tra độ sạch 

Cân khối lượng mẫu kiểm nghiệm độ sạch: ngô, lúa mì, lúa nước: 1000g; 
lúa mạch 400g, cao lương 900g. 

Nhặt phân loại ra các loại hạt sau: 

- Hạt sạch gồm các hạt giống nguyên vẹn, kể cả hạt nhỏ nhăn nheo chưa 
chín, hạt bệnh. Cân được khối lượng X 

- Các hại khác: khác giống, khác loài, cỏ đại. Cân được khối lượng Z 

- Các tạp chất chết: sỏi, rơm cân được khối lượng Y. 

3.3. Khối lượng các loại hạt 


X 

Phần trăm hạt sạch = ————— 100% 
È0202001 x0 2y X+Y+Z Ề 
Phần trăm tạp chất chết _ 100% 

n € CÍ= — 
VY ST lại Xx+Y+Z Š 
Phần trăm hạt khá sz 100% 

: h =— 
22222026 X+Y+Z X 


Cân I00g (với giếng hạt nhỏ) đếm hạt khác giống, hạt dị dạng, không hoàn 
thiện, tập trung hạt lại gieo vụ sau - suy ra đó đúng giống, độ thuần (đồng thời 
với gieo giống hậu kiểm). 

4. Kiểm tra độ nảy mầm và sức nảy mầm 

4.1. Khái niệm và ý nghĩa các chỉ tiêu 

4.1.1. Độ nẩy mầm 

Là khả năng nảy mầm tối đa trong điều kiện gieo trồng thích hợp và trong thời 
gian nhất định. Độ nảy mầm thể hiện khả năng nảy mầm cao nhất của hạt giống. 


Số cây mọc mầm bình thường 


Độ nảy mầm = 100% 


Tổng số hạt gieo kiểm tra 
Độ nảy mầm là tỷ lệ % số cây mọc mầm bình thường so với tổng hạt gieo. 
Quy định để đánh giá cây mầm: 


211 


- Cây mầm bình thường có đủ lá mầm. có lá đầu tiên và hệ thống rễ khoẻ 
mạnh (chiều dài rễ >l1/2 chiều dài lá mầm), có khả năng phát triển thành cây 
bình thường, có thể rễ sơ cấp hỏng nhưng rễ thứ cấp đủ tiêu chuẩn. 

- Cây mầm không bình thường là các hạt có mầm nhưng không có khả 
năng phát triển thành cây bình thường, lá mảm biến dạng, rễ thứ cấp ngắn 
yếu, mảnh. 

- Các hạt chết mầm nhũn, nấm mốc và không có mầm. 

- Hạt ngủ là các hạt không chết nhưng không nảy mầm. Nếu tỷ lệ hạt ngủ 
chiếm quá 5% thì sẽ kiểm nghiệm lại nhưng phải phá ngủ. 

Phương pháp phá ngủ là xử lý ngâm hạt giống trong dung dịch KNO›, hoặc 
HNO:, hoặc H:S0: 0,2%, hoặc GA+ 0,05% trong 24 giờ. Sau đó rửa sạch và gieo 
kiểm tra. 

4.1.2. Sức nảy mâm 

Là khả năng mọc mầm đồng đều trong một thời gian nhất định và được 
biểu thị bằng % số hạt mọc mầm so với tổng số hạt gieo. 

Sự khác nhau giữa độ nảy mầm và sức nảy mầm: 

- Độ nảy mầm là khả năng mọc mâm tối đa (đánh giá trong thời gian lâu hơn). 

- Sức nảy mầm là khả năng mọc đồng đều (đánh giá trong thời gian ngắn hơn). 

Chất lượng gieo trồng cao. 

Mức độ đồng đều của hạt giống - > cây sinh trưởng đồng đều. 

4.1.3. Ý nghĩa chỉ tiêu độ nảy mầm và sức nảy mâm 

Chỉ tiêu này cho biết chất lượng gieo trồng để xác định lượng giống gieo 
vừa đủ, tránh việc gieo thừa hạt giống, lãng phí hạt giống, đồng thời tránh việc 
gieo thiếu gây thiếu giống gieo trồng. 

4.2. Các phương pháp xác định độ nảy mầm và sức nảy mảm 

4.2.1. Phương pháp chung l 

Là gieo 100 hạt giống cần kiểm tra nhắc lại 4 lần /1 giống. Hoặc gieo 50 
hạt, nhấc lại 8 lần/một giống. Khi đến thời gian quy định thì đếm hạt nảy mầm 
và lấy trung bình của các lần nhắc lại. 

4.2.2. Các phương pháp kiểm tra nên gieo hạt 

- Phương pháp trên nền giấy thấm nước: 

+ Đặt trên giấy (fop of paper). Ký hiệu TP 

+ Giấy gấp nếp ( pieated paper). Ký hiệu P 


212 


+ Giữa giấy (bereen paper). Ký hiệu PP. 
Yêu cầu giấy đai, khi ngấm nước không rách mủn, không chứa chất độc. 
- Phương pháp nền cát (hoặc nền đất ?op øƒ sanđ): Ký hiệu S. 

+ Trên mặt cát dày 2 - 3cm, gieo ấn hạt ngập 1/3 hạt trong cát. 

+ Giữa cất (n sanđ) cát phủ 1 - 2cm. 


Gieo hạt giống vào nền đã ẩm sẵn rồi đưa vào tủ định ôn đến thời gian quy 
định lấy ra đếm. 


+ Yêu cầu nước sạch. 

+ Duy trì t° 20 - 30°C một cách ổn định. 

4.2.3. Khoảng thời gian từ gieo đến đánh giá 

Quy định hiện nay chỉ đánh giá tỷ lệ nảy mầm tùy loại cây. 

Tỷ lệ nảy mầm là tỷ lệ phần trăm số hạt mọc thành cây mầm bình thường 
trong điểu kiện môi trường gieo và nhiệt độ và trong thời gian nhất định. Bảng 
hướng dẫn đối với từng loại giống theo bảng sau: 


Các điều kiện nảy mảm | Thời gian thử nghiệm 


Cây trồng | Phương Nhiệt đọ | Lần đếm | Lần đếm Xử lý phá ngủ 
pháp . đâu cuối 

Lạc BP; S 20- 30; 25 10 Bốc vỏ, sấy 4Ø 

Cải bắp |20 - 30; 20 Làm lạnh 

Su hào | 20 - 30; 20 Làm lạnh 

Dưa hấu |BP; S 20- 30; 25 Dùng giấy gấp 

Dưa chuột | TP; BP; S | 20 - 30; 25 


Đậu tương | BP; S 


20-30; 25 


Rau muống| BP; S 


Cà chua 


TP; BP; S 


20 - 30 


Lúa TP; BP; S 


20 - 30; 25 


Ngô BP; S 


20-30; 


25; 


Sấy 50C, 
Ngâm H:O, 
HNO: (24h) 


(Nguồn: Tiên chuẩn ngành (10TCN 322- 2003) Phương pháp kiểm ngiiệm giống cây trồng). 


2133 


Tham khảo cách đánh giá trước đây về thời gian đếm tỷ lệ nảy mầm như sau: 


Ì Loại giống cây trồng Đếm đầu tiên Đếm điểm cuối 


Lúa nước 4 ngày 1Ô ngày 
¡húa mì 4 8 

Ngô 3 | 7 
! Lạc 5 10 
Đậu tương 5 8 

Đậu xanh 4 10 
¡ Đâu Hà Lan 5 8 

Đậu trắng 5 9 

Dưa hãu,dưa bở 4 § 

Cái xanh, cải củ 5 7 


(Nguồn: Giáo trình Giống cây trồng. 1997. Trường ĐHNNI Hà Nội) 

- Tính tỷ lệ phần trăm hạt nảy mầm lấy kết quả trung bình giữa các lần 
nhắc lại, giữa các lần nhắc lại chỉ chênh nhau ở mức cho phép, nếu chênh quá 
mức cho phép thì phải gieo và kiểm tra lại. 

5. Phương pháp kiểm tra độ thuần 

5.1. Khái niệm 

Độ thuần của giống là tỷ lệ phần trăm số cây hoặc số hạt của cây trồng 
đúng giống trong tổng số cây hoặc số hạt cùng loài ở mẫu lấy kiểm tra. 

Còn gọi độ thuần là độ đúng giống. 

Để đánh giá độ thuần của giống phải đánh giá ở ngoài đồng, trong phòng, 
nhà kính và nhà lưới. 

5.2. Phương pháp kiểm tra độ thuần trong phòng 

(Trong phần này chứa đựng cả nội dung kiểm tra tính xác thực của giống) 

5.2.I. Kiểm tra hạt khô 

Lấy ngẫu nhiên 400 hạt từ mẫu, trải ra mặt bàn trong điều kiện ánh sáng 
ban ngày trong phòng. dùng kính lúp có độ phóng to 10 - 20 lần soi nhìn kiểm 
tra hình dạng màu sắc vỏ hạt, râu hạt, lông hạt... Đếm và tính tỷ lệ hạt đúng 
giống về hình thái hạt. 


Số hạt đúng giống 


Độ thuần = 100% 


Tổng số hạt mẫu kiểm tra 


214 


Chú ý: Hạt một số cây có đặc điểm dễ biến đổi sau thu hoạch bảo quản 
như râu hạt rụng, vỏ để nứt hoặc đổi màu thì phải lấy mẫu từ ngoài ruộng và 
kiểm tra ngay. 

$.2.2. Kiểm tra cây mầm 

Từ 400 hạt trên đã phân loại ra hai loại; gieo riêng hai loại trên ra nền gieo 
giấy thấm nước hoặc cát ẩm để kiểm tra. Dựa vào màu sắc lá mầm, thân mầm, 
lá bao, hình đạng mầm, lông trên thân mầm đếm và tính ty lệ cây mầm đúng 
giống, tý lệ cây không đúng giống. 

Công thức tính độ thuần khi kiểm tra là: 


Độ thuần = ——`C C5y đúng giống 


Tổng số cây mẫu kiểm tra Thế 

3.2.3. Các kiểm nghiệm hoá học 

- Lấy 100 hạt mẫu giống đặt trên giấy lọc tẩm dung dịch phenol 1% trong 
đĩa petri, sau 4 giờ xem phản ứng màu. Các hạt khác nhau thì phản ứng màu 
khác nhau. Phân ra các hạt theo mức độ phản ứng như: sáng, trung bình, đậm và 
rất đậm. Đem so sánh với mẫu xác thực của giống đó mà tính tỷ lệ đúng giống. 

S.3. Phương pháp kiểm tra độ thuần ngoài đồng 

- Khi sản xuất hạt giống hoặc vật liệu giống cấp nguyên chủng, cấp xác 
nhận, thì người sản xuất phải đảng ký với cơ quan kiểm nghiệm để cơ quan 
kiểm nghiệm cử người về theo dõi kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất giống. 
Vì nếu chỉ căn cứ vào hình thái màu sắc hạt giống khi đã thu hoạch thì không 
chính xác, không thể phát hiện, kiểm soát và loại trừ được sự lẫn tạp sinh học 
trên đồng ruộng và lẫn cơ học trong lúc thu hoạch. Do đó cần phải kiểm tra 
ngoài đồng ruộng để có thông tin đầy đủ về giống như: 

- Nguồn gốc giống và bản mô tả nhận biết về giống. 

- Lịch sử trồng trọt khu ruộng giống. 

- Quy trình canh tác và kỹ thuật chọn lọc đã áp dụng. 

- Tình hình sinh trưởng của giống. 

- Khoảng cách ly. 

- Số lượng và tỷ lệ phần trăm cây khác loài khác giống khác dạng. 

- Mức độ cỏ dại. 

- Tình hình phát sinh sâu bệnh hại trong quá trình trồng trọt. 

5.3.1. Kiểm tra các giấy tờ 


215 


- Giấy công nhận giống. 

- Giấy chứng chỉ hạt giống, cấp giống (của thế hệ trước) 

- Quy trình kiểm tra gieo trồng chăm sóc trừ sâu bệnh, quy trình chọn lọc, 
bản mô tả về giống. 

5.3.2. Các chỉ tiêu kiểm tra trực tiếp ngay ngoài ruộng 

- Điều kiện trồng trọt. 

- Tình hình sinh trưởng phát triển (đánh giá cảm quan) 

- Điều kiện cách ly đối với cây giao phấn yêu cầu cách xa giống khác 300 
- 500m, hoặc phun râu cách thời gian giống khác 1 tháng. Đối với cây tự thụ 
phấn yêu cầu cách ly 3m, sản xuất hạt lúa lai Fọ yêu cầu cách ly 100m, sản xuất 
đòng mẹ (dòng A) yêu cầu cách ly 500m hoặc trổ lệch giống khác 20 ngày. 

- Tình hình sâu bệnh, cỏ dại và công tác tránh lẫn. 

Thời gian kiểm tra càng nhiều lần càng tốt, ít nhất cần kiểm tra sáu giai 
đoạn theo bản mô tả nhận biết giống và tình hình sinh trưởng, quy trình sản 
xuất và thu hoạch. Phương pháp và các chỉ tiêu kiểm tra có mẫu in sẵn cụ thể. 

3.3.3. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá trên cây mẫu lấy từ ruộng giống đem 
về trong phòng 

- Cách lấy mẫu như sau: 

+ Ruộng hẹp lấy 5 điểm đường chéo. 

+ Khu rộng 10ha chia theo địa hình, mỗi khu nhỏ 5 điểm đường chéo. 

+ Ruộng nguyên chủng thì diện tích mẫu < 5% diện tích ruộng sản xuất: 
100 cây. 

Tổng diện tích mẫu = 20m”. Mỗi điểm mẫu rộng 1 - 2 - 5 - 20m° hoặc tính 
theo số cây. Ví dụ: Ngô cần lấy tổng 100 - 200 cá thể. 

Lúa 200 khóm, lúa mì 2000 cây. 

Số điểm mẫu: 2ha: 5 điểm; 4 - 5 ha: 6 điểm. 

Số mẫu tùy yêu cầu theo nguyên tắc ngẫu nhiên. 

Đem mẫu vào nhà kiểm tra: cây đúng giống, cây lẫn, cây cỏ đại, cây lạ. 

Đánh giá đo đếm các chỉ tiêu hình thái, màu sắc, độ thuần, độ bất dục theo 
phương pháp đã học ở bài trước. Kết quả ghi vào bảng. Mẫu giống cần được 
đeo thẻ bảo quản. 


- Lập chứng chỉ xác nhận các chỉ tiêu đánh giá. 


216 


5.3.4. Kiểm tra hậu kiểm sớm 

Có những giống mang đặc điểm hình thái màu sắc hạt và giống giống nhau 
nhưng về sau cây lại khác nhau vì bản chất di truyền khác nhau. Để xác nhận 
xem giống sử dụng có độ thuần và phẩm cấp đúng với hạt giống đã đưa ra hay 
không thì cần phải gieo mẫu giống đó ra và kiểm tra ở thế hệ được gieo sau 
đó. Đó là kiểm tra hậu kiểm. 

- Thời gian kiểm tra hậu kiểm trước khi sản xuất đại trà hoặc song song 
với gieo trồng ở ruộng sản xuất. 

- Phương pháp hậu kiểm để xác định độ thuần cần gieo trồng mẫu giống 
ra đồng để đánh giá... Sau đó đánh giá qua các giai đoạn: 

- Mọc mầm, mạ, cây con, đẻ nhánh, phân hoá đòng, trỗ, ra hoa, ra quả, 
hạt, chín. 

Đánh giá: Hình thái, sinh trưởng, sâu bệnh —> xác định độ thuần. 

—> Lập chứng chỉ xác nhận hậu kiểm làm căn cứ trọng tài hoặc quyết định 
có sản xuất hay không. 

+ Trường hợp giống bình thường sản xuất thì chỉ khi có tranh chấp mới hậu 
kiểm. 

+ Với giống cần kiểm tra trước để tránh thiệt hại thì hậu kiểm trước khi 
sản xuất (VD: Ngô lai, lúa mẹ bất dục). 

6. Phương pháp xác định độ ẩm 

6.1. Ý nghĩa của A° hạt 

Nếu ẩm độ cao thì hạt hô hấp mạnh, tiêu hao nhanh chất dinh dưỡng, 
nhanh mất sức nảy mầm. Hơn nữa nếu độ ẩm cao thì nấm mốc và sâu mọt sẽ 
phát triển trên mặt hạt và bên trong hạt. Kết quả nghiên cứu của nước ngoài về 
mối quan hệ giữa độ ẩm hạt giống với tình trạng hạt giống như sau: 


Độ ẩm hạt giống % Tình trạng hạt giống F 
0-4% Có thể gây hại, gây ngủ lần hai 
4-8% Bảo quản kín an toàn 
8 - 10% Hạt dễ tổn thương cơ giới như vỡ nứt, côn trùng hoạt 
động ở mức thấp. 
10 - 12% Bảo quản kín không an toàn. 
12 - 14% Sâu mọt, nấm mốc phát triển bên trên và trong hạt. 


217 


14 - 18 % Chịu lực cơ giới khá, hạt hô hấp cao nếu ủ đống thì bốc 


nóng. Côn trùng, nấm mốc dễ gây hại. 


18 - 40% Hạt chín sinh lý, hô hấp mạnh, nếu ủ đống thì bốc nóng 
nhanh, hư hại. Côn trùng, nấm mốc đễ gây hại. 


40 - 60 % | Hạt hút ẩm mạnh và dễ nảy mầm. 


Nếu ẩm độ thấp < 12, 13% thì hạt hô hấp yếu, tiêu hao chất dinh dưỡng ít, 
lâu mất sức nảy mầm. Tuy nhiên không thể triệt tiêu độ ẩm của hạt vì không 
có nước thì hạt sẽ chết, vì nước vừa là dung môi vừa là nguyên liệu của phản 
ứng hoá sinh, và hoạt động trao đổi chất. 

6.2. Phương pháp xác định độ ẩm của hạt 

Có hai phương pháp chính sau đây: 

- Phương pháp dùng đồng hồ: cân khối lượng mẫu 10 - 25g rồi đo độ ẩm 
bằng đồng hồ máy. 

- Phương pháp sấy khô ổn định ở nhiệt độ cao: 

Nghiễn mẫu hạt giống thành bột sấy 130 - 135°C trong 2 giờ (riêng hạt ngô 
sấy 4 h) lấy ra để nguội trong bình hút ẩm rồi cân nhanh. 

- Sự chênh lệch số đo các lần cân một mẫu không quá 0,2%. 

mm... 
M: - M: 
M: là khối lượng hộp chưa có mẫu 


100% 


M: là khối lượng cả hộp và mẫu chưa sấy. 
M: là khối lượng cả hộp và mẫu sau sấy. 
Có thể hiểu như sau: 


Khối lượng khi chưa sấy - khối lượng mẫu sấy xong, 


Ar 100% 


Khối lượng mẫu khi chưa sấy 
Chính là lượng nước bốc hơi. 
7. Kiểm tra sức sống hạt giống 
7.1. Khái niệm 
Sức sống của hạt giống là khả năng sống của hạt giống nói chung, không 


218 


kể hạt đã qua giai đoạn ngủ hay chưa, được biểu thị bằng phần trăm (%) số hạt 
sống so với tổng số hạt kiểm tra. 

7.2. Phương pháp xác định sức sống hạt giống 

7.2.1. Xác định trực tiếp 

_~ Hạt giống không có tính ngủ nghỉ hoặc đã qua giai đoạn ngủ nghỉ thì có 
thể đánh giá sức sống qua thử độ nảy mầm. 

- Hạt giống đang trong giai đoạn ngủ nghỉ thì không thể đánh giá sức sống 
qua thử độ nảy mầm vì lúc này tỷ lệ nảy mầm rất thấp. Nếu muốn thử bằng 
cách này phải phá ngủ. 

Xác định chỉ tiêu này cần phân ra: 

- Cây mầm có sức sống khoẻ. 

- Cây mầm không có sức sống: cây mầm nhỏ yếu, ít rễ, nhỏ ngắn hơn 1/2 
cây khoẻ nhất. 

7.2.2. Kiểm nghiệm hoá sinh xác định nhanh sức sống của hạt giống 

Lấy 100 hạt giống, hạt có vỏ thì bóc vỏ đi, ngâm nước lã l6 - 20 giờ. Cất 
hạt theo chiều dọc để có cả phôi và nội nhũ, đặt nửa hạt ngâm vào dung dịch 
tcirazolium 1% trong 2 - 4 ngày ở nhiệt độ 30°C, sau đó vớt ra quan sát đánh 
giá theo 3 nhóm: 

- Nội nhũ nhuộm màu 100% - 75% diện tích là các hạt có sức sống tốt. 
Còn nhuộm màu ít hơn thì sức sống yếu. 

- Kiểm nghiệm sức sống bằng Indigo - Carmin hoặc axit fucxin: Ngâm 100 
hạt giống vào một trong hai dung dịch trên trong 15 phút. Hạt nào sống thì 
không nhuộm màu, hạt nào chết thì phôi sẽ nhuộm màu: nếu thử bằng Indigo 
- Carmin thì nhuộm màu xanh, nếu thử bằng axit fucxin thì nhuộm màu đỏ. 

Ngoài ra còn có phương pháp chiếu tia X, nếu hạt còn hiện lên màn huỳnh 
quang thì hạt còn sống. 

8. Kiểm tra sâu bệnh hại trên hạt giếng 

8.1. Kiểm tra bệnh hại hạt giống 

8.1.1. Kiểm tra bệnh trên hạt khô bằng kính hiển vì phóng đại 15 - l6 lần 

8.1.2. Kiểm tra trong nước rửa hạt giống lắng đọng 

8.1.3. Kiểm tra trên giấy thấm 

Gico 100 - 400 hạt trên giấy thấm nước trong 7 ngày, với cây nhiệt đới 
trong điều kiện 28°C, còn cây ôn đới 20°C. Điều kiện ánh sáng 12h sáng, 12h 
tối. Bào tử nấm sẽ phát triển. Kiểm tra bằng kính hiển vi, đếm và tính tỷ lệ % 
hạt có bào tử nấm bệnh. 


219 


8.1.4. Kiểm nghiệm trên thạch aga 


Gieo hạt và kiểm tra như phương pháp trên. 


8.1.5. Kiểm tra cây mầm gieo trên nên đất hoặc cát đếm cây có bệnh 

§.2. Kiểm tra tình hình sâu mọt 

- Đếm số con / kg hạt và % số hạt có vết bệnh. 

9. Xác định P› hạt 

Giống như phần đánh giá giếng. 

Sau mỗi chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu thì cần lập biên bản kèm theo bảng 


mẫu về các thông tin về giống in sẵn và ghi các kết quả vào đó. 


Câu hỏi ôn tập: 


1. Trình bày phương pháp lấy mẫu và kiểm tra giống ngoài đồng. 

2. Trình bày phương pháp lấy mẫu giống trong kho. 

3. Ý nghĩa của việc kiểm tra độ ẩm hạt giống và cách kiểm tra chỉ tiêu này. 

4. Ý nghĩa của việc kiểm tra độ thuần hạt giống và cách kiểm tra chỉ tiêu này 

5. Ý nghĩa của việc kiếm tra độ nẩy mầm và sức nảy mầm giống và cách kiểm tra chỉ 


tiêu này. 


220 


Phụ lục chương 7 


L MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CỤ THỂ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 
THÍ NGHIỆM HẬU KIỂM CÁC DÒNG LÚA BẤT DỤC ĐỤC 


1. Thời vụ 

Theo khung thời vụ tốt nhất của địa phương tiến hành thí nghiệm hậu 
kiểm. Riêng đối với các dòng TGMS (Themo sensitive genetic male steryle), 
phải báo đảm các điều kiện nhiệt độ, ánh sáng phù hợp với yêu cầu của dòng 
lúa bất dục đực. 

2. Kiểm tra tính đúng giống 

Theo phương pháp chung. 

3. Kiểm tra độ thuần của giống 

3.1. Kiểm tra cây khác dạng 

Theo phương pháp chung. Có thể nhổ bổ những cây được xác định chắc 
chắn là cây khác dạng. Những cây còn nghỉ ngờ cần đánh dấu và bao bông 


cách ly để tiếp tục theo đối (nếu cây đó có khả năng tung phấn). Đếm và thống 
kê tổng số cây khác dạng đã được phát hiện. 


3.2. Kiểm tra khả năng bất dục 

Chỉ kiểm tra khả năng bất dục đực của những cây được coi là đúng giống, 
sau khi kiểm tra và loại bỏ các cây khác đạng (cây phân ly + cây khác giống) 

Có 3 phương pháp kiểm tra cây lúa bất dục và xác định khả năng bất dục 
của dòng lúa bất dục đực. 

3.2.1. Kiểm tra bằng mắt 

Quan sát toàn bộ ô, căn cứ vào đặc điểm hình thái của các cây khi trổ 
bông. Các cá thể trỗ nghẹn đòng, bao phấn màu trắng sữa hoặc trắng ngà, đầu 
bao phấn nhọn, khi nở hoa thử rung mạnh và không có hạt phấn rơi trên tay 
tức là bao phấn không mở, hạt phấn lép không tung ra được, cây lúa như vậy 
là cây bất dục đực. Ngược lại, những cây trỗ thoát bình thường, bao phấn tròn 


221 


mẩy, màu vàng, khi rung nhẹ có hạt phấn rụng là những cây hữu dục hay bất 
dục không hoàn toàn. 

Tính tỷ lệ (%) cây hữu dục và cây bất dục không hoàn toàn trên tổng số 
cây kiểm tra. 

3.2.2. Kiểm tra bằng bao cách ly 

Khi bông mới nhú, chọn ngẫu nhiên 30 khóm liên tiếp trong ô, mỗi khóm 
chọn I- 2 bông. dùng bao giấy cách ly để ngăn hạt phấn ngoài rơi vào. Sau khi 
bao 10 - l5 ngày, mở bao quan sát, tùy theo số hạt mẩy có trên bông để xác 
định khả năng bất dục của cây được kiểm tra. 

Trên cơ sở quan sát bông của 30 khóm được bao cách ly, tính: 

Tỷ lệ (%) cá thể hữu dục. 
Tỷ lệ (%) số hạt hữu dục (hạt mẩy) trên tổng số hạt kiểm tra. 

3.2.3. Kiếm tra bằng kính hiển vi 

Trên bông lúa mới trỗ của các cây mẫu đại diện (10 cây/ô), lấy ngẫu nhiên 
5 hoa phần đầu, 5 hoa phần giữa, 5 hoa phần cuối bông, gắp bao phấn của các 
hoa để trên lam kính, nhỏ 1- 2 giọt dung dịch KI- 1%, dùng panh xé các bao 
phấn để hạt phấn thoát ra ngoài, gắp bỏ vào bao, đặt lên kính để soi. Hạt phấn 

ình thường khi nhuộm có màu xanh đậm, tròn căng và kích thước đều nhau. 
Ngược lại, nếu hạt phấn có hình dạng bất thường, không nhuộm màu hoặc chỉ 
bắt màu nhẹ là các hạt phấn bất dục. 

Tùy theo các điều kiện cụ thể và đạng hình bất dục, có thể áp dụng phương 
pháp kiểm tra bằng mắt kết hợp với phương pháp kiểm tra bằng bao cách ly 
hoặc bằng kính hiển vi. 

3.3. Đánh giá độ thuần của dòng lúa bất dục đực 

Các cây hữu dục và bất dục không hoàn toàn đều được coi như các cây 
khác đạng. Độ thuần của dòng lúa bất dục đực được tính: 

Độ thuần (%) = 100% - (Tỷ lệ % cây khác dạng + Tỷ lệ % cãy hữu dục + 
Ty lệ % cây bất dục không hoàn toàn). 

So sánh với tiêu chuẩn trong phụ lục I, xác định lô giống đạt hay không đạt. 

4. Mẫu báo cáo kết quả hậu kiểm 

I. Tên giống Cấp giống 

2. Vụ: Năm: 

3. Địa điểm hậu kiểm: 


222 


4. Tổng số mẫu giống tham gia hậu kiểm: 


3. Diện tích ô thí nghiệm: 
6. Ngày gieo: 


Ngà 


7. Phương pháp cách ly: 


Số cây/ô: 
Ngày ra hoa 10% (Bất đầu): 


y chín: _ Ngày ra hoa 80% (Kết thúc): 


§. Đất thí nghiệm: 
- Loại đất: 


- Cây trồng vụ trước: 


9. Tóm tất ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu đối với ruộng hậu kiểm: 


10. Tóm tắt tình hình sâu bệnh hại chính và ảnh hưởng của chúng: 


11. Số liệu hậu kiểm 


Mã | Tổng | Tính | Số cày| Độ |Năng suất thực thu (kg/ô)| Kết 
TỊ Số | số cây | đúng | khác |thuản quả 
T | mẫu |thực có| giống| dạng | của 1| LNI| LN2| LN3 | TB (đạt/ 
giống| của I |(đúng| trong | mẫu không 
mẫu | /sai) | 1 mẫu | giống đạt) 
giống giống | (%) | — 
@Ø[ @ | @ | @ | @ |@ | @] @ | @ |d0 | d) 


Chú ý: - Nêu cụ thể các tính trạng sai khác của các cây khác dạng. 
- Báo cáo thêm kết quả quan sát các chỉ tiêu khác (nếu có). 
12. Nhận xét và kết luận: 


Cơ quan quản lý 


Ngày tháng năm 
Cán bộ thực hiện 


II. TIÊU CHUẨN NGÀNH HẠT GIỐNG NGÔ LAI (I0TCN 312 - 2003) 
1. Phạm vi áp dụng 


Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất 
lượng các lô hạt giống ngô gồm các dòng tự phối (Inbred lines), các giống ngô 
lai quy ước (Conventional hybrids), giống ngô lai không quy ước (Non- 
conventional hybrids) thuộc loài Zea mays L., được sản xuất và kinh doanh 
trên cả nước. 


223 


2. Yêu cầu kỹ thuật 

2.1. Yêu cầu ruộng giống 

2.1.1. Yêu cầu về đất 

Ruộng nhân đòng bố mẹ và sản xuất hạt giốngngô lai trước khi gieo trồng 
phải không có cỏ dại và các cây trồng khác. 

2.1.2. Số lần kiểm định 

Ruộng nhân đòng bố mẹ và sản xuất hạt giống ngô lai phải được kiểm định 
ít nhất 4 lần: 

_~ Lần 1: Khi ngô có 5 -7 lá (kiểm tra nguồn gốc giống bố mẹ, cách ly, cây 
khác dạng, cỏ dại). 

- Lần 2: Khi có 1 - 5% số cây mẹ phun râu (kiểm tra cách ly, cây bố khác 
dạng đã hoặc đang tung phấn, cây mẹ khác dạng, cây mẹ chưa khử hết bao 
phấn, sâu bệnh). 

- Lần 3: Khi có 50 - 70% cây mẹ phun râu (kiểm tra cách ly, cây bố khác 
dạng đã hoặc đang tung phấn, cây mẹ chưa khử hết bao phấn, cây mẹ khác 
đạng, sâu bệnh). 

- Lần 4: Trước thu hoạch 5 - 7 ngày (kiểm tra cây mẹ khác dạng, sâu bệnh, 
dự kiến năng suất) 

Trong đó ít nhất 2 lần kiểm định thứ 3 và thứ 4 phải do người kiểm định 
đồng ruộng được công nhận thực hiện. 

2.1.3. Tiêu chuẩn ruộng giống 

a. Cách !y. Ruộng nhân dòng bố mẹ và sản xuất hạt lai F1 phải cách ly với 
các ruộng ngô khác ở xung quanh bằng 1 trong các phương pháp như Bảng l. 

Bảng Ì 


Ruộng nhân 
dòng bố, mẹ 


Ruộng sản xuất 


Phương pháp hạt lai 


Cách ly không gian (m) 
- Giữa ruộng giống với các ruộng ngô khác 
- Ruộng có trồng ít nhất 3 hàng bố bảo 
vệ xung quanh hoặc có vật cần tự nhiên 
như: tường rào cao, hàng cây. 

- Giữa các ruộng sản xuất hạt Fl có 
chung 1 bố 


224 


Cách ly thời gian (ngày) Thời điểm trỗ cờ - phun râu của ruộng 
giống phải chênh lệch so với thời điểm 
trỗ cờ - tung phấn của các ruộng ngô 
khác trong phạm vi cách ly không gian 
ít nhất 20 ngày. 


b. Độ thuần ruộng giống. Ruộng nhân dòng bố mẹ và sản xuất hạt FÏ, tại 
mỗi lần kiểm định phải đạt như quy định ở Bảng 2. 


Bảng 2 


R Su .| Giống lai không quy ước 

Chỉ tiêu Đòng |Giống la ——- 

bố, mẹ | quy ước Bố là : 
giống lai 


lũ. Độ thuần bố, % số cây, 


không thấp hơn 999 |. 995 


99,5 


2. Độ thuần mẹ, ƒ số cây, 
không thấp hơn 


3. Số cây mẹ khử hết bao phấn 
tại môi lần kiểm định 2 và 3, 
% số cây, không lớn hơn 


2.2. Tiêu chuẩn hạt giống 
Theo quy định ở Bảng 3 
Bảng 3 


Đi Dòng |Giống lai Giống lai 
CỤ Nếu bố, Tin không quy ước 


1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn 


2. Hạt có dại, số hạt/kg, không lớn hơn 0 
3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ 
85 
hơn 
4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn 
` 12,0 
- Trong bao thường 100 


- Trong bao không thấm nước 


225 


15.GTDT-A 


II TIỀU CHUẨN NGÀNH HẠT GIỐNG NGÔ THỤ PHẤN TỰ DO 
(10 TCN 313 - 2003) 
1. Phạm vi áp dụng 


Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất 
lượng các lô hạt giống ngô thụ phấn tự do, thuộc loài Zeø mays L., được sản xuất 
và kinh doanh trên cả nước. 

2. Yêu cầu kỹ thuật 

2.1. Yêu cầu ruộng giống 

2.1.1. Yêu cầu về đất 

Ruộng sản xuất hạt giống ngô thụ phấn tự do trước khi gieo trồng phải 
không có cỏ dại và các cây trồng khác. 

2.1.2. Số lần kiểm định 

Ruộng sản xuất hạt giống ngô thụ phấn tự do phải được kiểm định ít nhất 3 lần: 

- Lần 1: Khi ngõ có 5 - 7 lá (kiểm tra nguồn giống, cách ly, cây khác dạng, 
sâu bệnh. 

- Lần 2: Trong thời gian thụ phấn (kiểm tra cách ly, cây khác dạng đã hoặc 
đang tung phấn, sâu bệnh). 

- Lần 3: Trước thu hoạch 5 - 7 ngày (kiểm cây khác dạng, sâu bệnh, dự kiến 
tăng năng suất). 

Trong đó ít nhất 2 lần kiểm định thứ 2 và thứ 3 phải do người kiểm định đồng 
ruộng được công nhận thực hiện. 

2.1.3. Tiêu chuẩn đồng ruộng 

a. Cách ly Ruộng giống phải cách ly với các ruộng ngô khác ở xung quanh 
bằng một trong các phương pháp như ở Bảng 1. 


Bảng 1 


Phương pháp Nguyên chủng Xác nhận 


1. Cách ly không gian (m) 400 200 


Thời điểm trỗ cờ - phun râu của ruộng giống 
phải chênh lệch so với thời điểm trỗ cờ - phun 
phấn của các ruộng ngô khác trong phạm vì 

cách ly không gian ít nhất 20 ngày. 


2. Cách ly thời gian (ngày) 


226 


15.GTDT-B 


b. Độ thuần ruộng giống 
Tại mỗi lần kiểm định phải đạt tối thiểu như quy định dưới đây: 
- Nguyên chủng: 99,5% số cây 
- Xác nhận: 99,0% số cây 
2.2. Tiêu chuẩn hạt giống 
Theo quy định ở Bảng 2 
Bảng 2 


Chỉ tiêu 


1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn 


2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn. 


3. Hạt khác giống có thể phân biệt được, số 
hạt/kg, không lớn hơn 


4. Tỷ lệ nẩy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn (*) 


5. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn 
- Trong bao thường 
- Trong bao không thấm nước 


13,0 


(*) Đôi với ngô đường, tỷ lệ nảy mâm không nhỏ hơn 70% 


Câu hỏi ôn tập: 


1. Trình bày khái niệm và ý nghĩa của khâu kiểm tra, kiểm định giống cây trồng? 

2. Giải thích các khái niệm tỷ lệ nảy mầm, độ nảy mầm và sức nảy mầm? 

3. Trình bày phương pháp xác định tỷ lệ nảy mầm của hạt giống? 

4. Trình bày phương pháp lấy mẫu, kiểm tra độ thuần ngoài đồng, trong phòng và hậu 
kiểm ở cây trồng chính: lứa thuần, lúa mẹ bất dục, ngô? 


5. Trình bày cách lấy mẫu, kiểm tra độ sạch, độ ẩm và tình hình sâu bệnh mọt... trên 
hạt giống? 


227 


Chương 8 


PHƯƠNG PHÁP TẠO GIỐNG ĐA BỘI THỂ 
VÀ ĐỘT BIẾN 


Mục tiêu 
* Về kiến thức: 
Chương này để bổ sung, chọn nội dung trong bài hoặc tóm tắt phù hợp với người 


học. Người học nắm được phương pháp tạo ra biến dị di truyền làm nguyên liệu chọn ra 
giống năng suất cao, chống chịu giỏi, chất lượng nông sản tốt. 


* Về kỹ năng: 
Phần thực hành sẽ đưa vào chương trình khi có nhu cầu và điều kiện về phương tiện 


an toàn và phương tiện gây đột biến cây trồng. 


* Về thái độ: 

Tham khảo đầy đủ, không đi sâu. 

I. TẠO GIỐNG ĐA BỘI THỂ 

1. Khái niệm đa bội thể và các loại đa bội thể 

1.1. Khái niệm 

Đa bội thể là những sinh vật có số nhiễm sắc thể trong tế bào là bội số của 


số nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng đặc trưng của loài (từ 3n trở lên). 


228 


Ví dụ: 

- Bộ nhiễm sắc thể của củ cải đường là 2n =18. 

- Củ cải đường tam bội có bộ nhiễm sắc thể 3n =27. Ngô 4n = 40. 
1.2. Các loại đa bội thể 

- Trong thực tế có các loài đa bội tự nhiên như: 


Chuối có 3n=30, 33. 
Hồng ăn quả 2n = 30, án = 60, 6n = 90. 
Cà có 2n = 24, 3n = 36, 4n = 48... 12n = 144. 


- Hiện tượng đa bội nhân tạo do con người xử lý tạo ra: Dưa hấu tam bội 


3n, rau muống 4n. 

Có thể chia ra đa bội chắn và đa bội lẻ: Đa bội chẩn thì có khả năng kết 
hạt, còn đa bội lẻ thì không kết hạt. 

Riêng hiện tượng đơn bội thì cây chỉ có bộ nhiễm sắc thể cơ sở là n không 
phải là đa bội nhưng ở lúa hiện tượng đơn bội ở bao phấn được sử dụng để cố 
định ưu thế lai. 

2. Đặc điểm và ý nghĩa của thể đa bội 

+ Khả năng thích ứng cao hơn, phạm vi thích ứng rộng hơn do số alen 
nhiều hơn. 

+ Trong tự nhiên đa bội xuất hiện ở thực vật bậc cao nhiều hơn tạo nguyên 
liệu cho tiến hoá và hình thành các loài phong phú đa dạng. 

+ Thân lá hoa quả to lớn hơn và thường bất dục nếu thành công năng suất 
Sẽ cao hơn (củ cải đường 3n). 

+ Thể tích nhân lớn hơn so với nhị bội. 

+ Hàm lượng diệp lục tăng, cường độ quang hợp lớn, lá xanh đậm, khả 
năng chịu hạn tốt hơn. Ví dụ ngô tứ bội 4n 

+ Cây đa bội ít phân ly hơn so với cây chọn tạo ra bằng phương pháp lai hữu 
tính. Thể đa bội 2n x 3n có ưu thế lai cao hơn so với lai thể nhị bội: 2n x 2n. 


TT Loạicy | 2n | Đabội Ý nghĩa 
le Đường tăng 14,9 % 
Năng suất củ tăng 1,22% 
Đường tăng 5 - 20% 


l | Củ cải đường 18 3n = 27 


A 20 
2 | Ngô 4n Lượng vitamin A tăng 40% 
4n 
dam | 
tủa mi | ồn 


ÉP 3n 
Dưa hấu SẠ 


đ . 
F Khoai lang 4n 


3. Phương pháp tạo đa bội 


Không có hạt 


3.1. Về nguyên tác 
Để gây đa bội thì phải tác động vào trong khi cây trồng sinh trưởng mạnh, 
tế bào phân chia mạnh, đặc biệt vào giai đoạn trung kỳ và mạt kỳ làm nhiễm 


229 


sắc thể phân ly không bình thường có thể không phân ly và các tế bào mới có 
số nhiễm sắc thể gấp đôi, gấp ba. 

Cụ thể là tác động vào quá trình phân chia nguyên nhiễm lúc hạt nảy mầm, 
mô phân sinh đầu rễ, chồi, đỉnh sinh trưởng. Hoặc tác động vào quá trình giảm 
nhiễm lúc hình thành tế bào mẹ hạt phấn hoặc tế bào mẹ túi phôi. 

3.2. Về phương pháp 

+ Gây thay đổi nhiệt độ: Thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột (xốc nhiệt) 
sẽ làm tế bào phân chia rối loạn và có thể gây đa bội. 

+ Gây chấn thương cơ giới, cắt ngang đỉnh sinh trưởng phần thân, ngọn, 
từ vết cắt hình thành mô sẹo callus, sau đó hình thành mầm bất định có thể gây 
đa bội. 

Ví dụ: Cất ngang thân cà, cắt ngang thân mía, cắt ngang cành cà chua, 
hoặc dùng kim châm nát đỉnh sinh trưởng. 

+ Dùng conxisin Cz:HzNO. Chất này được chiết xuất từ cây Colchicine 
autumnale L. cây mọc nhiều ở bờ Địa Trung Hải. Conxisin tan trong dung môi 
nước, rượu, benzen. Nồng độ xử lý là 0, 01% - 0,2% với hạt khô thì ngâm trực 
tiếp 24 - 96 giờ. Với hạt lúa ngâm 48 giờ. Hoặc xử lý nhỏ, thấm bông và chấm 
vào mầm, đỉnh sinh trưởng, vào đầu rễ thấm vài ba lần, mỗi lần cách nhau từ 
2- 3h. 

Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ dung dịch xử lý thích hợp là 15 - 25'. 

Chọn lọc cây đa bội: 

- Gieo trồng vật liệu giống sau khi xử lý đa bội và chọn lọc lấy dạng mà 
ta mong muốn. Chú ý điều kiện gieo trồng phải tốt, bón thêm phân vị lượng: 
Bo, Molipden để tăng tỷ lệ kết hạt. 

Thường thì các dạng đa bội lẻ hay bất dục hơn so với đa bội chắn. 


II. TẠO GIỐNG ĐỘT BIẾN 

1. Khái niệm và ý nghĩa 

Trước hết cần xác định giống đột biến nằm trong vật liệu biến đị. Phần di 
truyền chúng ta đã có định nghĩa biến dị như sau: 

Biến dị là hiện tượng ở những thế hệ sau có những biến đổi về đặc trưng, 
đặc tính ngoại hình hoặc có những biến đổi về cấu trúc vật chất mật mã di 
truyền (ADN, ARN) so với thế hệ trước trong tế bào cơ thể sinh vật. 

Định nghĩa nêu được bản chất của biến dị ở mức cơ sở vật chất (ADN, 


230 


ARN): Có thể là cả biến đổi (ADN, ARN) và biến đổi dấu hiệu bên ngoài (kiểu 
hình) hoặc chỉ biến đổi (ADN, ARN ) ở dạng lặn nhưng chưa biểu hiện ra kiểu 
hình cũng gọi là biến đị rồi. 

Ở bài này khái niệm đột biến dùng chỉ các biến đổi di truyền thường xuất 
hiện một cách đột ngột có tính nhảy vọt. 

(Đột biến: Mutation. Ký hiệu M). 

Có 3 loại đột biến đã nói tới trong mục phân loại đột biến ở phần di truyền là: 

- Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Trong này có dạng đa bội thể đã trình 
bày ở trên. 

- Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. 

- Đột biến gen (còn gọi là đột biến điểm) thay đổi thành phần hoá học của 
phần tử ADN ở một điểm nào đó (1 nucleotit hoặc vài nucleotit). 

2. Nguyên nhân đột biến 

- Do nội tại cơ thể thay đổi cấu trúc vật chất đi truyền. 

- Do môi trường thay đổi đột ngột và không khí, ánh sáng, chất hoá học v.v... 

- Do con người tác động vật lý, hoá học, lai ghép v.v... 

3. Đặc điểm đột biến 

- Đột biến rất khó định hướng. 

- Đột biến có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng trong tự nhiên thì đột biến 
xảy ra với tần số thấp. 

- Đột biến có thể xảy ra ở mọi cơ quan, mọi thời kỳ sinh trường của cây 
trồng, theo nhiều hướng khác nhau và mức độ tần số cũng khác nhau. 

- Đột biến thường có hại gây dị dạng, gây chết v.v... Nhưng cũng xuất hiện 
dạng có lợi như năng suất cao, chống chịu giỏi, khắc phục các nhược điểm của 
giống vật liệu khởi đầu. 

- Đột biến có tính thuận nghịch: có những gen đang lặn sau đột biến trở 
thành gen trội; có những gen đang trội sau đột biến trở thành gen lặn hoặc từ 
gen trội này đột biến thành gen trội khác 

* Ý nghĩa: 

Thay đổi cấu trúc gen tạo nguồn vật liệu khởi đầu phong phú có những sai 
khác nhảy vọt về đi truyền và kiểu hình. 

Hạt và vật liệu giống đã xử lý ký hiệu Mụạ, gieo thành cây MỊ, thế hệ tiếp 
là Mạ, M¡... 


231 


4. Phương pháp xử lý đột biến 

Tác nhân vật lý hoặc hoá học tác động vào tế bào làm biến đổi cấu trúc 
hoặc ion hoá phân tử ADN hoặc protein, chất vô cơ, nước làm thay đổi phản 
ứng sinh lý, hoá sinh trong tế bào, thay đổi cấu trúc và thành phần hoá học của 
ADN gây đột biến gen và sai khác kiểu hình. Có hai loại tác nhân: 

- Tác nhân vật lý: Phóng xạ ion hoá. 

Phóng xạ không ion hóa. 

- Tác nhân hoá học. 

4.1. Phương pháp chiếu xạ 

Tùy chất tia xạ và đặc tính sinh lý của cây và vật liệu giống cần xử lý cũng 
như nhiệt độ môi trường xử lý mà ta có thể định liều lượng xử lý và thời gian 
xử lý khác nhau. 

- Bức xạ ion hoá là tia xạ khi chiếu sẽ biến phân tử trung hoà thành phân 
tử mang điện. 

- Bức xạ không ¡in hoá là tia xạ làm biến đổi cấu trúc đi truyền nhưng 
không gây ion hoá cho vật chất di truyền. Các tia cực tím, tia lade thuộc loại 
tia không lon hoá. 

+ Tia Rơnghen (tia X) là chùm tia song song phát ra do chuyển động lớp 
điện tử trung tâm của hạt nhân nguyên tử, bước sóng từ 0,05 A° - 10 A° có khả 
năng đâm xuyên qua các vật thể rắn. 

+ Tia Gama sinh ra từ nguồn Co°° và Cs'” đây là các chất phóng xạ dùng 
chiếu xạ xử lý cho vật liệu giếng trong phòng hoặc ngoài đồng. 

+Tla cực tím: có bước sóng 2000 - 4000 A°. 

+ Tia Anpha là dòng hạt He” - 2e = He“ 

+ Tia Beta là dòng điện tích âm. 

+Tia Proton: là dòng hạt nhân của nguyên tử H, sức xuyên mạnh gấp 25 
lần so với tia Gama và tia Rơnghen. 

+ Bức xạ Nơtron do phân huỷ hạt nhân nguyên tử Uran hay Peutonia. 

+Trong tự nhiên có các chất đồng vị phóng xạ C* là đồng vị của C*, S*“là 
đồng vị của S*%, P* là đồng vị của P nhưng không sử dụng chiếu xạ được. 

Chú ý: Bức xạ phải đủ lớn để gây biển đổi di truyền. Liêu lượng tới hạn là 
liều lượng chiếu xạ mà số cây sống sót phải còn 30 - 40%. 


232 


4.2. Phương pháp dùng chất hoá học 


- Nhóm chất oxy hoá khử như: HNO:, H:0:, alđehyt và một số muối kim 
loại nặng xâm nhập vào làm thay đổi nhóm NH: trong nucleotit, trong protein 
và tế bào. 


Xitozin 


()NH; 


SN SẢ 


- Nhóm đồng phân với bazơ trong ADN gồm các chất kích thích caphein, 
3broma uraxin thay thế trong ADN. 


- Nhóm cảm ứng bazơ làm chậm hoặc ngừng việc tổng hợp U hoặc T. 

- Nhóm alky] hoá: Các chất có nhóm - CH; hoặc C;H; 

DE (Đi Etyl Sunphát ) 0,01 - 0,2% 

DMS (Đi Metyl Sunphat) 0, 01 - 15%. 

NMU (Nitrro Metyl Ure) 0,0001 - 1,5%. 

NEU (Nitro Etyl Ure) 0,001 - 0,025% 

EI (Etylen Imin) 0,01 - 0,5% 

Nói chung nồng độ các chất hoá học dùng xử lý đột biến từ 0,0001 - 1, 5%. 
Cách xử lý là: : 

- Xử lý ngâm hạt khô I0 - 18h. 

- Xử lý hạt nảy mầm 3 - 6h. 

- Xử lý mắt ghép cành giâm 2h. 

Chú ý: Nhiệt độ cao thì thời gian rút ngắn. 

5. Chọn lọc giống mới từ quần thể xử lý đột biến 


Thực hiện gieo trồng và chọn lọc giống mới từ vật liệu giống đã xử lý đột 


233 


biến như với giống lai hữu tính. Còn cây có phương thức sinh sản vô tính thì 
nhân giống vô tính những cá thể tốt ưu tú chọn lọc đánh giá. 

Ưu điểm của phương pháp xử lý đột biến là tạo ra những đột biến mang tính 
nhảy vọt đáng kể. Do đó có thể tạo ra giống mới khác nhau xa với giống cũ. 

Nhược điểm khó định hướng. Hoá chất độc, tia phóng xạ nguy hiểm đối 
VỚI COn người. 

Một số trường hợp đột biến nhưng cây có chất kháng đột biến và sau vài 
thế hệ các chất kháng này xoá đột biến làm cây trở về dạng cũ. 


Câu hỏi ôn tập: 


1. Cơ sở khoa học từng hướng xử lý đột biến? 
2. Nguyên tắc xử lý đột biến là gì? 


234 


Chương 9 


PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC 


Mục tiêu 

* Về kiến thức: 

Chương này để bổ sung, chọn nội dung trong bài hoặc tóm tắt phù hợp với người 
học. Người học nắm được một cách có hệ thống các phương pháp chọn lọc đối với cây 


tự thụ phấn, cây giao phấn, cây sinh sẵn sinh dưỡng để chọn ra giống năng suất cao, 
chống chịu giỏi, chất lượng nông sản tốt. 


* Về kỹ năng: 


Phần thực hành cụ thể đã có trong các chương chọn tạo và chương nhân giống cây 
trồng. 


* Về thái độ: 

Chỉ tham khảo, không đi sâu. 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1. Khái niệm chọn lọc 

1.1. Chọn lọc nói chung 

Chọn lọc là sự đào thải loại bỏ những cá thể xấu, kém thích nghi, không 
đáp ứng được yêu cầu về tồn tại sinh sống hoặc mục đích kinh tế và giữ lại 


những cá thể tốt, thích nghỉ tốt, đáp ứng được mục đích kinh tế để tồn tại hoặc 
làm giống. 

1.2. Chọn lọc trong chọn giống 

Chọn lọc là phương pháp tạo giống bằng cách chọn giữ lại những cá thể 
hoặc tập hợp cây con tốt thoả mãn yêu cầu chọn giống để làm giống, đồng thời 
loại bỏ không làm giống những cá thể không thoả mãn yêu cầu. 

Có hai cách chọn lọc cơ bản là: 


235 


- Chọn lọc đương chọn giữ lại những cá thể cây con tốt thoả mãn yêu cầu 
chọn giống để làm giống, còn đa số cây con trong quần thể ban đầu thì loại bỏ 
không làm giống. 

- Khử âm: chọn lọc bỏ những cá thể xấu từ quần thể cây trồng vật nuôi 
đang có, giữ lại cá thể tốt đang chiếm tỷ lệ lớn đa số trong quần thể làm giống. 

Từ cả hai cách trên thì những cá thể được lấy ra hoặc giữ lại làm giống là 
nền tảng hình thành quần thể mới với đặc trưng đặc tính, tính trạng thoả mãn 
hoặc gần thoả mãn các yêu cầu của nhà chọn giống. 

2. Vai trò của chọn lọc 


2.1. Vai trò của chọn lọc tự nhiên 

Chọn lọc tự nhiên giữ lại những cá thể có biến dị có lợi cho sự thích nghỉ 
chống chịu với điều kiện môi trường khắc nghiệt, biến dị về sức sinh sản để 
cạnh tranh và tồn tại. Đồng thời đào thải những cá thể không thích nghỉ với 
môi trường. Do đó chọn lọc tự nhiên là động lực của sự tiến hoá và là nguyên 
nhân của sự đa dạng sinh vật. 

Đa số những biến dị có lợi cho cạnh tranh tồn tại và chống chịu thì không 
có lợi cho lợi ích kinh tế của con người. Ví dụ: Ở lúa có tính trạng để cạnh 
tranh ánh sáng là cao cây, để tránh chim ăn và phát tán rộng là hạt có râu, dễ 
rụng hạt, và để xác suất đậu hạt sống sót an toàn cho thế hệ sau cao trong điều 
kiện thời tiết khắc nghiệt là ra hoa nhiều đợt. Những đặc điểm này đều không 
có lợi cho con người. 

2.2. Vai trò chọn lọc nhân tạo 

- Con người đã chọn từ vật liệu tự nhiên nuôi trồng theo mục đích muốn 
có cây cho lương thực và con vật cho thịt trứng dễ dàng hơn. Từ đó chuyển cây 
đại thành cây trồng, thú hoang thành vật nuôi. 

- Chọn từ một loài theo nhiều hướng, nhiều mục đích sử dụng đã hình 
thành nhiều giống khác xa nhau. 

- Từ một giống chưa tốt con người chọn lọc thành những giống tốt. 

- Chọn lọc nhân tạo là chọn lọc có mục đích, có phương hướng, có ý thức. 

3. Tại sao phải chọn lọc trong chọn giống? 

- Loài tự thụ phấn có tỷ lệ giao phấn thấp (ở lúa 0,02%, cà chua 0,5 - 10%) 

Chỉ cần loại bỏ những biến dị do giao phấn hoặc do biến dị di truyền tự 
nhiên (do ánh sáng tia xạ hoặc nhiệt độ biến đổi đột ngột hoặc hút phải chất 
gây đột biến). 


236 


- Chọn lọc duy trì giống hoặc chọn những cá thể có biến đị di truyền ưu tú 
để tạo giống mới. Giống mới hình thành từ một cá thể ưu tú. 

- Loài giao phấn có cấu trúc di truyền không thuần nhất, mỗi cá thể là một 
con lai có kiểu gen dị hợp tử, trong đó có nhiều gen lặn gây chết hoặc giảm 
sức sống nhưng tiểm ẩn chưa biểu hiện do có các gen trội có lợi trấn át. Nếu 
khi giao phấn các giao tử có gen hại này có điều kiện tổ hợp và đồng hợp tử 
thì con lai sẽ chết hoặc giảm sức sống, giảm năng suất. Do đó cần chọn lọc 
bằng con đường tự phối để loại những cá thể có gen lặn xấu ra và để các gen 
tốt có điều kiện tổ hợp lại vào dạng mới, giống mới. 

- Điều kiện để chọn lọc thành công là quần thể vật liệu khởi đầu phải có 
biến dị di truyền tốt có lợi. Mức độ chính xác của biến đị được chọn lọc phụ 
thuộc vào 3 yếu tố. 

+ Mức độ đồng hợp tử của vật liệu khởi đầu. 

+ Số lượng kiểu locus di truyền quyết định các tính trạng. 

+ Cường độ chọn lọc. 

4. Nguyên tắc chọn lọc 

- Chọn lọc có phương hướng mục tiêu rõ rằng. 

- Xác định đúng vật liệu khởi đầu và nắm vững đặc trưng, đặc tính của vật 
liệu khởi đầu. 

- Dựa vào cả hai loại tính trạng là: tính trạng trực tiếp và tính trạng tổng 
hợp cũng như mối tương quan giữa các tính trạng khác với nhau và ý nghĩa của 
các tính trạng này với mục tiêu chọn lọc. 

- Điều kiện ruộng gieo trồng để chọn lọc phải tốt và đồng đều. Kỹ thuật 
thâm canh tốt và đúng với điều kiện gieo trồng tiên tiến trong tương lai. 

- Kết hợp chọn lọc trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng. 


II. CHỌN LỌC CÂY TỰ THỤ PHẤN 

1. Đặc điểm cây tự thụ phấn 

- Cây tự thụ có hoa lưỡng tính có đủ bộ phận cái và đực, bộ phận cái thấp 
hơn bộ phận đực, bao phấn đễ mở, thời gian nở hoa ngắn, 

- Đặc điểm di truyền: diễn biến kiểu gen quần thể sau lai thì tăng dần số 
kiểu gen đồng hợp tử, còn số cá thể đị hợp tử giảm xuống. Ở quần thể thuần 
thì những đột biến gen lặn tích luỹ dần, khi đủ điều kiện sẽ biểu hiện ra kiểu 
hình thoái hoá giống, vì vậy cần chọn lọc duy trì. 


237 


2. Chọn lọc duy trì quần thể cây tự thụ phấn 

2.1. Dùng phương pháp chọn lọc hỗn hợp 

+ Nếu quần thể lẫn ít thì chọn lọc hỗn hợp âm tính tức loại bỏ cá thể xấu 
ra khỏi quần thể, thu hỗn hợp tất cả những cây còn lại làm giống, có thể chọn 
lọc hỗn hợp một vụ hoặc nhiều vụ. " 

+ Nếu quần thể lẫn nhiều thì chọn dương tính tức chọn trong đó lấy cây 
đúng giống, sạch bệnh hỗn hợp lại làm giống cho vụ sau. Có thể chọn lọc hỗn 
hợp như vậy một vụ hoặc nhiều vụ. 

2.2. Chọn lọc cá thể Individual Selectionl 

Chọn lọc cá thể ưu tú rồi nhân lên thành dòng và giống. 

2.3. Chọn lọc phả hệ (Pedipree) 

Nếu quần thể giống bị thoái hoá do giao phấn tự nhiên, đặc biệt đột biến 
di truyền tự nhiên, hoặc do tích luỹ mầm sâu bệnh thì chọn lọc cá thể để phục 
tráng giống theo sơ đồ sau: 


Năm 
Vật liệu khởi đầu 
L Vật liệu khởi 
2 
® 

3 8. 

8. l@) 

k= 4 

8. 

rR 

© 
3 

Khảo nghiệm 


Kiểm tra so sánh 


Sơ đồ chọn lọc hỗn hợp Sơ đồ chọn lọc cá thể (Theo Bohăäc, 1967) 
nhiều lần (Theo Bohäc 1967) 


238 


Vụ l: Gieo cấy cá thể và chọn riêng cây đúng giống (300 cây) 

Vụ 2: Gieo riêng cây thành dòng. Chọn dòng đúng tiêu chuẩn, chọn cá thể 
đạt tiêu chuẩn như bản mô tả trong dòng 

Vụ 3: Làm như vụ 2. 

Vụ 4: So sánh các dòng tốt với vật liệu khởi đầu và đối chứng. 

Những dòng giống nhau có thể hỗn hợp chung lại làm giống. 

3. Chọn tạo giống mới 

3.1. Chọn giống mới trong chọn lọc duy trì phục tráng giống 

Trong chọn lọc duy trì phục tráng giống có thể xuất hiện dòng mới tốt hơn 
giống gốc vật liệu khởi đầu. Dòng tốt này cần gieo riêng so sánh và kiểm 
nghiệm nếu tốt đạt yêu cầu thì khảo nghiệm giống mới. 

3.2. Chọn trong các thế hệ lai 


"N. Eˆ= : 
| s 
và PB —= 8 
¬ 
NG =— 5 
> 
5. —— 
NI ÔNG, 
Vụ8 L1: 61: bì LÌ DCIDIDZ- 


Sơ đồ chọn lọc hôn hợp trong quân thể lai - phương pháp Ramsch 
' (Theo Bohäc 1967) 


239 


Phần này đã được trình bày ở bài lai giống cây trồng- phần chọn tạo giống 
thuần chủng mới từ quần thể lai hữu tính. Bổ sung phương pháp chọn lọc 
Pedigree gián đoạn ( chọn lọc cá thể gián đoạn ) như sau: 

Vụ I- Gieo hạt lai thành cây F¡ trong điều kiện thâm canh bình thường. 

Vụ 2 - Gieo hạt F¿ thành cây FE¿ trong điều kiện thâm canh bình thường. 
quan sát và chọn lấy vài trăm cá thể tốt để có đủ phổ của các dạng biến dị di 
truyền. 

Vụ 3 - Gieo riêng các cá thể đã chọn thành đòng F;. Chọn 70 dòng tốt. 

Vụ 4 - Gieo 70 dòng đã chọn thành 70 dòng F4 so sánh sơ bộ các dòng, 
không chọn cá thể. 

Vụ 5, vụ 6 tiếp tục so sánh đồng hỗn chọn ra của thế hệ trước. Không chọn 
cá thể, 

Vụ 7, vụ 8: Trở lại chọn lọc dòng hệ, chọn ra dòng thuần có các đặc trưng 
đặc tính thoả mãn yêu cầu chọn giống thì đưa vào khảo nghiệm. 


II. CHỌN LỌC VỚI CÂY GIAO PHẤN 

1. Đặc điểm cây giao phấn 

- Cơ quan sinh sản là hoa đực và hoa cái tách riêng nhau. Ví dụ đại diện 
là cây ngô có chùm hoa đực là bông cờ ở trên ngọn, còn chùm hoa cái là bắp 
ngô ở đốt thân phía dưới. 

Phấn cây nọ giao phấn cho hạt cây kia. 

- Kiểu gen các cá thể là đị hợp tử. 

2. Phương pháp chọn lọc hỗn hợp 

2.1. Chọn lọc hỗn hợp giản đơn 

Cách làm giống như với cây tự thụ nhưng có thêm thao tác ngắt khử cờ cây 
xấu, cây sâu bệnh, cây sinh trưởng kém. Ngắt cờ cây xấu trước khi chúng nở 
hoa tung phấn để tránh ảnh hưởng của các cây này cho thế hệ sau. Có thể chon 
lọc một vụ (một lần) hoặc nhiều vụ (nhiều lần). Chọn lọc 3 - 4 vụ (3 - 4 lần) 
thì có hiệu quả rõ rệt. Còn chọn lọc nhiều lần bơn thì sẽ có giao phối gần kết 
quả kém vì thiếu ưu thế dị hợp tử. 

2.2. Chọn lọc hỗn hợp cải tiến 

- Vụ 1: Gieo và loại bỏ những cá thể xấu, cây sâu bệnh, cây sinh trưởng 
kém trước khi chúng nở hoa tung phấn để tránh ảnh hưởng của các cây này 


240 


cho thế hệ sau. Chỉ chọn những cá thể tốt hỗn hợp làm giống. Cách chọn khác 
với phương pháp trên như sau: 

Trước khi chọn, chia vườn vật liệu chọn ra thành 20 - 25 ô nhỏ có diện tích 
băng nhau. Trong mỗi ô theo đối và chọn lấy những cây tốt, số cây chọn là 15 
- 20% cây trong ô. Áp lực chọn lọc như nhau. Làm như vậy tránh được ảnh 
hưởng của sự không đồng đều về đất đai và hướng gió đưa phấn và kiểu gen 
đại điện của quần thể. 

- Thu hoạch cây chọn để riêng theo ô. Rồi chọn phần một là số cá thể tốt 
nhất ở các ô bằng nhau rồi hỗn hợp gieo chung để chọn ở chu kỳ sau. Còn phần 
hai là các cá thể cũng đã chọn ra và hỗn lại có thể dùng làm giống sản xuất 
lương thực. Và lấy phần nhỏ trong phần hai này gieo trồng so sánh với giống 
vật liệu khởi đầu. 

Vụ 2: Tiếp tục gieo giống đã chọn rồi lại chọn lọc như vụ 1. Mỗi vụ chọn 
là một chu kỳ. Số vụ - chu kỳ tùy mục đích chọn và mức độ dị hợp và số lượng 
của tính trạng cần chọn. 

3. Phương pháp chọn lọc cá thể 

3.1. Chọn lọc cá thể có cách ly 

- Vụ 1: Chọn cá thể tốt đúng nguyên bản. 

- Vụ 2: Mỗi cá thể chia ra làm hai phần: Phần một gieo riêng thành dòng 
cách ly. Mỗi dòng cần che nilon hoặc cách nhau 400m hoặc thời gian phun râu 
cách dòng khác tung phấn 20 ngày để tránh giao phấn. Phần hai gieo riêng 
dòng ở ruộng sản xuất tự nhiên để so sánh các dòng. Dòng nào ở khu so sánh 
mà tốt thì lấy dòng đó ở khu cách ly làm giống. Phương pháp này có ưu điểm 
là theo đối sát và chọn chính xác, hiệu quả. Nhược điểm là có tự phối trong 
đòng nên đồng hợp tử và giảm sức sống, chỉ phí cho việc cách ly cao. 

3.2. Phương pháp chọn lọc nửa bắp (phương pháp dự trữ) - 

Từ vật liệu khởi đầu chọn cây tốt, bắp tốt. Đánh số hai đầu bắp, lấy một 
nửa bắp gieo riêng thành dòng ở khu ruộng thụ phấn tự nhiên để đánh giá, sản 
phẩm hạt ở khu này dùng làm ngô lương thực. Còn một nửa bắp dự trữ trong 
phòng, dựa vào kết quả dòng nào ở ngoài đồng tốt mới lấy một nửa bắp dự trữ 
của dòng đó ra làm giống. Hỗn hợp các nửa bắp dòng tốt lại gieo ở vườn tái 
hợp dòng tạo quần thể mới. So sánh quần thể mới với quần thể khởi đầu để xác 
định hiệu quả chọn lọc. Nếu quần thể mới chưa đáp ứng mục tiêu thì chọn 
thêm một vài chu kỳ cho đến khi đạt được mục tiêu. 


241 


16.GTDT-A 


4. Phương pháp đặc biệt chọn lọc cải tiến quần thể lai giao phấn 

Có hai hướng chọn tạo ra giống lai ở cây giao phấn là: 

- Tạo giống lai theo quy ước: Tạo ra giống lai F¡. Giống này chỉ làm giống 
một lần. Do giống bố mẹ thuần nên kiểu gen ở F¡ giống nhau và việc chọn lọc 
không có ý nghĩa. 

- Hướng thứ hai là tạo giống lai không theo quy ước, do giống bố mẹ 
không thuần nên kiểu gen các cá thể ở quần thể đầu tiên khác nhau, nên việc 
chọn lọc có hiệu quả ngay, và giống này làm giống nhiều thế hệ liên tiếp. Các 
gen trong quần thể có hiệu ứng cộng là chủ yếu nên có thể cải tiến được quần 
thể. 

4.1. Chọn lọc bắp trên hàng (còn gọi là chọn lọc anh em nửa máu Half - sib) 

- Vụ 1: Từ vật liệu khởi đầu là quần thể lai được gieo cách ly. Chọn ra một 
số lượng cá thể tốt, đánh số. 

- Vụ 2: Mỗi bắp được gieo riêng một ô hay một hàng (dòng ). Khử cờ của 
những hàng (dòng) xấu. 

Chọn lấy những cây tốt trong dòng tốt với số lượng bằng nhau ở các ô sao 
cho tổng số cây chọn là 300 - 1000 cây. 

Hạt của mỗi cây được chia hai phần đánh dấu chung một số hiệu: phần một 
giữ trong kho, phần hai dùng gieo vụ sau. 

- Vụ 3: Gieo hạt của từng các nửa bắp (nửa cá thể) thành hàng (gia đình) 
và đánh giá. Dựa vào kết quả trên đồng mà lấy các nửa bắp dự trữ cùng số hiệu 
cá thể trong phòng ra làm giống. 

- Vụ 4: Gieo riêng các nửa bắp của dòng tốt thành hàng nhưng cho thụ 
phấn tự do. Chọn cây tốt trong hàng tốt. 

- Vụ 5: Lại chọn như vụ 3 đến khi nào thoả mãn mục tiêu thì cho tái hợp 
ở khu cách ly tạo giống mới. 

Phương pháp này được cải tiến như sau: 

Vụ 1: Chọn cây tốt. 

Vụ 2: Lấy lượng bằng nhau ở các bắp trộn đều, lấy lượng vừa phải gieo 
làm bế. 

Số hạt còn lại mỗi bắp gico riêng hàng làm mẹ. 

Cứ 1 hàng bố thì có 2 - 4 hàng mẹ. 

Khi mẹ trễ cờ ta rút cờ cây mẹ và cây bố xấu. 

Chọn hàng tốt, chọn cây tốt với lượng cân bằng ở các hàng tốt đã chọn hỗn 


lại làm giống gieo tái hợp ở khu cách ly tạo giống mới. So sánh quần thể được 
tạo ra với vật liệu khởi đầu. 


242 


16.GTDT-B 


Chu kỳ chọn lọc được lặp lại đến khi đạt mục đích. 

Phương pháp cải tiến khác ở chỗ không cần dự trữ nửa bắp và cây cho phấn 
là cả quần thể coi như vật liệu thử tester 

4.2. Chọn lọc chu kỳ theo khả năng phối hợp chung 

- Vụ 1: Chọn cá thể và tự phối. 

- Vụ 2: Dự trữ một phần và gieo một phần lai thử với vật liệu test 

- Vụ 3: So sánh con lai thử. 

- Vụ 4: Lấy phần đự trữ của những đòng có ưu thế lai thử tốt rồi hỗn lại 
làm quần thể giống mới và lại bát đầu chu kỳ khác (tiếp tục chọn lọc cá thể tự 
phối, có thể vụ 2 lai thử các dòng với nhau). 

4.3. Chọn lọc tự phối 

Vụ 1: Gieo và chọn những cây tốt rồi tự phối. 

Vụ 2: Gieo riêng hạt của cây tốt tự phối thành hàng tự phối, cách ly từng 
hàng có thể tự phối hai đời. 

Khi hỗn hợp các hàng đạt yêu cầu lại dùng làm giống. 

4.4. Phương pháp chọn lọc anh em đồng máu (Full- sib Selection) 

- Vụ 1: Gieo chung vật liệu khởi đầu. Chọn cây bố và cây mẹ rồi lai riêng 
theo cập trong điều kiện cách ly theo cặp, lai cả thuận và lai nghịch. Hạt lai 
thu riêng từng cặp, đánh dấu số hiệu từng tổ hợp, chia hai phần một phần dự 
trữ, một phần gieo so sánh, 

- Vụ 2: Gieo so sánh hạt các tổ hợp lai theo cặp của vụ trước thành gia 
đình, gia đình lai thuận cạnh lai nghịch. Chọn tổ hợp nào có kết quả tốt cả lai 
thuận nghịch thì lấy phần đang dự trữ hỗn tái hợp lại làm giống. 

- Vụ 3: Tái hợp các gia đình Full- sib tốt tạo quần thể mới. Gieo hỗn hợp 
các phản đang dự trữ của tổ hợp có kết quả tốt tạo quần thể giống mới. So sánh 
đánh giá nếu chưa đáp ứng mục tiêu thì chọn tiếp một vài chu kỳ nữa. 

Phương pháp này khác phương pháp chọn lọc anh em nửa máu là có cả lai 
thử thuận và lai thử nghịch, còn phương pháp chọn lọc anh em nửa máu chỉ có 
lai thuận. ' 

Nếu chọn liên tục như vậy thì có thể tạo dòng thuần đưa vào các chương 
trình lai. 

4.5. Chọn lọc chu kỳ thuận nghịch 

Vật liệu khởi đầu là hai quần thể A và B. 

Chọn như chọn lọc chư kỳ theo khả năng kết hợp chung. 

- Vụ I chọn cá thể và tự phối. Hạt của cây tự phối chia hai phần. Một phần 
đem gieo ở vụ hai, một phần được giữ trong 3 vụ. 


243 


- Vụ 2 thử khả năng kết hợp, vật liệu thử của các dòng tự phối A là quần 
thể B và ngược lại đùng A thử cho các dòng B. 

- Vụ 3: So sánh con lai thử. 

- Vụ 4: Lấy phần dự trữ của cây tự phối có kết quả tốt gieo tái hợp ở khu 
cách ly tạo quần thể mới. Sau đó chu kỳ lại lặp lại. 

IV. CHỌN LỌC CÂY SINH SẢN VÔ TÍNH 

1. Đặc điểm cây vô tính 

Có cây hoàn toàn sinh sản vô tính bằng bộ phận sinh dưỡng là đoạn cành, 
củ, cơ quan cây cũ. (Không có sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái). Có cây 
vừa sinh sản vô tính vừa sinh sản hữu tính bằng hạt (có sự kết hợp giao tử đực 
và giao tử cái). 

Do sinh sản vô tính nên đặc điểm đi truyền rất đơn giản không hề thay 
đổi trừ đột biến mầm chồi. Và cây con có tính phát dục giai đoạn. Có thể ra 
hoa quả sớm. 

2. Chọn lọc duy trì 

2.1. Chọn lọc hỗn hợp 

Chọn vật liệu giống nhau hỗn lại và nhân vô tính. 

2.2. Chọn lọc cá thể 

Với cây có củ chọn theo hệ củ: Chọn cây có củ tốt trồng vô tính riêng 
thành hàng (hệ) rồi đánh giá so sánh và chọn hệ củ tốt để nhân lên. 

3. Chọn lọc trong chọn tạo giống mới 

- Với giống không sinh sản hữu tính thì phải xử lý tạo biến dị di truyền rồi 
chọn và nhân vô tính cá thể có biến đị di truyền tốt. 

- Với giống có sinh sản hữu tính thì có thể lai rồi chọn và nhân vô tính cá 
thể có biến dị đi truyền tốt. 


Câu hỏi ôn tập 


1. Phương pháp chọn lọc cây tự thụ phấn? So sánh chọn lọc duy trì và chọn lọc giống mới? 
2. Phương pháp chọn lọc với cây giao phấn? 
3. Trình bày kỹ thuật chọn lọc đối với cây có hình thức sinh sản vô tính? 


4, Các phương pháp chọn lọc nào đã áp dụng vào các khâu chọn tạo và nhân giống 
cây trồng ở các chương trước? 


244 


Phần ba 
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 


Bài 1 


QUAN SÁT TẾ BÀO VÀ NHIỄM SẮC THỂ 


I. MỤC TIÊU 

* Về kiến thức: 

Sau khi thực hành, học sinh trình bày lại được cách sử dụng kính hiển vi 
quang học, củng cố kiến thức cấu tạo tế bào, vai trò và vị trí của từng cơ quan tử 
trong tế bào, đặc biệt là phần liên quan đến di truyền như nhân và nhiễm sắc thể. 

* Về kỹ năng: 

Học sinh - Kỹ thuật viên sẽ có khả năng: 

- Cố định mẫu sống đơn giản mô tế bào biểu bì củ hành, mô tế bào cây tóc 
tiên nước, ở tỉnh hoàn châu chấu, mô tế bào đầu rễ cây hành. 

- Sử dụng được kính hiển ví quan sát tiêu bản tế bào và nhiễm sắc thể. 

+ Soi và quan sát 10 tiêu bản tế bào và nhiễm sắc thể. 

- Vẽ lại được các cơ quan tử cơ bản chỉ ra được bằng mũi tên trong quang 
trường các cơ quan tử (nêu được chức năng của từng cơ quan tử và bộ phận 
màng, nhân, chất nguyên sinh, nhiễm sắc thể, ty thể, diệp lục ở mẫu tiêu bản 
và mẫu sống.) 

- Sử dụng kính hiển vi an toàn, hình ảnh hiện rõ trong ống kính, vẽ lại rõ 
ràng, chỉ rõ các cấu tử chính. 


245 


* Về thái độ: 

Nghiêm túc thực hành an toàn khi thao tác với phương tiện thí nghiệm, hoá 
chất, dao kéo. Rèn tác phong nghiên cứu khoa học, cách quan sát, tính chuyên 
cần kiên trì với mục Iiêu. 

II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO BÀI THỰC HÀNH 

- Phương pháp nghiên cứu tế bào và nhiễm sắc thể. 

- Cấu tạo tế bào thực vật. 

II. THỰC HÀNH 

1. Điều kiện thực hiện 

1.1. Địa điểm, thời gian, thời lượng 

- Địa điểm: Phòng học bộ môn hoặc trên lớp. 

- Thời gian: có thể tùy tiến độ môn học. 

- Thời lượng: L - 3 tiết. 

1.2. Dụng cụ, thiết bị 

Bảng chuẩn bị phương tiện học cụ: 


TT | Loại vật tư phương tiện Số lượng Đơn vị 
1 | Kính hiển vị quang học 20 Chiếc " 
2_| Mẫu tiêu bản TB | — 20 Bộ 
3 j Hành củ có rễ, rễ non cây khác 20 Củ | 
4 | Rong mái chèo (tóc tiên nước) 20 Cây 
5 | Châu chấu sống 20 Ì — Con 
6 | Thuốc nhuộm oxein axetic xanh ` Mỗi thứ 
metylen, cồn, axcto carmin... 4 lọ 20ml 
| 7 | Dao, panh, kéo 20 Bộ. 
8 | Tranh phóng to hình tiêu bản 1 Bộ 
| 9 | Axit axetic 70% | 


2. Trình tự quan sát tế bào và nhiễm sắc thể 


246 


Tên công việc 


Thiết bị dụng cụ Yêu cầu kỹ thuật 


Sử dụng kính hiển vì 


Kính hiển vi quang học 


Độ phóng đại 200 — 
500 lần. Học sinh sử 
dụng thành thạo và 
quan sát được mẫu 
tiêu bản, chỉ rõ cấu 
tạo tế bào. 


Quan sát về mâu 
nhiễm sắc thể. 


Làm tiêu bản sống và 


Tiêu bản, tranh vẽ 


Mẫu còn thời hạn và 
rõ hình ảnh. 

Học sinh vẽ được 
hình ảnh mẫu tế bào. 


Các mẫu vật sống: châu 


Dễ cố định và dễ 


quan sát. 


chấu, rong. 
hình ảnh. 


soi, dễ quan sát, rõ 


3. Bảng hướng dẫn chỉ tiết 


Tên công việc 
I. Sử dụng kính 
hiển vi 


Hướng dẫn 


- Cấu tạo kính hiển vi quang học, giới thiệu các loại kính. 


- (Chú ý các sự cố gãy vỡ lam kính) 


- Tư thế ngồi. - Cách lấy ánh sáng, làm tiêu bản. 


- Điều chỉnh tiêu cự. 

- Quan sát, dịch chuyển quang trường 

- Chọn độ phóng đại 

- Tác dụng của hệ tọa độ 

- Uốn nắn sai lệch 

- Kiểm tra quang trường của 5 học sinh. 
- Trao đổi thầy trò 

- Nêu thắc mắc 

- Làm lại theo giáo viên (3 lần) 

Trao đổi thầy trò. 

~ Quan sát và vẽ mẫu tiêu bản tế bào lá non. 


- Quan sát và vẽ mẫu tiêu bản nhiễm sắc thể. 


24: 


- Quan sát và vẽ mẫu tiêu bản thân cây non hai lá mầm. 
Quan sát và vẽ mẫu tiêu bản thân cây non một lá mầm. 
Trao đổi thầy trò. 

Quan sát và kiểm tra quang trường. 


2. Quan sát về mẫu 
nhiêm sắc thể 


- Quan sát vẽ mẫu 5. 
- Quan sát mẫu 6. 7. 8. 9. 10. 


3. Làm tiêu bản 
sống và quan sát. 


3.1. Mẫu biểu bì 
hành 


3.2. Mẫu tóc tiên 
HưỚC 


3.3. Mẫu cháu 
chấn 


- Tách biểu bì hành, đặt lên lam kính quan sát, xác định 
và vẽ, 


- Tách mô lá. Đặt lên lam kính quan sát, xác định và vẽ 


Tách tinh hoàn châu chấu đưa lên kính quan sát 


Trao đổi thầy trò hỏi đáp bằng mũi tên trong ống kính 


4. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa 


Hiện tượng 


Nguyên nhân 


Cách khắc phục 


không rõ. quá dày. 


1 | Quang trường tối, Lấy ánh sáng sai hướng |_ Chỉnh lại. 
nhìn không rõ. và thiếu. 
2 | Không nhìn thấy. | Ống kính lệch. Chỉnh lại. SỈ 
Sai tiêu cự 
3 | Gấy lam kính. Rơi vỡ. Chỉnh tiêu cự sâu | cản thạn, 
quá đè lên kính. l 
[4| Tiêu bản sống Đo lấy nhiều tế bào, mẫu Lấy va đủ: 


IV. KIỀM TRA ĐÁNH GIÁ 
1. Đánh giá thao tác sử dụng kính hiển vi 


- Loại giỏi 8 - 10 điểm: An toàn, chỉnh tiêu cự chính xác nhanh, rõ hình 


ảnh, xác định và vẽ được các chỉ tiết chính. 


- Loại khá 7 điểm: An toàn, chỉnh tiêu cự chính xác, chậm, rõ hình ảnh, 


xác định và vẽ được các chỉ tiết chính. 


248 


- Loại đạt yêu cầu trung bình 5 - 6 điểm: An toàn, chỉnh tiêu cự chính xác 
chậm, rõ hình ảnh, xác định và vẽ được các chi tiết chính nhưng thiếu. 

- Loại kém: Có một trong các biểu hiện sau: 

+ Không an toàn. 

+ Hoặc không chỉnh được tiêu cự cho rõ hình ảnh. 

+ Hoặc không xác định và vẽ được các chi tiết chính. 

2. Đánh giá kết quả làm tiêu bản 

- Đủ chủng loại và nhiều về số lượng, rõ hình ảnh: 8 - I0 điểm 

- Đủ về số lượng, rõ hình ảnh: 7 điểm. 

- Đủ số lượng, chưa rõ hình ảnh: 5 - 6 điểm. 

- Thiếu số lượng và không rõ: 0 - 4 điểm. 


249 


Bài 2 
THỰC HÀNH LAI HỮU TÍNH CÂY TRỒNG 


I.MỤC TIÊU 

* Về kiến thức: 

Củng cố phương pháp chọn giống bố mẹ và cây bố mẹ đưa vào tổ hợp lai. 
Sau thực hành người học trình bày lại được các bước lai tạo hạt lai số lượng 
nhỏ ở cây lúa, cây ngô. 

- Biết cách đánh bứng, chuẩn bị cây bố mẹ, khử phấn, kiểm tra hạt phấn 
đối với lúa mẹ bất dục, thụ phấn nhân tạo, chăm sóc cây bố mẹ sau lai và thu 
hạt lai. 

* Về kỹ Hãng: 

Thành thạo thao tác đánh bứng, chuẩn bị cây bố mẹ, khử phấn an toàn với 
nhụy, không làm tự thụ, cách ly đảm bảo 19 bông, 30 hạt/bông. 

Kiểm tra hạt phấn đối với lúa mẹ bất dục, đánh giá được độ bất dục của LŨ 
cá thể. 

- Thụ phấn nhân tạo, chăm sóc cây bố mẹ sau lai và thu 30 hạt lai/tổng 10 
cây cả lúa mẹ thường và lúa mẹ bất dục. 

* Về thái độ: 

Nghiêm túc thực hành an toàn khi thao tác panh, kéo, kính hiển vi. Rèn tác 
phong nghiên cứu khoa học, cách quan sắt, tính chuyên cần kiên trì, sáng tạo 
để đạt mục tiêu. 

II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO BÀI THỰC HÀNH 

- Bài lai giống cây trồng và chọn tạo giống thuần chủng mới từ quần thể 
lai tự thụ. 

- Một số biện pháp áp dụng hậu kiểm lúa bất dục. 

II. THỰC HÀNH 

4. Điều kiện thực hiện 


250 


1.1. Địa điểm 

Địa điểm thực hành: trại thực nghiệm Tây Mỗ. 
1.2. Thời gian 

Vụ xuân: ngày 20 - 30 tháng 4 

Vụ mùa: 20 - 30/9 hoặc I0 tháng 10. 

- Thời lượng: Š tiết. 

1.3. Dụng cụ, thiết bị 

2. Trình tự thực hiện 

2.1. Công tác chuẩn bị 


- Kiểm tra các ruộng giống cung cấp cây lúa bố mẹ. 
- Kiểm tra các dụng cụ chậu vại, phân bón, bao cách ly, đụng cụ panh, kéo... 
2.2. Trình tự công việc chính và yêu cầu cần thiết 


Tên công việc Thiết bị đụng cụ 


Yêu cầu kỹ thuật 


Ruộng giống cung 
cấp cây lúa bố mẹ. 


Lai lúa thuần khử 
phần bằng tay. 


- Dụng cụ chậu vại, 
phân bón, bao cách 


Chuẩn bị cây bố mẹ | Như trên. 


Tìm hiểu đặc tính cây 
hía bố mẹ. 


† để và thụ phấn đậu hạt 


ly, dụng cụ panh, kéo. 
Đúng giống, sạch sâu 


Khử phấn an toàn, triệt 


lai. 


bệnh, có đòng già 
Rõ thời gian và đặc 
điểm nở hoa tung phấn. 


Khử phấn (khừ đực)- 
Cách ly 


Cây lúa mẹ, panh 
kéo, bao cách ly, 


An toàn cho nhụy và 
không tự thụ. 


: Phấn cây bố. 
Thụ phấn. ch 


Không lẫn phấn, và ã 
phải đậu hạt 


Chăm sóc cây mẹ thu 
hạt lại, 


Thu được hạt lai. 


Lai lúa thuần với lúa 

mẹ bất dục. 

Kiểm tra hạt phấn lúa | Kính hiện vì 
mẹ bất dục. 


Xác định được cây bất 
dục hoàn toàn. 


251 


2.2| Lai cá thể theo cặp. 


| 3 | kat ngô 


4 | Lai cây khác. 


Cây bố mẹ. Nở hoa tung phấn đồng 
bộ. 

Cây mẹ phun râu cùng 
lúc cây bố tung phấn. 
Hoa cây bố và cây | Hoa cây mẹ chưa tự 
mẹ. thụ. 


Cây bố mẹ 


Tên công việc 


2.3. Hướng dẫn chỉ tiết lai giống cây trồng 


Hướng dẫn ] 


cây bố mẹ. 


1. Lai lúa thuần 
1.1. Chuẩn bị Chọn cây đúng giống, sạch sâu bệnh, có đòng già sắp 


trô. 

- Đeo thẻ ghi đúng tên giống để tránh nhầm lẫn giống. 

- Đánh bứng vào chậu vại, có bón lót phân chuồng lkg/ 
1Ichậu (hoặc I xô 5 - 7 lít. Có hai cách bố trí trồng cây bố 
mẹ là: trồng riêng cây mẹ, khi nào cần thụ phấn thì cắt 
bóng cây bố vào rũ phấn cho bông mẹ đã khử phấn. 

Hoặc trồng cả cây bố và một vài cây mẹ vào chung một 
chậu vại. Khử phấn, bao cách ly cả các cây bố mẹ của một 
tổ hợp lai bằng bao nilon to. 

Thời gian đánh bứng trước khi lai là 5 - 7 ngày. Dọn vệ 
sinh cắt những lá già, nhánh nhỏ và nhánh chưa có đòng. 
Khi cây trỗ đòng thò ra 1/3 - 2/3 bông thì khử phấn bao 


1.2. Tìm hiểu 
đặc tính cây lúa 
bố mẹ. 


1.3. Khử phấn 
(khứ đực) - Cách 


ly. 


cách ly bông đã khử hoặc cách ly cả các cây bố mẹ. — 
Chọn những hoa lúa có bao phấn nằm ở phần giữa chiề 

đài vỏ trấu. Đó là những hoa sẽ nở vào ngày hôm, sau nhụy 

nhận phấn thuận lợi nhất. 

+ Hoa lúa nở và tung phấn vào 9 - 10 và 10 - 12h. Buổi 

chiều nở lác đác kết thúc trước l7 giờ. 

+ Thời gian nở hoa tung phấn của cây bố và thời gian cây 

mẹ nở hoa đón nhận phấn phải trùng khớp. 


+ Thời gian khử là 16 - 18 h hoặc 5 - 7h ngày hôm sau. 
Chọn những hoa có rõ hình bao phấn ở phần từ 1/3 - 2/3 vỏ 
trấu (giữa chiều đài vỏ trấu). Khử phấn vào chiều hôm 


252 


trước sẽ không tự thụ và hôm sau thụ phấn của giống khác. | 
+ Dùng kéo cắt mở vỏ trấu chéo từ dưới phần bụng lên 
trên. Dùng panh gắp đủ 6 bao phấn ra khỏi vỏ trấu. Chú ý 
không làm tổn thương vòi nhụy và không làm đập bao 
phấn để tránh tự thụ. 


+Mỗi bông chỉ khử 20 - 30 hoa còn lại thì cắt bỏ. Khử 
xong thì dùng bao giấy parafin bao cách ly bông vừa khử 
để tránh gió và côn trùng đem phấn lạ vào gây lẫn phấn 
không mong muốn. 

- Có thể cách ly cả cây mẹ bằng bao nilon lớn. Hoặc trồng 
chung cây bố cạnh cây mẹ đã khử phấn rồi bao chung cả 
2 cây lại. 

+ Có thể khử phấn bằng hoá chất hoặc bằng vải đen hấp 
thụ bức xạ nhiệt nhiệt độ cao một chút thì làm chết phấn 
nhng noãn không chết. Hoặc bằng không khí nóng trong 
phích sau khi để nước sôi vào rồi đồ sang phích khác thì 
cho bông lúa vào phích nóng không có nước, nhiệt độ 
không khí nóng trong phích làm chết phấn nhưng noãn 
không chết. 


1.4. Thụ phấn 


1.5. Chăm sóc 
cây mẹ, thu hạt 
lại. : 


- Nếu có cả cây bố, mẹ trong một bao cách ly lớn thì chỉ | 
cần chờ hoa nở thì rung nhẹ cho phấn rung bay vào nhụy 
hoa cây mẹ. 
- Nếu cách ly từng bông thì phải cắt bông bố từ sớm về 
cắm lọ nước chờ hoa nở thì rũ phấn vào hoa đã khử phấn 
sau đó lại cách ly kín. Ngày mưa hoa lúa cắt về khó nở hoa 
thì dùng đèn điện kích thích hoa lúa nở 
Sau khi thụ phấn thì đeo thẻ, trong thẻ ghi: 
Tên giống mẹ Tên giống bố. 
Người lai, 
Ngày lai. 
Tưới nước, bón urê, kali, để chậu trồng lúa ở nơi khô ráo, 
nắng nhẹ. Cách ly bảo vệ tốt hạt lai không bị châu chấu và 
kiến cắn phá. Sau 20 - 25 ngày thì thu hạt lai theo từng tổ 
hợp. Mỗi bông đều có thẻ đánh dấu tên tổ hợp. 


253 


- Phơi khô nắng nhẹ nếu gieo ngay thì không cần khô. 


2. Lai lúa thuần 
với lúa mẹ bát 
dục. 


2.1.Kiểm tra hại 
phấn lúa mẹ bất 
dục. 


2.2. Lai cá thể 


theo cặp. 


+ Nhỏ 1 - 2 giọt cồn KI lên lam kính. 

+ Dầm bao phấn cây mẹ lên cồn KĨ. 

+ Soi lên kính hiển vi nếu thấy hạt phấn không nhuộm màu 
đen 100% (tức không có tỉnh bột trong hạt phấn) tức là bất 
dục hạt phấn và có thể lai với lúa thuần. 


Cách ly cả cây bố và mẹ lại, chờ nở hoa tung phấn thì rũ 
phấn của cây lúa bố cho cây mẹ (cây bố là lúa thuần). 
Chăm sóc cây mẹ tưới nước đầy đủ, bón một chút NPK. 
Khi hạt lai Fọ chín thì thu hạt. 

+ Nếu hạt phấn có nhuộm màu đen như hạt đu đủ (dù chỉ 
vài %) thì ta loại bỏ cây mẹ đó vì cây mẹ đó không thuần 
và có thể tự thụ. 


3. Lai ngô 


4+— 


- Gieo bố cạnh mẹ, khi có cờ thì cất cờ cây mẹ và bao cách 
ly bắp mẹ, rũ phấn cây bố cho bấp cây mẹ. Sau đó thu hạt lai. 
~ Nếu sản xuất lớn thì bố trí bố mẹ theo tỷ lệ nhất định sau 
đó cắt cờ cây mẹ để phấn cây bố rũ ra thụ phấn cho cả ruộng. 


4. Lai cây khác 


- Lai cà chua: Khử phần cây mẹ khi chóp phấn còn xanh 
lúc đó phấn hoa chưa chín, hoa chưa tự thụ phấn. 
- Lai đậu tương hoa nhỏ, thao tác cẩn thận. 


- Lai cam, quýt trên cơ sở thử khả năng nảy mầm của phấn 


_ và khử phấn trước khi phấn chín. | 
2.4. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa 
Ị | 
TT Hiện tượng Nguyên nhân Cách phòng ngừa | 
Í |Khử phấn không triệt| Khử vào thời gian Khử vào I6 - 18 h. 
để và hạt tự thụ. phấn chín: 7 h - 9h Hoặc 5h - 6h. 
hoặc l5 - lóh. 


x Chọn đúng hoa có 
Chọn phải hoa có phấn chưa chín. 
phấn chín. 


254 


2 | Không đậu hạt Do tổn thương vòi Thao tác nhẹ nhàng và 
nhụy cần thận. 
| 3 | Lân phẩn | Thụ phấn nhầm Thực hiện lại từ đầu. 


Cách ly không đảm bảo| Cách ly cẩn thận 


IV. KIỀM TRA ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá thao tác khử phấn triệt để 

Bao cách ly 3 bông học sinh đã khử phấn. Sau 5 ngày - 7 ngày kiểm tra. 

-_ Đạt yêu cầu: không sót phấn ( không đậu hạt). 

- Không đạt yêu cẩu: Sót phấn ( có đậu hạt). 

2. Đánh giá kết quả lai 

: Bao cách ly 3 bông khác mà học sinh đã khử phấn. Sau 5 ngày - 7 ngày 

kiếm tra. 


- Điểm 8 - 10: Khử phấn đạt yêu cầu không sót phấn ( không đậu hạt) và 
lai đậu 21 - 30 hạt/3 bông. 


- Điểm 7: Khử phấn đạt yêu cầu không sót phấn ( không đậu hạt) và lai 
đậu I1 - 20 hạt/3 bông. 


- Điểm 5 - 6: Khử phấn đạt yêu cầu không sót phấn ( không đậu hạt) và lai 
đậu I - F0 hạt/3 bông. 


- Điểm dưới 5: Khử phấn đạt yêu cầu không sót phấn ( không đậu hạt) và 
lai không đậu hạt. 


255 


Bài 3 


THỰC HIỆN MỘT SỐ KỸ THUẬT 
TRONG QUY TRÌNH SẲN XUẤT LÚA LAI 


I. MỤC TIÊU 

Sau khi thực hành người học sẽ đạt được: 

* Về kiến thức: 

- Nắm được tổng thể các bước tạo ra và sử dụng ưu thế lai ở cây lúa. 

- Trình bày được cách thực hiện và giải thích tác dụng những khâu kỹ thuật 
quan trọng trong quá trình sản xuất lúa mẹ bất dục và sản xuất hạt lúa lai như: 
bố trí gieo cấy trà bố mẹ, phun MET, GA, điều chỉnh lúa trỗ trùng khớp, thụ 
phấn bổ sung, khử lẫn và thu hạt lai. 

* Về kỹ năng: 

Thực hành để nắm được quy trình và thành thạo một số kỹ thuật trong quy 
trình sản xuất hạt lúa lai ba dòng và hai dòng: kiểm tra hạt phấn bất dục, bố 
trí gieo cấy trà bố mẹ, phun MET, GAa, điều chỉnh lúa trổ trùng khớp, thụ 
phấn bổ sung, khử lẫn và thu hạt lai. 


* Về thái độ: 

Đây là nội dung có các khâu thao tác không tập trung vào một thời gian 
nên phải chịu khó học hỏi cả khi không phải là thời gian quy định của buổi 
thực hành. 

II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO BÀI THỰC HÀNH 

- Phân loại giống cây trồng, phân loại vật liệu khởi đầu (nguồn gen thực vật). 

- Phương pháp đánh giá giống cây trồng. 


256 


- Phương pháp khảo nghiệm giống cây trồng. 


III. THỰC HẢNH 
1. Điều kiện thực hiện 


1.1. Địa điểm, thời gian, thời lượng 
- Địa điểm: Phòng học bộ môn hoặc trên lớp. 
- Thời gian: Tháng 6, tháng 7 


- Thời lượng: 3 tiết. 
1.2. Dụng cụ, thiết bị 


Thóc giống bố mẹ. Mầm mạ bố mẹ đã nảy mầm. Thóc giống lúa mẹ bất 
dục. MET, GA; KH;PO, cồn, bình bơm thuốc. 


2. Trình tự thực hiện 
2.1. Công tác chuẩn bị 
2.2. Kiểm tra đụng cụ 


2.3. Trình tự thực hành sản xuất lúa lai 


TT Tên công việc Thiết bị dụng cụ Yêu cầu kỹ thuật 
1 | Kỹ thuật bố trí thời vụ | Thóc giống bố mẹ. Theo quy trình, sao 
gieo cây các trà bố mẹ.| Mầm mạ bố mẹ đã nảy| cho bố mẹ trỗ trùng 
mầm. | khớp. Ẫ 
2 | Ngắm t, gieo cấy Thóc giống lúa mẹ bất | Thóc nảy mầm có đủ 
trong sản xuất lúa mẹ | dục. cả mầm và rễ. 
và hạt lại. 
3 ¡ Sử dụng MET (Mui | MET An toàn, đúng nồng 
6ƒects Triazol): Bình bơm thuốc. độ. 
4 | Sử dụng GA; GA;,Bình bơm thuốc. | An toàn, đúng nồng 
Cồn. độ. 
3 | Kỹ thuật điêu chỉnh | Thêm KH;PO, Điều chỉnh an toàn 
lúa trỗ trùng khớp hiệu quả. 
2.4. Hướng dẫn chỉ tiết 
257 


17GTDT-A 


Tên công việc 


D6 **~————————- 


Hướng dân 


!I. Kỹ thuật bố 
rí. thời YH gieo 
cấy các trà bố 
mẹ. 


- Gieo bố 2 - 3 trà cách nhau 3 - 7 ngày. Mục đích nếu trà 
này lệch thì có trà kia trỗ trùng với mẹ. Ngoài ra thì do mẹ 
trỗ lai rai, bố trồ gọn nên cần 2 trà bố cung cấp phấn cho mẹ. 
VD: Quế 99, bế I gieo 28 - I - 2/2 (bố 2 gieo sau 7 ngày). 
Zcnshan 97A gieo 27- 28/2 (sau bố 1 là 29 - 30 ngày). 
Kim 23A gieo 5 - 7/3 (sau bố l là 37 - 38 ngày). 
Minhui 63 bố I gieo 25/1 - 28/1( bố 2 sau 7 ngày). 
Zcnhan 97 gico l - 3/3 (Sau Minhui 36 - 37 ngày). 

Trac 64 bố 1: 25 - 28/1 gieo (bố 2: sau 7 ngày). 

BoA_ 15 - 28/2 gieo (Sau bố I: 20 - 21 ngày). 

Căn cứ vào số lá: Bố 15 lá, mẹ I1 lá thì gieo bố trước, bố 
sinh trưởng được 4 lá thì gieo mẹ. 

Ngoài ra có cách tính độ chênh tuổi lá. 


2. Ngâm ủ, gieo 
cáy trong sản xuất 
lúa mẹ và hạt lai 


Khi ngâm cứ 6 giờ thay nước một lần. Mùa hè chỉ ngâm 
12 giờ, mùa đông ngâm 18 - 24h. Thời gian ủ cứ 6 - 12 
giờ kiểm tra nhiệt độ và ẩm độ một lần. 


3. Sứ dụng MET 
(Mutti 
Triazol): 


eƒccfs 


4. Sử dụng GA;. 
Kích thích trỗ 
thoát và khả 
năng nhận phấn 
tốt hơn. 


258 


Kích thích lúa đẻ nhánh sớm và đẻ nhiều. 
Cách phun: Khi mạ 1,5 lá - 2 lá pha 26 g MET cùng 20 lít 
nước phun cho l sào mạ. 

(Hoặc pha I0 - 12g/bình 10 lít nước phun cho 200 m? mạ). 
Kìm hãm dòng nào trỗ sớm quá: Pha 40 - 50 g MET/10 
lít phun 200m? lúc bước 2 - 3 phun hoà đồng - làm chậm 
vài ngày (lượng này tương đương 2, 5 - 3 kg MET trong 
6001 nước phun cho 1 ha). Yêu cầu ruộng có nước. 


Trước hết phải pha GÀ¿ với cồn trước khi phun 12 - 24h 
để GA+ hoà tan hoàn toàn trong cồn. 

Tổng lượng với BoA và Kim 23A thì phun lượng là 180- 
200g/ha. 

Với Pei ải 64S thì phun lượng là 450 - 700g/ha. 

Lần ï: Thời gian khi lúa trễ 5 - 10% số bông thì phun lần 
1 (chú ý khái niệm luá trỗ trong lúa lai là khi hoa đầu tiên 
thò ra khỏi bẹ đồng). 


17.GTDT-B 


Khi quần thể lúa trỗ 5 - 10 % thì tế bào cuống bông của 
tất cả các cây còn non thì GAs mới có tác đụng. 

Liều lượng lần 1: 

Với giống BoA, Kim 23A: pha 40g GA¿ trong 300 - 400 
lít nước, phun cho Iha 

Với giống Pei ải 64: pha 100 - 120g trong 300 - 400 lít 
nước, phun cho Iha 

Thêm vào hồ cháo gạo nếp hoặc xà phòng trung tính để 
tăng dính bám thuốc lên lá lúa. 

Lân 2: Sau lần trước 1- 2 ngày 

Liều lượng với giống BoA và Kim 23A thì pha 60 - 70 bị 
GA¿ trong 600 - 800 1 nước phun cho 1 ha. 

Với giống Pei ải 64S thì pha 150 - 200 g GA+ trong 600- 
800 I nước phun cho lha. 

Phun đều bố mẹ rồi phun thêm cho bố I lượt để bố cao hơn. 
Lần 3: Sau lần trước 1- 2 ngày. 

Liều lượng với giống BoA và Kim 23A pha 80 - 90g/600 
- 800 lít nước/1ha. 

Với giống Pei ải 64S pha 200g - 380g trong 600 - 800 
nước/l ha 

Khi phun ruộng phải có nước. Sau khi phun trong vòng 6h 
nếu mưa phải phun lại. 


Kích thích đồng 
khả năng trỗ chậm 
cho phát triển 
nhanh trỗ sớm. 


|Pha 7, 5 g GA; + 1,5 kg KH¿PO,/600 lít nước phun cho I 


ha dòng chậm. 


5. Kỹ thuật điều 


chỉnh lúa trỗ 


trùng khớp 


Khái niệm lúa trõ trùng khớp: Mẹ trỗ trước bố 2 - 3 ngày 
chờ sau đó bố trỗ cho phấn là trùng khớp. 

Đổi với dòng chậm cân kích thích phát triển nhanh bằng cách: 
+ Phun 7, 5 g GA¿ + 1, 5kg KH¿P0,/600 1 nước/lha. 

+ Bón kali clorua 50 - 70 kg/ha với dòng mẹ chậm nếu bố 
chậm thì bón 15 - 20 kg/ha (chỉ bón vào gốc cây bố chậm, 
không bón vãi sang cây mẹ đang phát triển nhanh). 

Đối với dòng nhanh khả năng trỗ sớm cần kùm lại: 


259 


——— 


+ Phun MET với lượng 40 - 50g MET pha trong 16 lít 
nước phun cho 200 m? ở bước 2 - 3 phân hoá đòng (tương 
đương 2,5 - 3kg METT/6001/1ha). 

+ Nhồ gốc rồi đặt xuống và bón thêm đạm. Việc nhổ nhấc 
gốc lên sẽ làm đứt rễ, các đòng hoa lúa đang phân hoá sẽ 
bị kìm chậm lại. Đồng thời bón thêm đạm thì kích thích 
các nhánh non phát triển thành nhánh hữu hiệu trỗ sau 
cùng với dòng chậm. 


+ Với bố nhanh có thể rút nước hãm vì bố mẫn cảm hơn 
mẹ, và chỉ bế bị kìm chậm lại. 
+ Nếu dòng nào trỗ sớm quá thì cắt nhánh già chờ nhánh non. 


2.5. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa 


ITTÌ Hiện tượng Nguyên nhân Cách phòng ngừa 
1 | Ngâm ủ hạt không Do ngâm ñ quá lâu, hạt| Kiểm tra đúng thời 
nảy mầm. bị chết do thiếu oxy. | gian. 
2 | Pha sai nông độ thuốc. | Tính toán sai. Kiểm tra và pha lại. 
3 | Lân phấn Không cách ly tốt. Cách ly tốt và khử lẫn 


Lẫn cây không bất dục | kịp thời. 
hoàn toàn. 


4 | Phun chậm sau khi | Theo đõi phun kịp thời.| 


lúa đã trỗ xong. 


“ủ 


Phun chệch vất sang 
diện tích không cần 
điều chỉnh. 

IY. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

Đánh giá thao tác 

- Kiểm tra hạt phấn thạo, nhanh, xác định đúng: 2 điểm. 

- Xác định được thời gian gieo cấy và vị trí trà hàng và cây bố mẹ trên 
ruộng sản xuất hạt lai: 2 điểm. 

- Thực hành đầy đủ các thao tác có điều kiện trên địa bàn: 

Phun MET: 2 điểm. 

Phun GAs: 2 điểm. 

Điều chỉnh lúa trỗ trùng khớp: 2 điểm. 


Cần phun cao quá. Cần chú ý phun đúng 
và phun thấp. 


260 


Bài 4 


ĐÁNH GIÁ GIỐNG LÚA TRONG PHÒNG 


1. MỤC TIỂU 

* 1£ kiến thức: 

Củng cố về phương pháp đánh giá các đặc trưng hình thái, yếu tố cấu thành 
năng suất, một số chỉ tiêu chất lượng gạo qua thực hành. 

- Biết cách tổng hợp được số liệu trung bình và một số tham số đặc trưng của 
mẫu; ý nghĩa và xếp loại đánh giá, nhớ được đặc điểm nảy mầm thực tế và yêu 
cầu về điều kiện nảy mầm, cách xử lý, ngâm, ủ, gieo, chăm sóc cây mầm, ra ngôi 
đối với một số loại hạt cây ăn quả phổ đánh giá nhóm chỉ tiêu này. 

* Về kỹ năng: 

Thành thạo thao tác đo đếm, xử lý, định lượng và đánh giá các đặc trưng 
hình thái, yếu tố cấu thành năng suất. một số chỉ tiêu chất lượng gạo qua thực 
hành.Tính toán tổng hợp được số liệu trung bình và một số tham số đặc trưng 
của mẫu ý nghĩa và xếp loại các chỉ tiêu đó. Đưa vào bảng tổng kết theo biểu, 
thành thạo, chính xác, đủ dung lượng mẫu. 

* Vé thái độ: 

Nghiêm túc thực hành an toàn khi thao tác với ống nghiệm và nồi nấu cách 
thủy. Rèn tác phong nghiên cứu khoa học, cách quan sát, tính chuyên cần kiên 
trì với mục tiêu. 


II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO BÀI THỤC HÀNH 

- Phân loại giống cây trồng, phân loại vật liệu khởi đầu (nguồn gen thực vật). 
- Phương pháp đánh giá giống cây trồng. 

- Phương pháp khảo nghiệm giống cây trồng. 


261 


II. THỰC HÀNH 


1. Điều kiện thực hiện 


1.1. Địa điểm, thời gian, thời lượng 
- Phòng học bộ môn hoặc trên lớp. 
- Thời gian: tháng 6 hoặc tháng 10 


- Thời lượng: 5 tiết. 


1.2. Đụng cụ, thiết bị 


Bảng chuẩn bị phương tiện học cụ 


6. Âm đun nước 
7. Xoong 
8. Biểu đánh giá 


9. Biểu phương pháp 


10. Máu gạo tẻ, 

gạo thơm, gạo nếp 
HỊ. Băng dính 
12. Cân tiểu ly 
13. Máy tính (học 


2. Trình tự thực hiện 


2.1. Công tác chuẩn bị 


2.2. Kiểm tra dụng cụ 


Chiếc 


kg 


Chiếc 


sinh chuẩn bị) | 


Loại Số lượng Đơn vị 
1. Mẫu cây lúa 600 — 800 Cây (của 6 - 8 giống) 
2. Thước 2m 10 Chiếc (chia 4 tổ) 
—, Thước 30cm 10 Chiếc (chia 4 tổ) 
4. Ông nghiệm 100 Chiếc (chia 4 tổ) 
5$. Bếp diện 4 Chiếc (chia 4 tổ) 


(5 giống) 
(chia 4 tổ) 


(chia 4 tổ) 


2.3. Trình tự đánh giá giống lúa trong phòng 


262 


TT 


Tên công việc 


Thiết bị dụng cụ 


Đánh giá chỉ: tiêu 
hình thái cuối cùng 


Mẫu cây lúa. 


Thước đo, mẫu ghi chép. | các chỉ tiêu cơ bản về 


Yêu cầu kỹ thuật 
Tính số trung bình được 
chiều cao cây, kích 
thước lá, hạt, bông. 


2 | Đánh giá yếu tố cấu |Mâu cây lúa. Tính được số bông hữu 
thành năng suất. Cân tiểu ly hoặc can |hiệu/khóm, hạt chắc/ 
điện tử. bông, Pa, năng suất 

lý thuyết. 
3 | Đánh giá chỉ tiêu chất Đánh giá được mùi 
lượng gạo. thơm, độ dẻo, vị đậm, 
độ bạc bụng của gạo 

yên các giống lúa. 


Tên công việc 


Hướng dẫn 


- Ổn định lớp 
- Bố trí bàn học hình 
chữ Ù 


Chia 4 nhóm vật liệu cho 4 nhóm 
3-4 người I bó 
Thời gian 10° 


Dạy thực hành: 

1. Nhóm chỉ tiêu hình 
thái cuối cùng: 

1.1. Đo chiều cao cây, 


Đo 30 cây. Đo từ đất đến điểm cao nhất 


l2. Đo chiếu đài-rộng 
lá đòng 


Đo 30 lá của 30 cây - chiều đài từ tai lá đến mút 
lá. Chiều rộng ở chỗ rộng nhất 


1.3. Đo chiều dài rộng 
hạt thóc 


- Đo 30 hạt trên một giống 


1.4. Chiểu dài bông 


Đo 30 bông/30 cây từ đốt bông đến hạt cuối không 
kể râu 


1.35. Chiểu dài cổ bông 


Đo từ tai lá đến đốt bông của 30 bông, nhận xét độ 
trỗ thoát cả cây. 


Ì.6. Tính số trung bình 


lên bảng biểu 


30.X/ 
v.à 


30 


263 


2. Nhóm chỉ tiêu yếu tố 
cấu thành năng suất 
2.1. Đếm A = số cây!m 


Giới thiệu mật độ cấy 


2.2. Đếm B = số bông 
hữu hiện/cây 


- Đếm 30 cây số bông có từ 3 hạt chắc trở lên 


2.3. Đếm C = Số hạt 
chắc/bóng 


- Đếm 3 bông/cây x 10 = 30 bông/mẫu 
(Ibông to, Ibông bé,IbôngTB). 


2.4. Cân Pias = D (Khối 
tượng 1000 hạt) 


- Đếm 500 hạt x 4 lần, gói thành 4 gói và cân được 
Dị, P, Pàị, Pị 


"+fP,+h+P, 
"““—. = 


Phe 


|25. TínhhN=AxBxC 
x Ð x//100 ksiha 


2.6. Đếm số hạt lép/bông 
- Tính tỷ lệ lép 


2.7. Năng suất cá thể 


Đếm trên 30 bông ở phần đếm C 
Tỷ lệ lép = số hạt lép/tổng chắc lép 


- Tuốt hạt 10 cây/Ibó cân hạt lấy trung bình. 


2.8. Hệ số kinh tế 


¡2.9. Vào bảng biển 


- Cân cả cây 
hệ số KT = P hạt khô/ P cây khô 


L 
3. Nhóm chủ tiêu chát 
lượng 

3.l. Đánh giá độ trong 
của gạo 


(A) 


Bẻ ngang 100 hạt/giống 


=1... 


- Hạt trong có phần thiết diện trong >3/4 


(B) 


3.2. Đánh giá mùi thơm 
cá thể 


264 


- Hạt không trong có phần đục -Ì 


I 4 
Độ trong =4 +8 


nguội ngửi kiểm tra 


- Bóc 30 hat/] giống, 2 lần nhắc cho vào ống 
nghiệm + 2ml nước nút chặt đun cách thuỷ 5°, để 


3.3. Chất lượng cơm 
+ Mùi thơm, 

+ Độ đeo 

+ Vị đậm 

+ KN hút nước 


quan bằng ăn thử. 


+ Nấu 100g gạo/l giống thành cơm đánh giá cảm 


3.4. 1ÿ l¿ gạo Xay sát 


3.9. Tổng kết số liệu 
thành bảng biểu 


¡ Cân 100 g thóc + 2 lần 1 giống 
+ Sát thành gạo lật cân 
+ Sát thành gạo sạch cân. 


thúc 


* Bài tập viết báo cáo 


Tổng kết hướng dân kết | Dọn vệ sinh, kê lại bàn ghế. Trao đổi và lấy số liệu 
của cả tổ và mỗi người l bản báo cáo có kết luận 
nhận xét về kết quả đánh giá. 


2.4. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa 


Hiện tượng 


Nguyên nhân 


Cách phòng ngừa 


L } Lấy mẫu sai 


bông to 


† 
2 | Đếm hạt chọn toàn T 


Tính năng suát sai. 


Lấy khách quan 
Chọn ngẫu nhiên hoặc 
theo cách Matsushima. 


Tính đúng công thức 


4 
sai, nhầm. 


Phát hiện mùi thơm 


| 5 | Đếm thiếu hạt 


Do hạt đã rụng 


IV. KIỀM TRA ĐÁNH GIÁ 


1. Đánh giá thao tác đo đếm định lượng 


- Chấm thao tác: 


+ Nhóm hình thái 2 điểm 
+ Nhóm năng suất 3 điểm 
+ Nhóm chất lượng 2 điểm 


Cần có đối chứng về 
mùi. 


Cộng số hạt đã rụng 
theo vết cuống. 


265 


cầu 
đạt 


266 


- Tính toán số liệu và trình bày báo cáo 3 điểm 

Tổng số: 10 điểm (Hệ số 2) 

2. Hoặc kiểm tra thao tác và chấm bài thu hoạch 

Làm phiếu thăm ghi tên thao tác đánh giá bốc thăm và thực hiện theo yêu 
thao tác trong thăm. Thực hiện đúng là đạt yêu cầu. Thực hiện sai là không 
yêu cầu. 

Chỉ chấm báo cáo của những học sinh đạt yêu cầu. 


Bài 5 


ĐÁNH GIÁ GIỐNG NGÔ 


I.MỤC TIÊU 

* Về kiến thức: 

Củng cố về phương pháp đánh giá các đặc trưng hình thái, yếu tố cấu thành 
năng suất, khả năng chống chịu ở giống ngô qua thực hành. 

- Biết cách tổng hợp được số liệu trung bình; một số tham số đặc trưng của 
mẫu và ý nghĩa, xếp loại đánh giá, 

* Về kỹ năng: 

Thành thạo thao tác đo đếm, xử lý, định lượng và đánh giá các đặc trưng 
hình thái, yếu tố cấu thành năng suất, một số chỉ tiêu khả năng chống đổ... 
Tính toán tổng hợp được số liệu trung bình; một số tham số đặc trưng của mẫu 
và ý nghĩa, xếp loại các chỉ tiêu đó. Đưa vào bảng tổng kết theo biểu thành 
thạo, chính xác, đủ dung lượng mẫu. 

* Về thái độ: 

Nghiêm túc thực hành an toàn khi thao tác. Rèn tác phong nghiên cứu 
khoa học, cách quan sát, tính chuyên cần kiên trì với mục tiêu, 


II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO BÀI THỰC HÀNH 

- Phân loại giống cây trồng, phân loại vật liệu khởi đầu (nguồn gen thực vật). 
- Phương pháp đánh giá giống cây trồng. 

- Phương pháp khảo nghiệm giống cây trồng. 

II. THỰC HÀNH 

1. Điều kiện thực hiện 

1.1. Địa điểm, thời gian, thời lượng 


267 


- Phòng học bộ môn hoặc trên lớp. 
- Thời gian: tháng 6 hoặc tháng 10 


- Thời lượng: 2 tiết. 
1.2. Dụng cụ, thiết bị 


Bảng chuẩn bị phương tiện học cụ 


Loại 


3. Thước 2m 


Số lượng Đơn vị | 
1. Ruộng ngô giống 400 m° 
2. Mẫu cây ngô có đủ bắp. 40 Cây 
1Ô Chiếc 
10 Chiếc 


4.Thước 30cm 


$. Biểu đánh giá 200 Tờ 
6. Biểu phương pháp 50 Tờ 


7. Mẫu hạt giống ngô 5 Mẫu (5 giống) 
§. Băng dính 4 Cuộn 
9. Cán tiểu ly 4 Chiếc 

10, Máy tính (học sinh chuẩn bị) 4 Chiếc 


2. Trình tự thực hiện 


2.1. Công tác chuẩn bị 
2.2. Kiểm tra dụng cụ 


2.3. Trình tự đánh giá giống ngò 


Tên công việc 
Đánh giá tổng thời 
gian sinh trưởng 
(ngày) 


Thiết bị dụng cụ 


Yêu cầu kỹ thuật 


Quần thể ruộng ngô. 


Xác định được ngày 
ngô chín già và tổng 
thời gian sinh trưởng. 


Đánh giá thời gian 
các giai đoạn sinh 
trưởng của giống ngô. 


Đánh giá năng suất 
ngô. 


Quần thể ruộng ngô. 


Xác định được thời 
gian và thời điểm giai 
đoạn sinh trưởng. 


Mẫu cây ngô, các bắp 
ngô. 


Định lương được năng 
suất cá thể và năng 
suất quần thể, các yếu 


tố cấu thành năng suất. 
Hệ số kinh tế Mẫu cây ngô. Lò sấy. 


Đánh giá tru thế lai Căn cứ vào số liệu bố 
mẹ và con lai để đánh 


giá ưu thế lai. 
6 | Đánh giá chất lượng 


Chì 


hạt ngô. 

7 | Đánh giá chỉ tiêu Thước đo, mẫu ghi Đối chiếu được với bản 
hình thái ngô. chép. mô tả về giống. 

8 


Đánh giá khả năng | Quần thể ruộng ngô. 
chống chịu. 


2.4. Hướng dẫn chỉ tiết 


Tên công việc Hướng dẫn 
1. Đánh giá : 

tổng thời gian 

sinh trưởng 

(ngày): 


2. Đánh giá |} - Ngày gieo. 

thời gian các |2 - Ngày mọc: Khoảng 50% số cây mọc. 

giai đoạn: sinh |3 - Ngày tung phấn: Khoảng 50% số cây tung phấn. 
NÀNG GỤA 4 - Ngày phun râu: Khoảng 50% số cây phun râu, tính những 
ĐHUNG cây có râu dài từ 2 - 3 em. 

5 - Ngày chín (TGST): Khi chân hạt có chấm đen hoặc 
khoảng 75% cây có lá bi khô. 


3. Đánh giá ' 


năng suất ngô. 


3.1. Yếu tố NÑ = ABCD 1/10 (kg/ha). 
cấu thành 


¿ N là năng suất lý thuyết. 
năng suất: 


A là số cây/m, đếm cây/ô 
B là số bắp/ cây, đếm bắp của 10 cây/ô, tức 30 cây - 40 
cây /giống. 


269 


3.2. Năng suất 
hạt thực thu- 


3.3. Năng suất 
sinh vật học: 


C là số hạt/ bắp đếm hạt của 10 báp/ô, tức 30 - 40 bắp /giống. 
Đối với chỉ tiêu C (số hạt trên bắp) ta không tiện đếm hết hạt 
cả bắp nên chỉ đếm số hàng hạt và số hạt / hàng, nhân hai 
chỉ tiêu nhỏ này sẽ cho số hạt/ bắp. Do đó có thêm chỉ tiêu 
số hàng hạt/ một bắp và số hạt/ hàng ( đếm 20 bắp). 

D là khối lượng 100 hạt (gam). Đếm 4 - 5 mẫu, mỗi mẫu 100 
hạt để cân rồi tính trung bình. 

Trong giai đoạn so sánh khảo nghiệm thì cần đếm 2 mẫu, 
mỗi mẫu 500 hạt và cân, nếu chênh không quá 2 gam thì tính 
khối lượng trung bình 1000 hạt. 

1/10 là hệ số đổi ra kg/ha. 


- Phơi khô bắp và hạt rồi tách hạt ra cân của 10 cây hoặc thu 
bắp cả ô thí nghiệm có điện tích: 
2,8m x 5m = 14m? để tính năng suất. 


Lấy 10 cây rồi phơi khô kiệt, cân cả rễ, thân lá bắp hạt. 


4. Hệ số kinh 
tế. 


P (hạt khô 10 cây) 
P (toàn cây kể cả hạt của 10 cây khô) 


H = 


5. Đánh giá 
tưu thế lai, 
53.1. Đánh giá 
ưu thế lại giả 
định 

5.2. Ưu thế lại 
thực 

5.3. Ưu thế lai 
chuẩn 


Căn cứ vào năng suất thực thu ô thí nghiệm hoặc năng suất 
cá thể 10 - 20 cây 1ô để tính theo công thức sau: 
(ưu thế lai so với bố mẹ trung bình) 


R) —M„ 
Ủw» # ———ˆ^100% 
MẸ, 
(siêu ưu thế lai) 
uc ¬—“I00% 


„ 


Bp là giá trị của bố hoặc mẹ tốt nhất. 


E; - đối chứng 100% 


UTLchuân = Đối chứng 


6. Đánh giá 
chát lượng 
hạt ngô. 


- Hàm lượng tính bột. 
- Tỷ lệ phần sừng và phần không sừng. 
- Hàm lượng aa không thay thế. Lysin, treonin, tripthophan. 


270 


7. Đánh giá 
chỉ tiêu hình 
thái ngô. 


- Chiều cao cây đo I0 cây/ô. Từ mặt đất đến gié bông cờ thứ nhất. 
- Chiểu cao đóng bắp: từ mặt đất —› cuống bắp trên cùng. 

- Chiều dài chiều rộng lá (đo 10 lá đến 20 lá) 

- Chiều đài bắp 10 bắp/ô. 

- Chiều rộng (đường kính bắp) 

- Dạng hạt, màu hạt: nhận xét màu hạt tách ra khỏi bắp. 

- Số rễ chân kiểng: đếm trên gốc 10 cây /ô. 

- Đường kính thân gốc. 


8. Đánh giá 
khả năng 
chống đổ. 


Đánh giá trực tiếp: Căn cứ vào tình trạng đổ trên ruộng để 
cho điểm theo thang sau: 

Điểm l: Tất cả các cây đều đứng thẳng. 

Điểm 2: 25% cây đổ thẳng 

Điểm 3: 25 - 50% 

Điểm 4: 50 - 70 % 

Điểm 5: Hầu hết cây đổ hẳn. 

Có hai mức đổ sau: 

- Mức I- Đồ rễ: Cây bị nghiêng một góc bằng hoặc lớn hơn 
so với chiều thẳng đứng của thân cây. 

- Mức 2- Đồ gãy thân: cây bị gãy ở đoạn thân phía dưới khi 
thu hoạch. 

Đánh giá gián tiếp: Các tính trạng liên quan chặt tới tính 
chống đổ là: 

Mômen chống đổ: M = chiều cao cây x khối lượng cây. 

M càng lớn thì cây càng dễ đổ. 

- Chiều cao đóng bắp thấp thì khả năng chống: đổ tốt, chiều 
cao đóng bắp cao thì khả năng chống đổ kém. 

- Đường kính thân to (đốt I, 2, 3), lóng 2, 3 ngắn. 


9. Động thái 
sinh trưởng 
(Động thái 
tăng trưởng 


Một tuần đo đếm l lần 10 cây/ô lấy trung bình của ô và 
giống. Vẽ đồ thị động thái. Bảng (cả số lá và chiều cao cuối 
cùng) 


Độ — 


271 


chiếu cao và 
số lá) 


khả năng 
chống chịu 
sáu bệnh. 


10.1. Với sâu 
đục thân, sâu 
đục bắp, rệp 
cờ, phấn đen. 
Tính % số cây 
bị hại trên 
tổng số cây 
theo dõi. 


10.2. Với bệnh 
khô vằn: 


272 


sò 
10. Đánh giá 


Ngày đo: 
Số đo trung bình. 
Chiều cao (hoặc số lá) 


Đồ thị: 
0 I1 2 3 4 Lần đo (hoặc ngày đo). 
Với bệnh đốm lá: 
Điểm I: Không có lá bệnh 
Điểm 2: 5 - 15% diện tích lá bệnh 
Điểm 3: >15 - 30% diện tích lá bị bệnh 
Điểm 4: — >30 - 50% diện tích lá bị bệnh 
Điểm 5: — > 50% diện tích lá bị bệnh, 


Tham khảo thêm đối với bệnh đốm lá nhỏ có thang cho điểm 
Sau: 


Điểm 1: 0 - 2 lá có vết bệnh. 
Điểm 2: 3 - 4 lá có vết bệnh. 
Điểm 3: 5 - 6 lá có vết bệnh. 
Điểm 4: 7 - 9 lá có vết bệnh. 
Điểm 5: > 10 lá có vết bệnh. 
Chỉ số bệnh (%)= — “822M. 2mrt, 100% 


Trong đó: 
N là tổng cây theo đõi 
n:: số cây có bẹ lá bắp bị bệnh 
n:: số cây có bẹ lá thứ nhất dưới lá bắp bị bệnh 
n:: số cây có bẹ lá thứ hai đưới lá bắp bị bệnh. 


: số cây có bẹ lá thứ ba dưới lá bắp bị bệnh. 


Với sâu ăn lá ngô lúc 7- 9 lá có thang điểm như sau: 
Điểm I: 
Điểm 2: 
Điểm 3: 
Điểm 4: 
Điểm §: 
Tính chống rét ở ngô thì thông qua sự nảy mầm của hạt hoặc 
màu hạt tím sẽ kém chịu rét. 


Không lá nào bị ăn 
I - 10% lá bị ăn. 
I1 - 20% lá bị ăn 
21 - 30% lá bị ăn 
> 30% lá bị ăn 


LV. KIỀM TRA ĐÁNH GIÁ 

Kiểm tra thao tác và chấm bài thu hoạch: Làm phiếu thăm ghi tên thao tác 
đánh giá bốc thăm và thực hiện theo yêu cầu thao tác trong thăm. Thực hiện 
đúng là đạt yêu cầu. Thực hiện sai là không đạt yêu cầu. 

Chỉ chấm báo cáo của những học sinh đạt yêu cầu. 


Chú thích thêm: 


Bảng phân nhóm giống ngô về thời gian sinh trưởng 


Vùng Các tỉnh | Tây Nguyên | Duyên hải miền 
Nhóm phía Bác Trung và Nam Bộ 
Chín sớm Dưới 105 Dưới 95 Dưới 90 
Chín trung bình 105 — 120 95 - 105 90 ~ 100 
Chín muộn Trên 120 Trên 105 Trên 100 


18.GTDT-A 


273 


Bài 6 


ĐÁNH GIÁ GIỐNG CÂY ĂN QUÁ, 
CÂY RAU VÀ CÂY CÓ CÚ 


I. MỤC TIỂU 

* Về kiến thức: 

Củng cố vẻ phương pháp đánh giá các đặc trưng hình thái, yếu tố cấu thành 
năng suất, khả năng chống chịu ở một số giống đậu tương, rau, hoa, quả... qua 
thực hành. 

- Biết cách tổng hợp được số liệu trung bình và một số tham số đặc trưng 
của mẫu và ý nghĩa và xếp loại đánh giá, 

* Về kỹ năng: 

Tùy điều kiện mà có thể thực hành một số hoặc tất cả các nội dung. 

Thành thạo thao tác đo đếm, xử lý, định lượng và đánh giá các đặc trưng 
hình thái, yếu tố cấu thành năng suất, một số chỉ tiêu khả năng chống 
đổ....Tính toán tổng hợp được số liệu trung bình và một số tham số đặc trưng 
của mẫu và ý nghĩa, xếp loại các chỉ tiêu đó. Đưa vào bảng tổng kết theo biểu, 
thành thạo, chính xác. 

* Vé thái độ: 

Nghiêm túc thực hành an toàn khi thao tác. Rèn tác phong nghiên cứu 
khoa học, cách quan sát, tính chuyên cần kiên trì với mục tiêu. 


II KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO BÀI THỤC HÀNH 

- Phân loại giống cây trồng, phân loại vật liệu khởi đầu (nguồn gen thực vật). 
- Phương pháp đánh giá giống cây trồng. 

- Phương pháp khảo nghiệm giống cây trồng. 

HI. THỰC HÀNH 

1. Điều kiện thực hiện 


274 


18.GTI1ï-B 


1.1. Địa điểm, thời gian, thời lượng 

- Địa điểm: hòng học bộ môn hoặc trên lớp. 
- Thời gian: theo thời khoá biểu 

- Thời lượng: 3 tiết. 

1.2. Dụng cụ, thiết bị 


Bảng chuẩn bị phương tiện học cụ 


Máy tính nhỏ. 
: — 


Vật liệu phương tiện Số lượng Đơn vị 
Khoai tây b kg 
Ruộng đâu tương giống 400 mỉ 
Hạt giống đậu tương 2 kg 
- Khoai lang h) kg 
- Cải bắp 12 cây 
- Cà chua 5 kg Ị 
-Nhấn (hoặc vải) | kg 
- Xoài - 2 kg 
- Thước đã có - - 

- Cán 2kg 4 chiếc 
- Rổ rá 8 - 

- Mẫu thóc 10 giống 
~ Mẫu rau 10 giống 
- Đĩa Petri 100 chiếc 
Biểu mâu ghỉ chép kết 40 tờ 
quả đánh giá 

Học sinh tự chuẩn bị 


2. Trình tự thực hiện 
2.1. Công tác chuẩn bị 
2.2. Kiểm tra dụng cụ 
2.3. Trình tự đánh giá 


275 


Tên công việc 


¬¬ 


Hướng dẫn 


1. Đánh giá tổng 
thời gian sinh 


|frưởng (ngày) 


Tính từ khi gieo đến chín thu hoạch sản phẩm. (Chung 
cho tất cả các cây trồng). 
Ị 


2. Đánh giá thời gian 


các giai đoạn sinh 
trưởng của giống. 


3. Đánh giá chỉ tiêu 


ˆ^“ N 2 2+ F4 
Cuốt cùng của cai bắp 


+ Số lá xanh, đường 


kính tấn. 

+ Khối lượng bắp 
+ Chiểu cao bắp bổ 
+ Đường kính bắp 
+ Chiểu cao lõi 

+ Đường kính lõi 

+ Độ rỗng chặt 


Bổ 5 cây theo chiều dọc và đo. 


Đo, đếm 20 cây/lgiống 


Đo 20 cây /Igiống 


JRIÍ 


Bổ 5 cây theo chiều đọc và đo chỗ rộng nhất 
Bổ 5 cây theo chiều dọc và đo phần lõi. 
Bổ 5 cây theo chiều dọc và đo. 


- Độ chặt bắp - được tính theo công thức: 


G 


P= —TTITDx0523 


(Khối lượng bắp) _ 
( Thể tích bắp ) 


Trong đó: 
G: Khối lượng bắp (g). 
H: Chiều cao bắp (cm). 
Ð' = Chiều dài x chiều rộng bắp (cm?) 
P: Khối lượng bắp cân được g/cm' (P càng cao bắp 
càng chặt thể hiện giống tốt). 


- 0,523 là hệ số quy đổi từ thể tích hình trụ sang hình 
cầu. 


4. Đánh giá khoai 
tảy 


CS Khôi lượng trung 


bình củ 


Cân 10 củ trên | giống, 3 lần 


276 


+ Chiểu dài, rộng, 
đày củ 
+ Thể 
bình củ 
+ Đánh giá bề mặt 
củ 


tích trung 


Icủ 
+ Hàm lượng nước 


+ Tình hình 
bệnh củ 


sâu 


10 củ/lgiống 
+ Đánh giá màu ruột | 


mẽ ' 
Cân 100 gam thịt củ, cắt nhỏ sấy cân phần khô (601 — 


Đo 10 củ 1 giống 3 lần 


Đo bảng ống đong nước 


Đánh giá nhận xét. Cắt mặt 10 củ nhận xét 


130) 


* Tổng hợp số liệu 
+ Khối lượng củ 

+ Thế củ, hình dạng 
củ 

+ Chất lượng cú 


KT 


———— ———-—————————~-+ 


Như khoai tây 


Cát mắt đánh giá tình trạng sơ 


5. Đánh giá quả 
3.Ì. Đánh giá tình 
hình sinh trưởng 


| - Thời gian ra hoa - tắt hoa cả cây. 


* Các thời kỳ trong năm 
- Thời gian các đợt lộc - thời gian từ lá non xuất hiện 
đến bánh tẻ. 


- Thời gian ra I hoa từ phân hoá hoa đến hoa nở 
- Thời gian từ nở hoa - đậu quả (của một hoa). 

- Thời gian từ tắt hoa đến quả chín. 

- Thời gian chín đến thu hoạch. 

- Thời gian bảo quản. 

* Tốc độ dài của lộc và lá. 

- Tốc đệ lớn của lá lộc, tốc độ tăng số lá 

- Tuổi thọ của lá. 


277 


3.2. Đánh giá hình 
thái khối lượng quả. 


- Số lộc/ cây/ 1 đợt. 

* Tốc độ lớn của gốc và dường kính tán, chiêu cao cây. 
* Tốc độ lớn và chín của quả 

- Chiều dài, rộng của quả. 

- Thể tích quả. 

* Tình hình sảu bệnh: 

- Sâu, rệp, nhện đỏ. 

- Bệnh nấm, vi khuẩn, virus, preening. 


* Năng suất và chất lượng quả. 


Số quả / chùm, cành quả. 
Số cành quả/ cây. 


Ị Số quả/ cây. 


Số cây cho quả / đơn vị diện tích. 

Ty lệ khối lượng phần ăn được của quả. 

Hàm lượng các chất dinh dưỡng. 

Hàm lượng nước trong thịt quả. 

- Khối lượng trung bình quả: cân 3 lần, mỗi lần 10 quả 
lấy trung bình. 

Ty lệ phần ăn được: Tách riêng phần ăn được của I0 
quả và cân từng phần. Tính tỷ lệ % từng phần. 

* Đặc điểm thực vật học của giống: 

- Kích thước lá, tình trạng lông, hình dạng lá 

- Kích thước, màu sắc hoa, quả, hạt. 

- Đặc điểm thân. 


6. Đánh giá đậu 
tưởng. 


* Đặc điểbg hình thái: 

- Loại hình sinh trưởng: Hữu hạn hay vô hạn. 
- Cây: Dạng đứng, nửa đứng hoặc bò. 

- Lá: Hình thoi, hình trứng hoặc elip... 

- Hoa: Màu hoa trắng hoặc tím... 

- Hạt: Vàng, vàng sáng hoặc vàng xanh... 

- Rốn hạt: Nâu nhạt, nâu sẫm, đen, trắng xám... 


278 


;“ Có hai công thức tính năng suất lý thuyết là: 


* Năng suất và các yếu tố cẩu thành năng suất đâu tương: | 


NEA.B.C.D. 
- Á là số cây/m tính từ số cây thực thu / ô: Đếm số cây 
thực tế mỗi ô thí nghiệm thu hoạch. 
- B]à số quả / cây: Đếm tổng số quả trên 10 cây mẫu/ ô. 
Tính trung bình. 
- C là số hạt trong một quả. 
- D là khối lượng hạt tính từ khối lượng 1000 hạt (g): 
Lấy ngẫu nhiên 3 mẫu 1000 hạt (độ ẩm khoảng 12%), 
cân khối lượng. Tính khối lượng trung bình. 
Công thức thứ hai: 

N=A.B¿.D. 
A và D như trên, còn Bị là số hạt trên một cây. 
Bị = số hạt /quả x số quả/ cành quả x số cành quả. 
~ Số quả l hạt /cây: Đếm số quả có 1 hại trên I0 cây /ô. 
Tính trung bình. 
- Số quả 3 hạt/ cây: Đếm số quả có 3 loại hạt trên I0 
cây mẫu / ô. Tính trung bình. 
- Năng suất hạt (kg)/ ô: Thu để riêng từng ô, đập lấy hạt 
khô sạch. Cân khối lượng (gồm cả hạt của [O cây mẫu). 
* Đánh giá tính chống chịu sâu bệnh: 
Với đậu tương có bệnh gỉ sắt, đốm vi khuẩn. Đánh giá 
theo thang điểm: 


Điểm 0 miễn dịch 

Điểm I chống chịu khá l 
Điểm 2 chống chịu trung bình 
Điểm 3 mẫn cảm 

Điểm 4 rất mẫn cảm. 


* Bệnh gỉ sắt (Phakopsora sojae) được đánh giá theo 
cấp bệnh 1 - 9 như sau: 


Cấp I: Không bị bệnh 


279 


280 


Cấp 3: 1 - 5 % diện tích lá bị bệnh. 


Cấp 5: 6 - 15% diện tích lá bị bệnh 
Cấp 7: 16 - 50% diện tích lá bị bệnh 
Cấp 9: > 50% diện tích lá bị bệnh 


- Bệnh sương mai (Peronospora sp): Đánh giá như với 
bệnh gỉ sắt. 
- Bệnh đốm nâu (Cercospora sojae): Đánh giá như với 
bệnh gỉ sắt. 
* Bệnh lở cổ rễ được đánh giá theo cấp bệnh 1 - 9 như sau: 


Cấp 1: Không bị bệnh 

Cấp 3: 1 - 5% số cây bị bệnh. 
Cấp 5: 6 - 25% số cây bị bệnh 
Cấp 7: 26 - 50% số bị bệnh. 
Cấp 9: > 50% số cây bị bệnh 


- Bệnh hoa lá (Soya virus): Đánh giá như với bệnh lở 
cổ rễ. 

* Sâu đậu quả (Eitella zinekenella): Đếm số quả bị hại 
trên tổng số quả theo dõi. Tính tỷ lệ %. 

- Giòi đục thân (Melansgronyza sojae): Đếm số cây bị 
hại/ ô. Tính tỷ lệ %. 

- Sâu cuốn lá (Lamprosema indicata): Đếm số lá bị 
cuốn / tổng số lá cây. Tính tỷ lệ %. 

* Đánh giá khả năng thích ứng với các điều kiện ngoại 
cảnh bất thuận: 

- Đánh giá mức độ bị hại và khả năng hồi phục của cây 
sau khi bị hạn và nóng. Cho điểm 1 - 5 như $au: 
Điểm 1: Không bị hại 

Điểm 2: Hại nhẹ, hồi phục nhanh. 

Điểm 3: Hại trung bình, hồi phục chậm 

Điểm 4: Hại nặng, hồi phục ít. 


Điểm 5: Chết hoàn toàn. 


- Tính tách quả: Đánh giá theo thang điểm I1 - 5 như sau: 


Điểm l: Không có quả tách vỏ 


Điểm 2: < 25% quả tách vô. 
Điểm 3: 26 - 50% quả tách vỏ 
Điểm 4: 51 - 75% quả tách vỏ. 


Điểm 5: > 75% quả tách vỏ 
- Tính chống đổ: Đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5 
như sau: 

Điểm I: Hầu hết các cây đều đứng thẳng 


Điểm 2: < 25% số cây bị đổ hẳn. 

Điểm 3: 26 - 50% số cây bị đổ hẳn, các cây khác 
nhau nghiêng khoảng 45° 

Điểm 4: 51 - 75% số cây bị đổ hẳn. 

Điểm 5: > 75% Hầu hết các cây bị đổ hẳn. 

Đánh giá chất lượng hạt đậu tương: 

- Hàm lượng dầu, protein: Phân tích theo yêu cầu của 

từng thí nghiệm. 

Số lượng nốt sẵn ở rễ: 

Tùy theo yêu cầu của thí nghiệm hay mục đích chọn 

tạo mà đánh giá hay không bằng cách nhổ lên đếm ở 

giai đoạn bắt đầu ra hoa. 


2.5. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa 


TT Hiện tượng Nguyên nhân Cách phòng ngừa 
1 | Lấy mẫu không dại Mua ở chợ, không rõ | Cần xác định rõ nguồn 
diện (khi học sinh nguồn sốc xuất xứ. gốc Xuất xứ giống và 
HIHŒ) mẫu giống 
2 | Đo đếm định lượng Thao tác chính xác. 
sai, 
3 | Dung lượng mẫu đo Lấy mẫu cho đủ: 
đếm không đủ. 


28I 


IY. KIỀM TRA ĐÁNH GIÁ 

Kiểm tra thao tác và chấm bài thu hoạch: Làm phiếu thăm ghi tên thao tác 
dánh giá bốc thăm và thực hiện theo yêu cầu thao tắc trong thăm. Thực hiện 
đúng là đạt yêu cầu. Thực hiện sai là không đạt yêu cầu. 

Chỉ chấm báo cáo của những học sinh đạt yêu cầu. 


Bài 7 


THỰC HÀNH BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM KHẢO NGHIỆM 
GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VÀ GIỐNG LÚA 


IL. MỤC TIỂU 

* Về kiến thức: 

- Năm được tổng thể các bước chọn tạo giống cây trồng mới và quy trình 
khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử đụng giống lúa và đậu tương. 

- Trình bày được cách thực hiện và giải thích tác dụng những khâu kỹ thuật 
bước bố trí thí nghiệm và các kỹ thuật tham canh phục vụ thí nghiệm. 

* Về kỹ năng: 

Thực hành để năm được thành thạo một số kỹ thuật trong quy trình khảo 
nghiệm giá trị canh tác giá trị sử dụng giống lúa, đậu tương và các kỹ thuật 
thâm canh phục vụ thí nghiệm. 

* Về thái độ: 

Thí nghiệm có các khâu lao động trực tiếp, cần nghiêm túc thực hiện quy 
trình thâm canh trong thí nghiệm, và tuân thủ các nguyên tắc chính xác, khách 
quan, điển hình. 


II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO BÀI THỰC HÀNH 

- Quy trình kỹ thuật thâm canh lúa và quy trình kỹ thuật thâm canh đậu tương. 
- Các quy trình khảo nghiệm giống cây trồng. 

IIL THỰC HÀNH 

1. Điều kiện thực hiện 

1.1. Địa điểm 


283 


Ruộng thí nghiệm lúa và ruộng thí nghiệm đậu tương. 

1.2. Thời gian: tháng 6 

- Thời lượng: Š tiết. 

1.3. Dụng cụ, thiết bị 

Ruộng thí nghiệm để trồng đậu tương đã cày bừa đất nhỏ, tơi xốp. 

Thước đo, dây chăng ô thí nghiệm, cuốc, thùng tưới. Phân bón đầy đủ: 
Phân chuồng, phân lân. 

Hạt giống đậu tương: 6 giống thí nghiệm, trong đó có l giống đối chứng. 


TT 


284 


Ruộng thí nghiệm để cấy lúa đã cày bừa nhuyễn bùn, sạch cỏ. 


Thước đo, dây chăng ô thí nghiệm, cuốc, thúng. 


Mạ của 6 giống thí nghiệm đủ tuổi cấy: 


- Nhóm cực ngắn, lúa lai: 3 - 3, 5 lá. 


- Nhóm ngắn ngày: 4 - 4, 5 lá. 


- Nhóm trung ngày: 5 - 6 lá. 


- Nhóm dài ngày: 6 - 7 lá. 
Phân bón đầy đủ: Phân chuồng, phân lân, phân urê. 


2. Trình tự thực hiện 
2.1. Công tác chuẩn bị 
2.2. Kiểm tra dụng cụ 


2.3. Trình tự thực hành bố trí thí nghiệm 


Tên công việc 


Bố trí thí nghiệm sơ 
sánh giống đậu tương 


Thiết bị dụng cụ 
Ruộng thí nghiệm đã 
cày bừa đất nhỏ, tơi xốp. 
Thước đo, dây chăng ô 
thí nghiệm, cuốc, 
thùng tưới, hạt giống 
đậu tương. 

Phân bón đầy đủ: Phân 
chuồng, phân lân, 


Yêu cầu kỹ thuật 
Nền thâm canh tối, 
đồng đều, điển hình 
cho chế độ thâm canh 
tiên tiến, phù hợp với 
cây đậu tương. 

Bố trí thí nghiệm 
khách quan, chính xác, 
không nhầm lẫn, đảm 


bảo nguyên tắc sai 
khác duy nhất. 


sánh giống lúa. 


2 | Bố trí thí nghiệm sở| Ruộng thí nghiệm đã | Nền thâm canh tốt, 


2.4. Hướng dẫn chỉ tiết các bước bố trí ô thí nghiệm 


cày bừa nhuyễn bùn, | đồng đều, điển hình 
sạch cỏ. cho chế độ thâm canh 
Thước đo, dây chăng ô | tiên tiến, phù hợp với 
thí nghiệm, cuốc, thúng. | °ÂY lúa. 

Mạ của 6 giống thí |Bố trí thí nghiệm 
nghiệm đủ tuổi cấy. khách quan, chính xác, 
Phân bón đầy đủ: | không nhấm lần, đảm 
Phân chuồng, phân | Đảo nguyên tác sai 
lân, phân urê. khác duy nhất. 


Tên công việc 


Hướng dân 


L. Bố trí thí nghiệm 
so sánh giống đậu 
tương 

1.1. Thời vụ: 


Theo lịch canh tác ở địa phương. Trong bài thực hành 
là I — 10 / (hè thu). 


1.2. Chuẩn bị đất 
ruộng thí nghiệm. 


Làm đất nhỏ và ruộng phẳng, đồng đều. 


1.3. Chia ô thí nghiệm 


- Bố trí thí nghiệm: Theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn 
toàn, 3 lần nhắc lại. Diện tích ô là 7m? (5m x I, 4 m), 
rãnh giữa các lần nhắc lại 30 cm. Xung quanh diện 
tích khảo nghiệm phải có ít nhất một luống bảo vệ. 
Có thể bố trí ô rộng 15 - 20 m”, 4 lần nhắc lại. 


1.4. Bố trí hàng và 
mát độ trồng, độ sâu 
lấp đất. 


Đất thí nghiệm phải có độ phì đồng đều, phẳng. Cày 
bừa kỹ, nhặt sạch có dại và lên luống rộng 1,4 m 
(không kể rãnh). Mỗi ô thí nghiệm xẻ 4 hàng dọc 
luống, cách nhau 35m. 

Nếu đất khô cần tưới ẩm trước khi đặt hạt. 


285 


Mật độ: 

Gieo dày theo hàng để sau khi tỉa, dặm định cây đảm 
bảo mật độ như sau: 

- Vụ xuân và hè: Giống dài ngày 25 - 30 cây /m', 
giống trung và ngắn ngày 30 - 35 cây /m). 

- Vụ đông: Giống dài ngày 30 - 35 cây / m°, giống 
trung và ngắn ngày 35 - 40 cây / m°. 

Độ sâu lấp đất tuỳ độ ẩm của đất trồng: nếu đất tơi 
xốp thì lấp 2-3cm. Nếu đất quá ẩm thì lấp bằng đất 
mượn( đất bột tơi trộn trấu). 

Những giống có yêu cầu mật độ đặc biệt theo yêu cầu 
đề nghị của tác giả. 


l.S. Giới thiệu kỹ 
thuật bón phân và 
thực hành bón lót 


- Lượng tổng số cho l ha: Đất tốt bón 20kg N+ 60kg 
P:Os + 30kg K:O. Đất xấu, bón lượng phân như trên 
và thêm 5 tấn phân chuồng + 10 kg N. Nếu đất trồng 
có pH dưới 5, 5 bón thêm 300 kg vôi bột/ ha. 

- Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng + toàn bộ 
phân lân + toàn bộ vôi + 1/2 phân đạm và 1/2 phân 
kali. Lượng phân đạm và kali còn lại bón thúc khi cây 


_| có 3 - 9 lá. 


lô. Chăm sóc sau 
trồng 


Chăm sóc sau trồng, xới vun lần !: Khi cây có I lá, 
xới nhẹ và tỉa định số cây. Lần 2: Khi cây có 3 - 5 lá. 
xới sâu, vun cao kết hợp với bón thúc. 

Tưới nước: Giữ độ ẩm ruộng thường xuyên khoảng 70 
- 75% độ ẩm tối đa. 

Phòng trừ sâu bệnh: Chỉ phòng trừ sâu bệnh khi đến 
ngưỡng phòng trừ, theo hướng đẫn chung của ngành 
bảo vệ thực vật. 

Thu hoạch khi cây có khoảng 95% số quả chín khô. 
Thu để riêng từng ô, không để quả bị rời rụng, phơi 
đập lấy hạt ngay khi quả khô. 


|2, Bố trí thí nghiệm 
$o sánh giống lúa. 


286 


3. Chuẩn bị ruộng 
đát cấy lúa. 


Đất làm thí nghiệm phải đại diện cho vùng sinh thái 
thảo nghiệm. có độ phì đồng đều, bằng phẳng và chủ 
động tưới tiêu. Cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại, đảm bảo 
giữa nước trên ruộng. 


hành bón lót. 


Š. Bố trí đo và cắm 
tiêu chăng dây ô thí 
nghiệm 


nghiệm 


4. Bón phán và thực Ì Bón phân lượng tổng số: Phân chuồng 8 - 10 tấn/ ha 


6. Thực hành cấy thí | Định cây thí nghiệm, đặt mạ đúng vị trí ô theo sơ đồ. 


¡ như sau: 


(đất phèn, đất lầy thụt không bón). Phân vô cơ bón 
theo loại đất và nhóm giống như bảng 2. Lượng bón 
vụ đông xuân cao hơn vụ mùa. Đối với lúa lai bón 
theo nhóm cực ngắn ngày và ngắn ngày nhưng tăng 
thêm 20% khối lượng. 

- Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng + toàn bộ 
phân lân. Phân đạm và kali bón theo thời điểm và 
nhóm giống như bảng 3. 


Bố trí thí nghiệm: 

Theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn, ít nhất 3 lần 
nhắc lại. Diện tích ô thí nghiệm là lÔm” (5 x 2m). 
Khoảng cách giữa các ô trong cùng lần nhắc lại là 
10cm và giữa các lần nhắc là 20cm. Xung quanh khu 
thí nghiệm có ít nhất 3 fàng lúa bảo vệ. 

Có thể bố trí ô thí nghiệm 12 m°, 4 lần nhắc lại. 


Mật độ cấy: cấy một dánh, mỗi ô thí nghiệm 10 hàng 
(theo chiều đài 5m) cách nhau 20cm số cây trên hàng 


- Nhóm cực ngắn và ngắn ngày: 50 cây. 
- Nhóm trung ngày: 45 cây. 


- Nhóm dài ngày và lúa lai: 40 cây. 


7. Các công việc sau 
cáy thí nghiệm 


a. Tưới tiêu: Tù cấy đến kết thúc để nhánh giữ mức 
nước trên ruộng 3 - 5 cm, các giai đoạn sau mức nước 
không quá lÔcm. 


b. Làm có, sục bùn: 
- Nhóm cực ngắn ngày, ngắn ngày và lúa lai: Làm một 
lần kết hợp một lần bón thúc khi lúa bén rễ hồi xanh. 


287 


Theo dõi thí nghiệm: 


- Nhóm trung ngày và dài ngày: Làm 2 lần, lần ] khi 
lúa bén hồi xanh kết hợp bón thúc và lần 2 sau lần ] 
từ I0 - 12 ngày. 

€. Phòng trừ sâu bệnh. 

Phòng trừ kịp thời, khi cần sử dụng thuốc hoá học thì 
tuân theo hướng dân của ngành bảo vệ thực vật. Trong 
các thí nghiệm chuyên ngành đánh giá phản ứng của 
giống với các loại sâu bệnh hại chính, không sử dụng 
bất cứ một loại thuốc hoá học nào. 

d. Thu hoạch: 

Gặt kịp thời khi có khoảng 85% số hạt trên bông đã 
chín. Trước khi thu hoạch nhổ 10 khóm mỗi giống để 
làm mẫu và theo dõi các chỉ tiêu trong phòng. Thu 
riêng từng ô và phơi đến khi độ ẩm hạt đạt 14%, cân 
khối lượng (kg/ô). 


Có thể tính năng suất ô theo phương pháp lấy mẫu tươi 
như sau: Làm sạch hạt và cân thóc tươi từng ô. Lấy 
1000g mẫu thóc tươi mỗi ô phơi khô đến độ ẩm 14% 
làm sạch sẽ và cân khối lượng (ø), tính tỷ lệ khô/tươi 
của mẫu (%). Năng suất của ô sẽ bằng: Tỷ lệ khô tươi 
của mẫu (%) x khối lượng thóc tươi của ô (kg/Ô). 
Thực hành ở bài đánh giá giống lúa. 


2.5. Các dạng sai hỏng và cách phòng ngừa 


TT Hiện tượng Nguyên nhân Cách phòng ngừa 

1 |Ruộng không đồng |Do làm đất, do bề mặt] Đổi ruộng hoặc cải tạo 
đều ruộng không đều lạ bằng cách san 

Do bón phân không đều. | phẳng, bón phân và 
cày bừa lại cho đều. 

2 | Bố trí công thức, vị trí| Do bố trí sai. Cần thận và kiểm tra 
ô thí nghiệm không | Do sơ ý. thẻ trước khi gieo cấy. 
khách quan, hoặc 

L—_| nhầm lán vị trí. 
3 | Không đều về mát độ | Tay nghề kỹ thuật kém. | Điều chỉnh, cấy lại. 


IV. KIỀM TRA ĐÁNH GIÁ 

Chấm điểm sản phẩm thực hành 

Mỗi học sinh một ô thí nghiệm. 

- Điểm 8 - 10: Nền thâm canh đúng quy trình, xác định đúng vị trí ô, gieo 
cấy đúng mật độ khoảng cách, tưới đủ ẩm, độ sâu lấp hạt thích hợp, làm nhanh. 

- Điểm 7: Nền thâm canh đúng quy trình, xác định đúng vị trí ô, gieo cấy đúng 
mật độ khoảng cách, tưới đủ ẩm, độ sâu lấp hạt thích hợp, làm chưa nhanh lắm. 

- Điểm 5 - 6: Nền thâm canh đúng quy trình, xác định đúng vị trí ô, gieo 
cấy đúng mật độ khoảng cách, tưới đủ ẩm, độ sâu lấp hạt thích hợp, làm chậm. 

- Điểm dưới 5: Làm không đạt yêu cầu. 

* Các chú ý thêm: 

1. Đối với khảo nghiệm đậu tương 

1.1. Khảo nghiệm cơ bản 

Tiến hành 2 - 3 vụ, trong đó có 2 vụ cùng tên. 

1.2. Khảo nghiệm sản xuất 

Tiến hành 1 - 2 vụ đối với các giống đậu tương có triển vọng đã được khảo 
nghiệm cơ bản ít nhất I vụ. 

- Giống khảo nghiệm: Phải gửi đến cơ quan khảo nghiệm trước vụ trồng, 
kèm theo đăng ký khảo nghiệm giống, lý lịch giống (nếu có giống khảo 
nghiệm vụ đầu). Giống khảo nghiệm phải có chất lượng gieo trồng tương 
đương với giống nguyên chủng theo TC 10 314 - 98. Lượng giống tối thiểu là 
3kg / ] giống / vụ. 

- Giống đối chứng: Là giống đã được công nhận quốc gia hoặc giống địa 
phương tốt đang được trồng phổ biến trong vùng. Thời gian sinh trưởng của 
giống đối chứng phải tương đương với giống khảo nghiệm và chất lượng tương 
đương với giống nguyên chủng. ‹ 

- Diện tích khảo nghiệm sản xuất mỗi giống ít nhất 500m', không cần 
nhắc lại. 

- Giống đối chứng: Như đối với khảo nghiệm cơ bản, 

- Quy trình kỹ thuật: Áp dụng kỹ thuật gieo trồng tiên tiến của địa phương 
nơi khảo nghiệm hoặc theo quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn chi tiết. 

Báo cáo kết quả khảo nghiệm của các điểm phải gửi về cơ quan khảo 
nghiệm chậm nhất là 1 tháng sau khi thu hoạch để làm báo cáo tổng kết. 


289 


18.GTDT-& 


Cơ quan khảo nghiệm tổng hợp và thông báo kết quả khảo nghiệm đến 
các cơ quan, cá nhân có giống khảo nghiệm và các điểm khảo nghiệm sau 
hàng vụ, báo cáo trước Hội đồng Khoa học Bộ Nông nghiệp & PTNT. 

2. Đối với khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa 

Proccdure to condurc tests for Value fo Cultivation and Use of Varleties 

2.1. Khảo nghiệm cơ bản 

Tiến hành 2 - 3 vụ, trong đó có hai vụ cùng tên, tại các điểm trong mạng 
lưới khảo nghiệm quốc gia. 

2.2. Khảo nghiệm sản xuất 

Tiến hành 1 - 2 vụ đối với các giống lúa có triển vọng đã được khảo 
nghiệm cơ bản ít nhất I vụ, tại các cơ sở sản xuất hoặc hệ nhân dân. 

Giống đăng ký khảo nghiệm phải gửi đến cơ quan khảo nghiệm đúng thời 
gian quy định, kèm theo “Bản đăng ký khảo nghiệm VCUŨ giống lúa” (theo 
mẫu của cơ quan khảo nghiệm). Chất lượng hạt giống phải tương đương với 
giống nguyên chủng theo tiêu chuẩn ngành hiện hành (đối với lúa lai, tối thiểu 
phải tương đương với hạt F1 loại 2). Lượng giống gửi khảo nghiệm ít nhất là 
10kg/1 giống/ vụ, lúa lai là 5kg. Giống khảo nghiệm được phân nhóm theo thời 
gian sinh trưởng (TGST) như bảng 1. Giống có yêu cầu khảo nghiệm đặc thù 
được khảo nghiệm riêng. 

Mẫu giống gửi khảo nghiệm không xử lý bằng bất cứ hình thức nào trừ khi 
cơ quan khảo nghiệm cho phép hoặc yêu cầu. 

Bảng 1: Phản nhóm giống lúa theo thời gian xinh trưởng (ngày) 


Các tỉnh phía Bác Các tỉnh phía Nam 
Nhóm Đô len KG 
va” ng xua 
giống | —_` ĐẾ —= Tên gọi | TGST 
Tên gọi| TGST | Tên gọi | TGST ì 
Cực ngắn| Xuân cực(_ <115 | Mùa cực | < 100 Áo, < 90 


ngày muộn sớm 


Ngắn | Xuân |115- 135 Mùa sớm| 100- H5| A,. | 90—105 

nay muộn + 
Trung Xuân | 136 = 160Ì t2 trụn 116 - 130 A:  |106— 120 
ngày chính vụ : 


sớm muộn 


Dài ngày| Xuân > 160 Mùa | li hi | >120 


290 


19.GTDT-B 


2.3. Giống đối chứng 

Là giống đã được công nhận hoặc giống địa phương tốt đang được trồng 
phố biến trong vùng. Giống đối chứng có thời gian sinh trưởng cùng nhóm với 
giống khảo nghiệm và chất lượng hạt giống phải tương đương với giống 
nguyên chủng (đối với lúa lai, tối thiểu phải tương đương với hạt F¡ loại 2). 

Khảo nghiệm sản xuất: 

- Diện tích: Mỗi giống ít nhất 1000 m°/điểm, tổng điện tích không vượt quá 
mức quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2.4. Thời vụ: 20/2 hoặc 20/6 

Theo khung thời vụ tốt nhất với từng nhóm giống tại địa phương nơi 
khảo nghiệm. 

Bảng 2: Lượng phân vô cơ theo loại và nhóm giống (kg! ha). 


Nhóm cực ngắn và Nhóm trung ngày 
Loại đất ngắn ngày và đài ngày 
‡ 


N_ | PO: | KO N_ | PO. | KO 
Đất tốt (phù sa sông...) 80 - 90 ! 60 - 70 | 30 - 60 | 100 - 120| 60 - 90 | 50 - 70 


Đi trung bình (phù sa sông... |80 - 100] 60 - 90 | 60 - 90 | 110 - 120† 60 - 90 | 60 - 90 
Đấi xấu (bạc màu, cát ven biển...) |90 - 100) 60 - 70 | 60 - 90 | 100 - 120 60 - 70 |90 - 100 


Đất nhiễm mãn 90 - 100]60-70| 0 | 90-100 | 60-90 
Đất phèn 90 - 100| 60 - 90 | 30 - 60| 90 - 120 |90 - 120 
————† 


Đất trăng, lầy thụt 60 - 90 | 60 - 70 | 30 - 60| 90 - 100 | 60 - 90 


Bảng 3: Tỷ lệ bón đạm và kali theo thời điển và nhóm giống (% khối lượng) 


Nhóm cực ngắn | Nhóm trung ngày 


Thời điểm và ngắn ngày và dài ngày 
N N_ | KO 
Bón lót trước khi cấy 50 30 
Thúc 1 khi lúa bén rễ xanh 30 40 
Thúc 2 trước khi trỗ 20 - 25 ngày 20 30 


291 


Bài 8 


THỰC HÀNH CẤY NHÂN DÒNG LÚA 
VÀ SO SÁNH DÒNG NGÔ, KIỂM TRA TỶ LỆ 
NẢY MẦM HẠT GIỐNG 


I. MỤC TIÊU 

* Về kiến thức: 

- Nắm được tổng thể các bước nhân giếng cây trồng mới 

- Trình bày được cách thực hiện và giải thích tác dụng những khâu kỹ thuật 
thâm canh phục vụ công tác nhân giếng ngô và lúa. 

* Về kÿ năng: 

Thực hành để nắm được thành thạo một số kỹ thuật trong quy trình nhân 
giống ngô và lúa, các kỹ thuật thâm canh phục vụ chọn giống. 

* Về thái độ: 

Thí nghiệm có các khâu lao động trực tiếp, cần nghiêm túc thực hiện quy 
trình thâm canh trong thí nghiệm. 

II KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO BÀI THỰC HÀNH 

- Quy trình kỹ thuật thâm canh lúa và quy trình kỹ thuật thâm canh ngô. 

- Kỹ thuật nhân giống cây trồng. 


HI. THỰC HÀNH 
1. Điều kiện thực hiện 
1.1. Địa điểm 


Ruộng thí nghiệm lúa và ruộng thí nghiệm ngô. 


292 


1.2. Thời gian: tháng 6 
- Thời lượng: 3 tiết. 
1.3. Dụng cụ, thiết bị 


* Ruộng thí nghiệm để trồng ngô đã cày bừa đất nhỏ, tơi xốp. 
Thước đo, dây chăng ô thí nghiệm, cuốc, thùng tưới. Phân bón đầy đủ: 
Phân chuồng, phân lân. 


Hạt giống ngô: 30 bắp - 60 bắp cùng 1- 2 gia đình. 


* Ruộng thí nghiệm để cấy lúa đã cày bừa nhuyễn bùn, sạch cỏ. 


Thước đo, dây chăng ô thí nghiệm, cuốc, thúng. 


Mạ của 30 - 60 dòng của 2- 3 hệ đủ tuổi cấy: 


- Nhóm cực ngắn, lúa lai: 3 - 3, 5 lá. 


~ Nhóm ngắn ngày: 4 - 4, 5 lá. 


- Nhóm trung ngày: Š - 6 lá. 


- Nhóm dài ngày: 6 - 7 lá. 
Phân bón đầy đủ: Phân chuồng, phân lân, phân urê. 


2. Trình tự thực hiện 
2.1. Công tác chuẩn bị 
2.2. Kiểm tra dụng cụ 
2.3. Trình tự thực hành 


bố trí thí nghiệm 


Tên công việc 


Thiết bị dụng cụ 


So sánh kiểm tra dòng 
ngô 


Ruộng thí nghiệm đã 
cày bừa đất nhỏ, tơi xốp. 
Thước đo, dây chăng ô 
thí nghiệm, cuốc, thùng 
tưới, hạt giống ngô 
Phân bón đầy đủ: Phân 
chuồng, phân lân. 


Cây nhân dòng lúa. 


Ruộng thí nghiệm đã 


cày bừa nhuyễn bùn,|đồng đều, điển hình 
sạch cỏ. cho chế độ thâm canh 


Yêu cầu kỹ thuật 
Nền thâm canh tốt, 
đồng đều, điển hình 
cho chế độ thâm canh 
tiên tiến, phù hợp với 
cây ngô, khách quan, 
chính xác, không nhầm 
lẫn, đảm bảo nguyên] 
tắc sai khác duy nhất. | 


Nền thâm canh tốt, 


Thước đo, dây chăng ô 
thí nghiệm, cuốc, thúng. 
Mạ của 6 giống thí 
nghiệm đủ tuổi cấy. 

Phân bón đầy đủ: Phân 
chuồng, phân lân, phân 


tiên tiến, phù hợp với 
cây lúa. 

Bố trí thí nghiệm 
khách quan, chính xác, 
không nhầm lẫn, đảm 
bảo nguyên tắc sai 


UTÊ. khác duy nhất. 


Kiểm tra tỷ lệ n 
mầm hạt giống. 


Xác định tỷ lệ nảy 
mầm mỗi loại hạt. 


ấy| Hạt giống các loại, mỗi 
loại 400 hạt 


2.4. Hướng dẫn chỉ tiết 


Tên công việc 


T1 


Hướng dẫn 


So 


tra 


Cây nhân dòng 
lúa. 


sánh kiểm 
dòng ngô 


- Khi ngô chín chọn 500 cá thể tốt, đúng nguyên bản lấy 
300 bắp, đánh số bắp, mỗi bắp lấy 1/2 số hạt (nửa bắp) đem 
gleo riêng thành dòng. Nửa bắp còn lại dự trữ giữ nguyên 
số hiệu. 

Theo đõi đánh giá 500 dòng đã gieo đó loại bỏ dòng xấu, 
còn dòng nào tốt thì lấy ở phần dự trữ của vụ trước hỗn hợp 
lại gieo ở vườn tái hợp đòng, cho thụ phấn tự do trong số 
hỗn hợp ấy để tạo lô hạt giống gốc. Chú ý đảm bảo cách ly 
với giống gốc khác. 

- Mỗi cây lấy 3/4 số bông đem gieo thành dòng (gieo cả 
bông và cấy riêng mỗi bông thành một dòng) 

- 1/4 số bông dự trữ. 


- Chuẩn bị đất cấy, bón đủ phân chuồng và lân đạm. 

- Đo chiều rộng băng 1,5m dùng dây chăng hai bên. 

- Cấy 30- 60 dòng (I đồng 3 - 5 hàng) ghi chép đẹo thẻ cẩn 
thận cắm que. 

- Chọn lọc nếu dòng nào phân ly rút que để bỏ chọn. 

~ Khi trõ đòng nào trỗ không đều rút que bỏ. 

- Trước thu hoạch phân nhóm theo chiều cao, hoặc thời gian 
sinh trưởng vẫn thu riêng, dòng đạt yêu cầu, cân năng suất 
từng dòng. 


Qua vụ này thụ được ni 


294 


Kiểm tra tỷ lệ 
nảy mầm hạt 
giống. 


Thực hành kỹ 
thuật lai ngô 


Bảng lướng dân nền gieo và thời gian đánh giá tỷ lệ nảy mâm 


| Tên cây trồng 


Gieo 100 hạt giống cần kiểm tra nhắc lại 4 lần /1 giống. 
Hoặc gieo 50 hại, nhắc lại 8 lần/một giống. Khi đến thời 
gian quy định thì đếm hạt nảy mầm và lấy trung bình của 
các lần nhắc lại. 

Về nền gieo hạt để kiểm tra có các phương pháp sau đây: 
- Phương pháp trên nền giấy thấm nước: 

+ Đặt trên giấy (fop ðøƒ paper). Ký hiệu TP 
+ Giấy gấp nếp ( pleated paper). Ký hiệu P 
+ Giữa giấy (berween paper). Ký hiệu PP. 

Yêu cầu giấy dai, khi ngấm nước không rách mủn, không 
chứa chất độc. 

- Phương pháp nền cát (hoặc nên đất ứop 2ˆsADN): Ký hiệu S. 
+ Trên mặt cát dày 2 - 3cm, gico ấn hạt ngập 1/3 hạt trong cát. 
+ Giữa cát (in ADN) cát phủ 1 - 2cm 
Gieo hạt giống vào nền đã ẩm sẵn rồi đưa vào tủ định ôn 
đến thời gian quy định lấy ra đếm. 

+ Yêu cầu nước sạch. 
+ Duy trì 20 - 30°C một cách ổn định. 

+. Khoảng thời gian từ gieo đến đánh giá tuỳ cây: 

* Đánh giá tỷ lệ nảy mâm: 

Tỷ lệ nảy mầm là tỷ lệ phần trăm số hạt mọc thành cây 
mầm bình thường trong điều kiện môi trường gieo và nhiệt 
độ và trong thời gian nhất định. Bằng hướng dẫn đối với 
từng loại giếng theo bảng sau: 

Quan sát bộ phận sinh sản (cờ, bắp) của cây ngô về cấu tạo 
và độ lệch thời gian cờ tung phấn và bắp phun râu. 

Thực hành bao cách ly bắp, khử cờ cây mẹ, thụ phấn nhân tạo. 
Tìm hiểu quy trình chọn tạo giống ngô lai. 


Phương pháp, Nhiệt độ 


Các điều kiện nảy mầm Thời gian thử nghiệm 


Lân đếm đầu | Lân đếm cuối 


| Lạc 


Cải bắp 


295 


Suhào — | — TP | 20-30;20 5 b. 
Dưa hấu BP;¿S | 20-30;25 5 14 
Dưa chuột TP; BP; S | 20 - 30; 25 4 8 
Đậu tương ` BP;:S .20-30;25 5 § 
Rau muống BP:; S 30 '° | 4 ï : 10 : 
| Cà chua TP: BP;S | 20 - 30 5 l4 
Lúa TP: BP:S | 20 - 30; 25 5 14 
Ngô BP; S 20 - 30; 25: 20 4- & 
Đậu xanh BP; S 20 - 30; 25 5 8 


- Tính tý lệ phần trăm hạt nảy mầm lấy kết quả trung bình giữa các lần 
nhắc lại, giữa các lần nhắc lại chỉ chênh nhau ở mức cho phép, nếu chênh quá 
mức cho phép thì phải gieo và kiểm tra lại. 


2.5. Các dang sai hỏng và cách phòng ngừa 


Hiện tượng 


Nguyên nhân 


Cách phòng ngừa — 


¡— |đều 
lh‹ dị 


—† : 
1 | Ruộng không đồng 


Do làm đất, do bề mặt 
ruộng không đều 

Do bón phân không 
đều. 


Đổi ruộng hoặc cải tạo 
| lại bằng cách san 
h H < A ` 
¡ phảng, bón phân và 
cày bừa lại cho đều. 


-2 | Giao cấy nhầm lần từ 
dòng này sang dòng khác | 


! Do bế trí sat. 
Do sơ ý, 


Cần thận và kiểm tra 
thẻ trước khi gieo cấy. 


3 | Không đều về mát độ 


Tay nghề kỹ thuật kém. 


Điều chỉnh, cấy lại. 


IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 
Chấm điểm cả thao tác và sản phẩm thực hành trong một lúc: 


Mỗi học sinh một ô gieo 2 - 3 đòng ngô, cấy 2 - 3 dòng lúa, 


- Điểm 8 - 10: Gieo cấy đúng mật độ khoảng cách, tưới đủ ẩm, độ sâu lấp 
hạt thích hợp, làm nhanh, không lẫn giống. 


- Điểm 7: Gieo cấy đúng mật độ khoảng cách, tưới đủ ẩm, độ sâu lấp hạt 
thích hợp, làm chưa nhanh lắm, không lẫn giống. 


- Điểm 5 - 6: Gieo cấy đúng mật độ khoảng cách, tưới đủ ẩm, độ sâu lấp 
hạt thích hợp, làm chậm, không lẫn giống. 


- Điểm dưới 5: Làm không đạt yêu cầu, lẫn giống. 


296 


PHẦN PHỤ LỤC 


Quy phạm 1 


QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM GIỐNG NGÔ 
TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 341 - 98 


†1. Quy phạm chung 

1.1. Quy phạm này quy định những nguyên tắc chung, nội dung và phương 
pháp chủ yếu khảo nghiệm quốc gia các giống ngô mới được chọn tạo Irong 
nước và nhập nội. 

[⁄2. Các tổ chức và cá nhân có giống ngô khảo nghiệm và cơ quan khảo 
nghiệm phải thực hiện đúng Nghị định số 07/CP ngày 5/2/1996 của Chính phủ về 
quản lý giống cây trồng và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị định kèm theo. 

2. Phương pháp khảo nghiệm 

2.1. Các bước khảo nghiệm 

2.1.1. Khảo nghiệm cơ bản 

Tiến hành 2 - 3 vụ trong đó có 2 vụ cùng tên. 

2.1.2. Khảo nghiệm sản xuáf 

Tiến hành I - 2 vụ đối với những giống ngô có triển vọng và đã qua khảo 
nghiệm cơ bản ít nhất l vụ. 

2.2. Bố trí khảo nghiệm 

2.2.1. Khảo nghiệm cơ bản 


207 


- Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn, 3 lần nhắc lại. 
Diện tích ô là 4m? (5m x 2,8 m) trồng 4 hàng. 

Khoảng cách giữa các khối khoảng 0,5 m. Trên khối các giống được gieo 
liên tiếp nhau (không chừa rãnh) hoặc để rãnh 30 cm giữa các giống, tùy theo 
độ bằng phẳng và khả năng tưới tiêu của ruộng. 

Xung quanh thí nghiệm phải có băng bảo vệ, chiều rộng băng tối thiểu 
trồng được 2 hàng ngô. 

- Các giống khảo nghiệm được phân nhóm theo thời gian sinh trưởng như 
bảng 1. Đối với các loại ngô đặc thù như ngô nếp, ngô đường, ngô rau (Baby 
corn)... được bố trí riêng. 

- Giống đối chứng: Môi nhóm ngô khảo nghiệm cần bế trí ít nhất một 
giống đối chứng, đó là giống đã được công nhận hoặc giống tốt của địa 
phương đang gieo trồng phổ biến, có thời gian sinh trưởng tương đương với 
giống khảo nghiệm. 


Bảng 1 


Duyên hải miền 
Tây Nguyên (*#*)| Trung và Nam 
Bộ(@ m5) __ 


Các tỉnh phía 


Nhóm Bắc (*) 


Chín sớm Dưới 105 ngày Dưới 95 ngày Dưới 90 ngày 
Chín trung bình | 105 — 120 ngày — |95 - 105 ngày 90 - 100 ngày 
Chín muộn Trên 120 ngày Trên 105 ngày Trên 100 ngày(*) 


* Tính theo thời gian sinh trưởng của vụ xuân 
** Tính theo thời gian sùnth trưởng của vụ hè thu (vụ Í) 


2.2.2. Khảo nghiệm sản xuất 

- Diện tích: Mỗi giống ngô tối thiểu là 1000 m2, không nhắc lại. 

- Giống đối chứng như khảo nghiệm cơ bản. 

- Quy trình kỹ thuật: Áp dụng kỹ thuật gieo trồng tiên tiến của địa phương 
nơi khảo nghiệm hoặc theo quy trình kỹ thuật ở mức 2.3. 

2.2.3. Chất lượng giống khảo nghiệm 

(Xem bảng trang sau) 


298 


Loại giống 


Bảng 2: 


Giống thụ 
phầm tự do 


Giống lai 


Giống địa 
phương 


Khảo nghiệm cơ bản Khảo nghiệm sản xuất 
Giống KN | Giống đe | Giống K.N | Giống đíc 
Giống tác giả Nguyên Giống tác giả Nguyên 
chủng chủng hoặc 
xác nhận 
(Cấp D 
Hạt lai Hạt lai Hạt lai Hạt lai 


Đạt tiêu chuẩn tương đương với giống xác nhận (cấp I) 


2.3. Quy trình kỹ thuật 
2.3.1. Thời vụ 

Gieo trong khung thời vụ tốt nhất của vùng khảo nghiệm. 

2.3.2. Đất khảo nghiệm, kỹ thuật làm đất và gieo hạt 

- Đất phải đại diện cho vùng và cơ cấu luân canh chính của vùng khảo 


nghiệm. 


- Đất đồng đều, bằng phẳng, đủ kích thước, phải cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ, 
san phẳng mặt ruộng và đảm bảo độ ẩm đất lúc gieo khoảng 75 - 80% độ ẩm 
tối đa đồng ruộng. 

2.3.3. Kỹ thuật gieo, khoảng cách, mật độ (bảng 3) 

- Gieo sâu 4 - 5 cm, mỗi hốc gieo 2 hạt, khi ngô 3 - 4 lá thì tỉa và để mỗi 
hốc 1 cây. Có thể làm ngô bầu (Phụ lục 2), để đảm bảo mật độ, khoảng cách 
và tiết kiệm hạt giống. 


Bảng 3 


Các tỉnh phía Bác 


Duyên hải miễn Trung Tây 
Nguyên và Nam Bộ 


K. cách M.độ | Số cày /| K. cách |M. độ (vạn| Số cây 
| (m) (cây. ha) | hàng (cm) cây/ha) 
Chín sức & 70 x 30 47 18 70x 25 3, 7 21 
trung bình 
Chín muộn | 10 x 33 43 70x30|_— 4,7 18 


299 


2.3.4. Phản bón 
+ Lượng bón theo bảng 4: 


Bảng 4 
| Lượng phân bón cho l ha —— | 
p* Nhóm đất Nhóm SP bi * trung bình Nhóm chín muộn 
kẻ P C¡ H; PO‹| KOIPC| HỊ PO: | KO 
—_| ttấn),(kg) | (kg) |(kg) | ấn) | (kg) | &g) | (kg) 
Đát - Phù sa sông Hồng - 140 60 | 30 - | 160 60 | 60 
¡phù sa | được bồi hàng năm 
T= .... 
- Phù sa các sông ị 
khác được bồi hàng | - | 140| 60 | 60 |- 160 | 60 | 60 
năm 
- Phù sa các hệ I0 | 140 | 60 | 60 |10 |150- 60 | 60 
thống sông không ị 
được bồi hàng năm 
Đất Bạc mầu, xám bạc | 10 |140| 6o |oo - |160l øo | 90 
|nhẹ mầu, cát ven biến 
¡Đáf đỏ | Phát triển trên - |140| øo | 90 - | !60I 6o | 90 
tàng bazan | 
2z sat ^ N : † 
- Phát triển trên _ 1140] 60 | 90 - |160 60 |90 
các đá mẹ khác | | | 


+ Cách bón: 

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng và phân lân + 1/3 lượng đạm. 

- Bón thúc lần I khi ngô 3 - 5 lá: 1/3 lượng đạm +1/2 lượng kali. 

- Bón thúc lần 2 khi ngô 7 - 9 lá: 1/3 lượng đạm +1/2 lượng kali. 

2.3.5. Chăm sóc 

- Khi ngô 3 - 5 lá: Xới vun nhẹ quanh gốc kết hợp bón thúc lần ]. 

- Khi ngô 7 - 9 lá: Xới xáo diệt có kết hợp với bón thúc lần 2 và vun cao 
chếng đổ. 

+ Tưới nước: Nếu đất khô thì phải tưới nước cho ngô, đặc biệt phải giữ cho 
đất đủ ấm (khoảng 70 - 80% độ ẩm tối đa đồng ruộng) ở 3 thời kỳ: 

- Khj ngô 6 - 7 lá. 


300 


- Khi ngô xoay nõn (trước khi trỗ cờ từ 10 - 12 ngày). 
- Khi ngô thụ phấn xong - chín sữa (sau khi ngô trễ từ 10 - 15 ngày). 


Cần tưới đồng đều, sau khi tưới hoặc khi mưa phải thoát hết nước đọng 
trong ruộng. 

2.3.6. Phòng trừ sáu bệnh 

Chỉ phòng trừ sâu bệnh khi đến ngưỡng phòng trừ theo hướng dẫn chung 
của ngành BVTV. Riêng với thí nghiệm đánh giá tính chống chịu sâu bệnh thì 
không phun thuốc phòng trừ. 

2.3.7. Thu hoạch 

Thu hoạch khi ngô chín sinh lý (khi chân hạt có vết đen hoặc 75% số cây 
có lá bi khô), tuy nhiên nếu thời tiết cho phép thì có thể thu hoạch muộn hơn. 
Các bước thu hoạch theo (phụ lục 1, mục L). 

3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

3.1. Khảo nghiệm cơ bản 

3.1.1. Chọn cây theo đối 

- Cây theo dõi được xác định khi ngô 6 - 7 lá. 

- Mỗi lần nhắc lại 10 cây /Igiống, !ấy 5 cây liên tiếp nhau ở hàng thứ 2 và 
thứ 3 của ô. 

3.1.2. Các chỉ tiêu theo đối 

l - Ngày gieo. 

2 - Ngày mọc: Khoảng 50% số cây mọc. 

3 - Ngày tung phấn: Khoảng 50% số cây tung phấn. 

4 - Ngày phun râu: Khoảng 50% số cây phun râu, tính những cây có râu 
đài từ 2 - 3 em. 

3 - Ngày chín (TGST): Khi chân hạt có chấm đen hoặc khoảng 75% cây 
có lá bị khô. 

6 - Chiều cao cây (cm): Đo từ gốc sát mặt đất đến điểm phân nhánh cờ đầu tiên. 

7 - Chiều cao đóng bắp (em): Đo từ gốc sát mặt đất đến mặt đóng bắp trên 
cùng (báp thứ nhất). 

8 - Độ đồng đều và chiều cao cây, chiều cao đóng bắp, kích thước bắp (tốt, 
trung bình, kém). 

9 - Độ chc kín bắp (Phụ lục 2, mục 4). 


301 


10 - Số bắp/ cây (tổng số bắp/ tổng số cây trên ô). 

11- Chiều dài bắp (cm): Đo từ đáy bắp đến mút bắp. 

12 - Chiều dài đoạn không có hạt (em). 

13 - Đường kính bắp (cm): Đo ở giữa bắp. 

14 - Tỷ lệ khốt lượng hạt/ khối lượng bắp (%) (phụ lục 1, mục 2, 2). 

15 - Dạng hạt, màu sắc hạt. 

l6 - Khối lượng 1000 hạt (g). Cân 2 mẫu, mỗi mẫu 500 hạt. Nếu khối 
lượng 2 lần cân chênh lệch nhau không quá 2g thì chấp nhận được. 

17 - Năng suất hạt (ta/ha) (phụ lục 1, mục 2). 

18 - Mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính (phụ lục 1, mục 3). 

- Sâu đục thân. 

- Sâu đục bắp. 

- Rệp cờ. 

- Bệnh vàng lá. 

- Bệnh bạch tạng. 

- Bệnh phấn đen. 

- Bệnh đốm lá nhỏ. 

- Bệnh khô vẫn. 

- Thối bắp. 

19 - Khả năng chống chịu điều kiện bất thuận. 

+ Chống đồ: Theo đõi số cây bị đổ sau các đợt gió to và trước khi thu hoạch. 

- Đồ rễ: Cây bị nghiêng một góc bằng hoặc lớn hơn 30° so với chiều thẳng 
đứng của cây. 

- Đổ gẫy thân: Cây bị gẫy ở đoạn thân phía dướt bắp khi thu hoạch. 

+ Chịu hạn, chịu úng, chịu rét: Đánh giá sau các đợt hạn, úng, rét trong 
quá trình sinh trưởng của ngô (phụ lục 1, mục 3). 

3.2. Khảo nghiệm sản xuất (phụ lục 4) 

l - Ngày gieo. 

2 - Ngày chín (TGST): Khi chân hạt có chấm đen hoặc khoảng 75% số cây 
có lá bi phía ngoài đã khô. 

3 - Năng suất hạt khô (tạ /ha). 

4- Đánh giá chung về khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận. 


302 


3 - Khả năng mở rộng trong sản xuất. 

4. Tổng kết và công bố kết quả khảo nghiệm 

4.1. Báo cáo kết quả khảo nghiệm của các điểm phải gửi về cơ quan khảo 
nghiệm chậm nhất I tháng sau khi thu hoạch để làm báo cáo tổng kết (theo phụ 
lục 3 và phụ lục 4). 

4.2. Cơ quan khảo nghiệm có trách nhiệm tổng hợp kết quả khảo nghiệm và 
gửi báo cáo đến các điểm khảo nghiệm, tác giả và báo cáo kết quả trước Hội 
đồng khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp & PTNT. 


__ PHỤ LỤCI 
(DŨNG CHO QUY PHẠM I1): 
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ THEO DÕI MỘT SỐ CHỈ TIÊU 


1. Các bước tiến hành 


- Các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 18 và 19 đánh giá sát tổng thể 
toàn bộ cây/ô. 

- Các chỉ tiêu 6, 7, I1, 12 và 13 đo đếm và tính trên 30 cây mẫu, trong đó 
chỉ tiêu 11, 12 và 13 chỉ đi trên các bắp thứ nhất của cây theo đõi. 


2. Các bước thu hoạch, tính năng suất và các yếu tố cấu thành 
năng suất 

- Sau khi theo đõi xong các chỉ tiêu từ ¡ - I0 mới bắt đầu thu hoạch. Phải 
thu theo từng giống chứ không thu theo lô, giống nào chín trước thu trước. 

- Trước tiên thu bắp của 10 cây mẫu đã đánh dấu trên mỗi ô. Cân khối 
lượng bắp tươi của chúng, để riêng vào một túi. Cần đánh dấu các bắp thứ 2 
(dùng đây cao su hoặc bút mực không xoá) để tiện cho việc theo dõi các chỉ 
tiêu ll, 12, 13 và 14. 

- Tiếp đó thu toàn bộ bắp còn lại trên ô, cân các bắp này, sau cộng thêm 
khối lượng bắp tươi của mẫu ở trên để có khối lượng bắp tươi /ô. Tiếp theo: 

2.1. Những cơ sở có máy đo độ ẩm hạt 

Phơi sơ bộ các bắp mẫu của từng lần nhắc lại, tách hạt, đo độ ẩm hạt và 
cân riêng khối lượng hạt khô (ở độ ẩm đã đo), rồi tính năng suất hạt khô quy 
ra ở độ ẩm hạt 14%, theo công thức: 


P hạt khô màu (100-A") 


- k⁄ _ P 
Năng suất hạt khô (ta/ha) = sang P bắp khô mẫu X *(10014)— 


X 10.000 (m?) 


303 


P: Khối lượng bắp tươi/ô. 

A°: Ẩm độ hạt lúc cân khối lượng hại khô của mẫu. 

S: Diện tích ô thí nghiệm. 

Pa tá đá: Khối lượng hạt của mẫu. 

Phpue se: Khối lượng bắp khô của mẫu. 

(100 - 14): Tính năng suất ở độ ẩm hạt 14%. 

2.2. Những cơ sở chưa có máy đo độ ẩm hạt 

- Gộp chung số bắp mẫu của 3 lần nhắc lại của từng giống (30 cây) vào I 
tứi và xác định khối lượng bắp tươi của 30 cây mẫu này. 

- Toàn bộ bắp còn lại của mỗi giống (sau khi đã cân để xác định khối lượng 
bắp tươi/ ô được gộp chung lại để làm ngô ăn. 

- Phơi riêng các bắp của 30 cây mẫu của từng giống, đo và tính các chỉ tiêu 
11, 12, 13, 

Cân bắp, 1 tách và cân hạt của 30 cây mẫu để tính chỉ tiêu 14. Phơi khô tiếp 
đến độ ẩm hạt khoảng 14%, cân để theo đõi các chỉ tiêu 15, l6. 

Cuối cùng cân để xác định khối lượng hạt khô của 30 cây mẫu (kg) và tính 
năng suất hạt khô/ô, theo công thức. 


N S hạt khô/ô = Khối lượng bắp tươi /100 x Khối lượng hạt khô của 30 cây mẫu 


Khối lượng bắp tươi của 30 cây mẫu. 
~- Tính năng suất hạt khô (tạ /ha): 
Năng suất hạt khô/ô (k 
Năng suất hạt khô (tạ/ha) = S = : c 8) x 10. 000(m°) 
Diện tích ô (m°) 
3. Mức độ nhiễm sâu bệnh và khả năng chống chịu 


+ Sâu đục thân, đục bắp: Tính tỷ lệ % số cây, số bắp bị sâu theo thang điểm: 

- Điểm I: Có <5% số cây, số bắp bị sâu. 

- Điểm 2: Có 5 - 15% số cây, số bắp bị sâu. 

- Điểm 3: có 15 - 25% số cây, số bắp bị sâu. 

- Điểm 4: Có 25 - 35 % số cây, số bắp bị sâu. 

- Điểm 5Š: 35 - số cây, số bắp bị sâu. 

+ Rệp cờ, bệnh vàng lá, bệnh phấn đen bệnh bạch tạng Bệnh đốm lá lớn, 
đốm lá nhỏ. 

(Điểm): 

- Điểm 1: Không nhiêm (không có lá bị bệnh). 


304 


- Điểm 2: Nhiễm nhẹ (>5 - 15% diện tích lá bị bệnh). 

- Điểm 3: Nhiễm vừa (> 15 - 30% điện tích lá bị bệnh). 

- Điểm 4: Nhiễm nặng (> 30 - 50& điện tích lá bị bệnh). 

- Điểm 5: Nhiễm rất nặng (trên 50% diện tích lá bị bệnh). 

+ Bệnh khô văn: 

- Tỷ lệ bệnh (TLB%: Tính % số cây bị bệnh trong ô) 

- Chỉ số bệnh (CSB%). : 

CSB (%) = n.ưnn 

n1: Số cây có bẹ lá bắp bị bệnh. 

n2: Số cây có bẹ lá thứ nhất dưới lá bắp bị bệnh. 

n3: Số cây có bẹ lá thứ hai dưới lá bị bệnh. 

n4: Số cây có bẹ lá thứ ba dưới lá bắp bị bệnh. 

N: Tổng số cây theo dõi. 

+ Thối bắp: 

- Điểm I: Không có bắp bị thối. 

- Điểm 2: 10% số bắp có hạt bị thối, 

- Điểm 3: 20% số bắp có hạt bị thối. 

- Điểm 4: 30% số bắp có hạt bị thối. 

- Điểm 5: > 40% số bắp có hạt bị thối. 

+ Khả năng chịu hạn, chịu úng, chịu rét. 

- Điểm 1: Tốt. 

- Điểm 2: Khá. 

- Điểm 3: Trung bình. 

- Điểm 4: Kém. 

- Điểm §: Rất kém. 

4. Độ che kín bắp (Điểm): 

Điểm I: Rất kín. 

Điểm 2: Kín. 

Điểm 3: Hơi hở. 

Điểm 4: Hở. 

Điểm $: Rất hở. 

5. Tính sai số thí nghiệm: Gồm giá trị Cv (%) và giá trị sai khác tin cậy 
nhỏ nhất (LSD 5%) theo số liệu của 3 lần nhắc lại. 


305 


20 GTDT-A 


Quy phạm 2 


BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 


QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM GIỐNG CẢI BẮP 
TIÊU CHUẨN NGÀNH: 10 TCN 469 - 2001. 


The testing procedure oƒ cabbage variely 

(Ban hành theo quyết định số: 115/ QĐÐ/ BNN của Bộ trưởng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, ngày 30 tháng 11 năm 2001) 

1. Quy định chung 

Quy phạm này quy định những nguyên tắc chung, nội dung và phương pháp 
khảo nghiệm quốc gia các giống cải bắp mới chọn tạo trong nước và cá nhân có 
giống cải bắp khảo nghiệm và cơ quan giống cây trồng và thực hiện đúng Nghị 
định số 07/CP ngày 5/2/1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng và các 
văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định kèm theo. 

2. Phương pháp khảo nghiệm 

2.1. Khảo nghiệm cơ bản 

Tiến hành 2 - 3 vụ, trong đó có 2 vụ trùng tên tại các điểm trong mạng lưới 
khảo nghiệm quốc gia. 

2.2. Khảo nghiệm sản xuất 

Tiến hành 1 - 2 vụ đối với các giống có triển vọng đã qua ít nhất 1 vụ khảo 
nghiệm cơ bản tại các cơ sở sản xuất hoặc hộ nhân dân. 

2.3. Bố trí khảo nghiệm 

2.3.1. Khảo nghiệm cơ bản 

- Bố trí thí nghiệm: Theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 3 - 4 lần nhắc lại. 


306 


› 20 GTDT-R 


Diện tích ô là 1Ôm” (8m x 1,25m). Xung quanh điện tích thí nghiệm phải có ít 
nhất một luống bảo vệ. 

- Giống khảo nghiệm: Phải gửi đến cơ quan khảo nghiệm trước vụ trồng, 
kèm theo đăng ký khảo nghiệm giống, lý lịch giống (nếu là giống khảo 
nghiệm vụ đầu). Chất lượng gieo giống của hạt giống khảo nghiệm phải tương 
đương với giống nguyên chủng theo tiêu chuẩn I0 TCN 318 - 98. Lượng giống 
đã được công nhận hoặc giống địa phương đang được trồng phổ biến tại nơi 
khảo nghiệm. có thời gian sinh trưởng cùng nhóm với giống khảo nghiệm và 
chất lượng hạt giống đạt tiêu chuẩn giống nguyên chủng. 

2.3.2. Khảo nghiệm sản xuất 

- Điện tích: mỗi giống ít nhất 500m: /điểm, không nhất thiết phải nhắc lại. 

- Giống đối chứng như đối với khảo nghiệm cơ bản. 

- Quy trình kỹ thuật: áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến của địa phương 
nơi khảo nghiệm. 

2.4. Quy trình kỹ thuật 

2.4.1. Thời vụ 

Theo khung thời vụ tốt nhất đối với từng nhóm giống tại địa phương nơi 
khảo nghiệm. 

2.4.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc 

d. KỸ thuật làm VHỜN rơm: 

- Chọn đất nhẹ, thoát nước tốt, không chua (pHk« = 6 - 6.5). Đất được phơi 
ải, cày bừa kỹ đảm bảo tơi xốp, sạch cỏ. 

- Lên luống rộng 0,8 - Im, cao 25 - 30 cm, tạo mặt luống có hình mai rùa 
nhằm thoát nước khi mưa. 

- Phân bón cho IÔm? vườn ươm: 25 - 30 kg phân chuồng + I kg vôi bột + 
(0,4 - 0,5) kg super lân nên trộn đều hạt với đất khô hoặc cát, #ieo mật độ 2,5 
- 3,0g hạt/m?. Sau khi gieo hạt xong rắc một lớp đất bột kín hạt, phủ một lớp 
rơm đã được cắt nhỏ hoặc trấu rồi tưới đủ ẩm. 

- Chăm sóc: Khi 70 - 80% hạt nẩy mầm bỏ rơm rạ, tỉa định cây khi cây có 
2 - 3 lá thật, để khoảng cách cây 5 - 7 cm. Phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn 
của ngành Bảo vệ thực vật. Trước khi trồng từ 5 - 7 ngày không tưới nước để 
luyện cho cây, trước khi nhổ cây để trồng dặm nhằm hạn chế đứt rễ khi nhổ 
cây. Trồng khi cây có 5 - 6 lá thật. 


307 


b. Kỹ thuật trồng và chăm sóc thí nghiệm: 

+ Mặt độ, khoảng cách. 

- Vụ sớm và muộn: Hàng x hàng 50cm, cây x cây 40 - 45 cm (tùy giống). 

- Chính vụ: Hàng x hàng 5cm, cây x cây 40 - 60cm. 

+ Làm đất, bón phân; 

- Lầm đất, lên luống: Cày bừa kỹ đảm bảo đất tơi, sạch có dại, lên luống 
ruộng I, 25m cao 25 - 30 cm, bổ 2 hàng hốc kiểu nanh sấu theo khoảng cách 
cho từng thời vụ. 

- Phân bón cho 1 ha: (Phân chuồng hoai mục 20 - 25 tấn) + (120 - 150) kgN 
+ (100 - 120) kg PạOs + (75 - 90) kg K;O. 

- Cách bón: 

Lót toàn bộ phân chuồng, phân lân và 1/3 lượng kali. Toàn bộ lượng đạm 
và kali còn lại chia đều cho các lần bón thúc: 

Thúc lần I khi cây hồi xanh kết hợp vun xới nhẹ. 

Thúc lần 2 khi cây trải lá bàng kết hợp xới vun cao. 

Thúc lần 3 khi cây vào cuốn. 

* Chú ý: Luôn giữa ẩm cho cây, đặc biệt giai đoạn vào cuốn. Khi cải bắp 
đã cuốn chắc không nên tưới đẫm tránh hiện tượng nổ bắp. 

2.4.3. Phòng trừ sân bệnh 

Cải bắp thường bị các loại sâu phá hoại trong thời gian sinh trưởng: Sâu tơ 
(Phassicae), bọ nhảy (Phyllorteta vittata F)... Phòng trừ bằng các loại thuốc 
đặc hiệu theo hướng dẫn của nghành BVTV. 

2.4.4. Thu hoạch 

Thu hoạch khi bắp đã cuốn chặt, thu những cây mẫu đã xác định trước để 
đo đếm các chỉ tiêu trong phòng sau đó thu toàn bộ ô thí nghiệm. 

3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi : 

3.1. Khảo nghiệm cơ bản 

3.1.1. Đặc điểm hình thái 

* Mô hình các bộ phận của cây sau đây: 

- Lá: Dạng lá, màu sắc lá, gân lá, cỡ lá (to, trung bình, nhỏ). 

- Dạng bắp: Được chia làm 5 nhóm cơ bản dựa vào tỷ lệ giữa chiều cao (H) 
và đường kính bắp (D) như sau: 


308 


Nhóm I - Bắp tròn (0,8 = H/D <I,l) 

Nhóm 1] - Bấp phẳng dẹt (tỷ lệ 0,4 < H/D < 0,7) 

Nhóm III - Bắp tròn dẹt (tỷ lệ 0,8 > H/D > 0,7) 

Nhóm IV - Bắp nhọn dài (tỷ lệ 1,1 < H/D< l4) 

Nhóm V- Bắp oval (tỷ lệ 1,4< H/D< 2,1) 

+ Dạng đáy bắp: Chia làm 3 nhóm. 

Nhóm I - Đáy lồi - Phần đáy xung quanh thân vạt lên phía thân bắp. 

Nhóm II - Đáy phẳng - Phần đáy bắp vuông góc với thân. 

Nhóm III - Đáy lõm - Phần bắp xung quanh thân lõm sâu vào trong bắp. 

+ Cấu trúc kiểu xếp trên đỉnh bắp. 

- Hở hoàn toàn: Tất cả các lá bao không cuốn hoàn toàn tạo thành khe hở 
có thể nhìn sâu vào giữa bắp từ trên xuống. 

- Nửa kín: Các lá ngoài cuốn không kín hết nên có thể nhìn được một phần 
của lá trong bắp ở lượt thứ 2 từ ngoài vào. 

- Kín hoàn toàn: Hai lá bên ngoài ôm kín bắp, không thể thấy một phần 
nào của lượt lá thứ 2. 

3.1.2. Các giai đoạn sinh trưởng 

- Ngày gieo. 

- Ngày mọc: Ngày có 50% số cây ở giai đoạn hai lá mầm. 

- Ngày trồng. 

- Ngày trải lá bàng: Ngày có 50% số cây trải lá bàng. 

- Ngày cuốn: Tại thời điểm có 50% số cây bắt đầu cuốn bắp. 

- Ngày thu lần đầu. 

- Ngày thu hoạch xong. 

3.1.3. Một số chỉ tiêu theo đôi trên các cây mẫu : 

+ Mỗi lần nhắc lấy 5 cây ngẫu nhiên liên tiếp trừ 3 cây đầu luống theo các 
chỉ tiêu sau; 

- Đường kính tán cây (cm): Đo 2 đường vuông góc qua tâm cây thời kỳ trải 
lá bàng, lấy số trung bình. 

- Khối lượng bắp: Cân bắp không kể lá bao 

- Số lá bao (lá không cuốn): Đếm số lá không cuốn/ cây lúc thu hoạch. 

- Số lá cuốn: Xẻ đôi bắp đếm số lá trong bắp. 


309 


- Chiểu cao bắp: ký hiệu là H, đơn vị cm, cách đo: bổ đôi bắp rồi đo từ 
đỉnh đến đáy bắp. 


- Đường kính bắp: D(em): Ðo 2 đường vuông góc qua tâm bắp, lấy số 
trung bình. 

- Tỷ lệ bắp cuốn (%}: Số bắp cuốn/ Tổng số cây x 100. 

- Độ chặt bắp - được tính theo công thức: 


G 


HxDx0,523 
Trong đó: 


- G: Khối lượng bắp (g). 

- H: Chiều cao bắp (cm). 

- Ð: Chiều dài x chiều rộng bắp (cm°) 

- P= g/cm' (P càng cao bắp càng chặt thể hiện giống tốt). 
- 0,523 là hệ số quy đổi từ thể tích hình trụ sang hình cầu. 

3.1.4. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại chính 

Theo đõi mức độ nhiễm sâu bệnh hại ở các thời kỳ sau trồng 30, 45 và 60 
ngày đối với một số bệnh chính cụ thể như sau: 

- Đối với bệnh héo rũ (Ƒusarium congltnans Wn) và bệnh thối nhữn cải 
bắp (Erwinia carotovora Holland, Erwinia aroidene Holland và Pseudomonas 
sp) đánh giá theo thang điểm từ I - 5 (nhẹ - rất nặng) dựa trên % số cây bệnh. 

Điểm I: Dưới 10% số cây nhiễm - không nhiễm. 

Điểm 2: 10 - 25% số cây nhiễm - nhiễm nhẹ 

Điểm 3: 26 - 50% số cây nhiễm - nhiễm trung bình. 

Điểm 4: 5l - 75% số cây nhiễm - nhiễm nặng. 

Điểm 5: Trên 75% số cây nhiễm - nhiễm rất nặng. 

- Với bệnh sương mai (Peronospora braxsica Galim) và bệnh thối đen gân 
lá (Xenthomonas campestris Dowson), xác định chỉ số bệnh (%) như sau: 

Điều tra trên 5 cây mẫu, tính % lá nhiễm bệnh có thể đếm được. Phân cấp 
theo 5 cấp: 

Cấp I: Dưới 10%. 

Cấp 2: 10 - 25% 

Cấp 3: 26 - 50%. 


310 


Cấp 4: 51 - 75%, 
Cấp 5: Trên 75%. 
Sau đó tính chỉ số bệnh theo công thức: 


S.(ax 


Nx5 


Chỉ số bệnh (%) =2 xI00 
Trong đó: 
a, Cấp số bệnh. 
n. Số lá bị bệnh cấp tương đương. 
N: Tổng số lá điều tra. 
5: Cấp cao nhất. 
- Đối với sâu: theo đõi mức độ hại của một số loại sâu chính hại rau như: 
Sâu rơ (Plutella xylostells L) cho điểm: 
Điểm 1 - Không nhiễm. 
Điểm 2 - Nhiễm nhẹ. 
Điểm 3 - Nhiễm mức trung bình. 
Điểm 4 - Nhiễm nặng. 
Điểm 5 - Nhiễm rất nặng. 
3.1.5. Khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất thuận 
Đánh giá mức độ bị hại và khả năng phục hồi của cây sau khi bị hạn, nóng, 
úng, sương muối. Cho điểm theo thang điểm từ 1 - 5 như sau: 
Điểm I: Sinh trưởng phát triển bình thường. 
Điểm 2: Hại nhẹ nhưng phục hồi nhanh. 
Điểm 3: Ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây, phục hồi chậm. 
Điểm 4: Sinh trưởng phát triển kém biểu hiện qua các bộ phận của cây lá 
héo, chuyển màu... 
Điểm 5: Có biểu hiện cây chết. 
3.1.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 
- Số cây thực thu/ô thí nghiệm: Đếm số cây thực tế cho thu hoạch. 
- Năng suất thực thu/ô thí nghiệm: Cân khối lượng cây, bắp thực tế/ô. 
- Năng suất lý thuyết. 
3.1.7. Chất lượng 
- Hàm lượng chất khô (%) 


311 


- Hàm lượng vitamin C (mg/100g). 

- Hàm lượng đường (mg/100g). 

- Khẩu vị (độ giòn, ngọt, ...) theo thang điểm từ 1 - 5 (1 - Khẩu vị rất ngon; 
2 - Ngon; 3 - Trung bình; 4 - Kém; 5 - Rất kém). 

* Lưu ý: Phân tích thành phần sinh hoá của các giống không được chậm 
quá 3 ngày sau khi thu hoạch. 

3.2. Khảo nghiệm sản xuất 

- Thời gian sinh trưởng: Tính từ ngày gieo đến ngày thu hoạch. 

- Năng suất cây, bắp (tạ/ ha). 


- Nhận xét về khả năng sinh trưởng, mức độ nhiễm sâu bệnh, khả năng 
chống chịu với điều kiện bất thuận. 


- Ý kiến của người sản xuất: Có hoặc không chấp nhận giống mới. 
4. Tổng kết và công bố kết quả khảo nghiệm 
4.1. Báo cáo kết quả khảo nghiệm của các điểm phải gửi về cơ quan khảo 


nghiệm chậm nhất 15 ngày sau khi thu hoạch để viết báo cáo tổng kết (phụ lục 
2 kèm theo). 


4.2. Cơ quan khảo nghiệm tổng hợp và thông báo kết quả khảo nghiệm 
đến các cơ quan, cá nhân có gửi khảo nghiệm và điểm khảo nghiệm sau hàng 
vụ, báo cáo trước Hội đồng khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp và PTNT. 


312 


Quy phạm 3 


BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN ĐỘC LẬP - TỰ DO - HANH PHÚC 


TIÊU CHUẨN NGÀNH QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM 
GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG LÚA 


Procedure to condurc tests for Value ƒo CuMWivation and use 9ƒ Varieties 

10 TƠN 558 - 2002 

(Ban hành kèm theo quyết định số 143/2002/ BNN - KHCN 

ngày 6 tháng I2 năm 2002) 

1. Quy định chung 

1.1. Quy phạm này quy định nguyên tắc, nội dung và phương pháp khảo 
nghiệm giá trị canh tác và sử đụng (Testing for Valuue of Cultivation and Use - 


gọi tắt là khảo nghiệm VCU) của các giống lúa mới được chọn tạo trong nước 
và nhập nội. 

1.2. Quy phạm này áp dụng cho các giống lúa mới của mọi tổ chức cá nhân 
đăng ký khảo nghiệm VCU để công nhận giống. 

2. Phương pháp khảo nghiệm 

2.1. Các bước khảo nghiệm 

2.L.1. Khảo nghiêm cơ bản 


Tiến hành 2 - 3 vụ, trong đó có hai vụ cùng tên, tại các điểm trong mạng 
lưới khảo nghiệm quốc gia. 


2.1.2. Khảo nghiệm sản xuất 
Tiến hành I - 2 vụ đối với các giống lúa có triển vọng đã được khảo 
nghiệm cơ bản ít nhất I vụ tại các cơ sở sản xuất hoặc hộ nhân dân. 


3413 


2.2. Bố trí khảo nghiệm 

2.2.1. Khảo nghiệm cơ bản 

a. Bố trí thí nghiệm: 

Theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn, ít nhất 3 lần nhắc lại. Diện tích ô thí 
nghiệm là IÔm' (5 x 2m). Khoảng cách giữa các ô trong cùng lần nhắc lại là 
10cm và giữa các lần nhắc là 20cm. Xung quanh khu thí nghiệm có ít nhất 3 
hàng lúa bảo vệ. 

b. Giống khảo nghiệm: 

Giống đăng ký khảo nghiệm phải gửi đến cơ quan khảo nghiệm đúng thời 
gian quy định, kèm theo “Bản đăng ký khảo nghiệm VCU giống lúa” (theo 
mẫu của cơ quan khảo nghiệm). Chất lượng hạt giống phải tương đương với 
giống nguyên chủng theo tiêu chuẩn ngành hiện hành (đối với lúa lai, tối thiểu 
phải tương đương với hạt F, loại 2). Lượng giống gửi khảo nghiệm ít nhất là 
I0kg/l giống/ vụ, lúa lai là 5kg. Giống khảo nghiệm được phân nhóm theo thời 
gian sinh trưởng (TGST) như bảng 1. Giống có yêu cầu khảo nghiệm đặc thù 
được khảo nghiệm riêng. 

Mẫu giống gửi khảo nghiệm không xử lý bằng bất cứ hình thức nào, trừ 
khi cơ quan khảo nghiệm cho phép hoặc yêu cầu. 

Bảng ï: Phân nhóm giống lúa theo thời gian sinh trưởng (ngày) 


Các tỉnh phía Bắc Các tỉnh phía Nam 
Ì Nhóm giống Đông xuân Mùa Tên gọi | TGST 


Tên gọi TGST|E Tên gọi | TGST 


Cực ngắn | Xuân cực| <lIlŠ5 | Mùa cực | <100 Aa <90 


ngày muộn sớm 
Ngăn ngày | Xuân muộn|15- 135 | Mùa sớm |100- 1I5|  A, 90 - 105 


Trưng ngày | Xuân - [136 - 160| Mùa trung | [L6 - 130|  A; . Í106 - 120 
chính vụ 


Đài ngày Xuân sớm |> l60 Mùa muộn| >I130 B > 120 


c. Giống đối chứng: 

Là giống đã được công nhận hoặc giống địa phương tốt đang được trồng 
phổ biến trong vùng. Giống đối chứng có thời gian sinh trưởng cùng nhóm với 
giống khảo nghiệm và chất lượng hạt giống phải tương đương với giống 
nguyên chủng (đối với lúa lai, tối thiểu phải tương đương với hạt F) loại 2). 


314 


2.2.2. Khảo nghiêm sản xuất 

- Diện tích: Mỗi giống ít nhất 1000 m? điểm, tổng diện tích không vượt quá 
mức quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Giống đối chứng: Như đối với khảo nghiệm cơ bản. 

2.3. Quy trình kỹ thuật 

2.3.1. Khảo nghiệm cơ bản 

2.3.2. Thời vụ 

Theo khung thời vụ tốt nhất với từng nhóm giống tại địa phương nơi khảo 
nghiệm. 

2.3.3. Tuổi mạ 

- Nhóm cực ngắn, lúa lai: 3 - 3, 5 lá. 

- Nhóm ngắn ngày: 4 - 4, 5 lá. 

- Nhóm trung ngày: Š - 6 lá. 

- Nhóm dài ngày: 6 - 7 lá. 

2.3.4. Yêu cầu về đát 

Đất làm thí nghiệm phải đại điện cho vùng sinh thái khảo nghiệm, có độ 
phì đồng đều, bằng phẳng và chủ động tưới tiêu. Cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ dại, 
đảm bảo giữ nước trên ruộng. 

2.3.5. Mát độ cấy 

Cấy một dảnh, mỗi ô thí nghiệm 10 hàng (theo chiều đài 5m) cách nhau 
20cm số cây trên hàng như sau: 

- Nhóm cực ngắn và ngắn ngày: 50 cây. 

- Nhóm trung ngày: 45 cây. 

- Nhóm đài ngày và lúa lai: 40 cây. 

2.3.6. Bán phân 

- Lượng tổng số: Phân chuồng 8 - 10 tấn/ ha (đất phèn, đất lầy thụt không 
bón). Phân vô cơ bón theo loại đất và nhóm giống như bảng 2. Lượng bón vụ 
đông xuân cao hơn vụ mùa. Đối với lúa lai bón theo nhóm cực ngắn ngày và 
ngắn ngày nhưng tăng thêm 20% khối lượng. 

- Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng + toàn bộ phân lân. Phân đạm và 
kali bón theo thời điểm và nhóm giống như bảng 3. 


315 


Bảng 2: Lượng phân vô cơ theo loại và nhóm giống (ke! ha). 


Nhóm cực ngắn và ngắn ngày| Nhóm trung ngày và dài ngày 
N ĐÓ: K:O N 
Đất tốt (phù sa sông...) 80 - 90 |ó0 - 70| 30 - 60| 100 - 120) 60 - 90 50 - 70 
| Đái trang bình (phù sa sông...)| 8O - 100|60 - 20 60 - 20{ 110 - 120) 60 - 90| 60 - 90 
Đất xâu (bạc màu, cát ven biển..)| 90 - 100|60 - 70| 60 - 90| 100 - 120| 60 - 70 | 90 - 100 
Đất nhiềm mặn 90 - 100160 - 70 0 190- I00| 60 - 90 0 
Đất phèn 90 - 100160 - 90[ 30 - 60| 90 - 120 90 - 1201 30 - 60 
| Đất trăng, lây thụi 60 - 90 | 60 - 70 30 - 60 90 - 1001 60 - 90} 30 - 60 


Loại đất 


Bảng 3: Tỷ lệ bón đạm và kali theo thời điểm và nhóm giống (% khối lượng) 


Nhóm cực ngắn Nhóm trung ngày 


Thời điểm và ngắn ngày và dài ngày 
N K:O N KO | 
Bón lót trước khi cấy 50 30 | 30 0 
| Thúc 1 khi lúa bén rê xanh 30 | 40 40 50 
| Thúc 2 trước trỗ 20 - 25 ngày 20 | 30 30 50 


2.3.7. Tưới nước 

Từ cấy đến kết thúc đẻ nhánh giữ mức nước trên ruộng 3 - 5 cm, các giai 
đoạn sau mức nước không quá 10 cm. 

2.3.8. Làm có, sục bùn 

- Nhóm cực ngắn ngày, ngắn ngày và lúa lai: Làm một lần kết hợp một lần 
bón thúc khi lúa bén rễ hồi xanh. 

- Nhóm trung ngày và đài ngày: Làm cỏ 2 lần, lần 1 khi lúa bén rễ hồi xanh 
kết hợp bón thúc và lần 2 sau lần I từ 10 - 12 ngày. 

2.3.9. Phòng trừ sâu bệnh 

Phòng trừ kịp thời, khi cần sử dụng thuốc hoá học thì tuân theo hướng dẫn 
của ngành bảo vệ thực vật. Trong các thí nghiệm chuyên ngành đánh giá phản 
ứng của giống với các loại sâu bệnh hại chính, không sử dụng bất cứ một loại 
thuốc hoá học nào. 

2.3.10. Thu hoạch 

Gặt kịp thời khi có khoảng 85% số hạt trên bông đã chín. Trước khi thu 


316 


hoạch nhổ I0 khóm mỗi giống để làm mẫu và thco đõi các chỉ tiêu trong phòng. 
Thu riêng từng ô và phơi đến khi độ ẩm hạt đạt 14%, cân khối lượng (kg/ô). 

Có thể tính năng suất ô theo phương pháp lấy mẫu tươi như sau: Làm sạch 
hạt và cân thóc tươi từng ô. Lấy 1000g mẫu thóc tươi mỗi ô phơi khô đến độ 
ẩm 14% làm sạch sẽ và cân khối lượng (g), tính tỷ lệ khô/tươi của mẫu (%). 
Năng suất của ô sẽ bằng tỷ lệ khô tươi của mẫu (%) x khối lượng thóc tươi của 
ô (kg/ô). 

2.4. Khảo nghiệm sản xuất 

Áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến của địa phương nơi khảo nghiệm hoặc 
theo khảo nghiệm cơ bản ở mục 2.3.1. Quy phạm này. 

3. Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá 

3.1. Khảo nghiệm cơ bản 

3.1.1. Các chỉ Hêu được theo dõi trong điêu kiện đồng ruộng bình thường 

Riêng các chỉ tiêu về phản ứng của giống sâu bệnh hại hoặc dkh ngoại 
cảnh bất lợi (hạn ngập, nóng, lạnh, kiểm và mặn...) khi có yêu cầu thì bố trí 
thí nghiệm riêng với các điều kiện nhân đạo. 

3.1.2. Phương pháp đánh giá bằng mắt được thực hiện qua quan sát toàn 
ô thí nghiêm, trên từng cáy hoặc các bộ phận của cây và cho điểm 

Các chỉ tiêu phải định lượng được đo đếm trên cây mẫu hoặc toàn ô thí 
nghiệm. Cây mẫu được lấy ngẫu nhiên, trừ cây ở rìa ô. Các chỉ tiêu được theo 
đõi vào những giai đoạn sinh trưởng thích hợp của cây lúa. 

Các siai đoạn sinh trưởng của cây lúa được biểu thị bằng số như sau: 


Mã số Giai đoạn 
| Nẩy mầm 
2 Mạ 
3 Đẻ nhánh F 
4 Vươn lóng 


5 Làm đòng 

ó Trỗ bông 

7 Chín sữa 

§ Vào chắc | 
9 Chín 


317 


Bảng 4: Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá 


Chỉ tiêu, phương pháp 


ru Ƒ 
1. Sức sống của mạ 


Giai đoạn 


theo dõi đánh giá 


¬n 


Thang điểm 


(1) Mạnh: Cây sinh trưởng tốt, lá 
xanh, nhiều cây có hơn1 đảnh 

(5) Trung bình: Cây sinh trưởng 
trung bình, hầu hết có I đảnh 

(9) Yếu: Cây mảnh yếu hoặc còi 
cọc, lá vàng 


Số ngày từ bắt đầu trỗ 
(10% số cây có bông 
thoát khỏi bẹ lá đòng 
khoảng Scm) đến kết 
thúc trỗ (80% số cây trổ) 
3. Độ thuần đồng ruộng 
tính tỷ lệ cây khác dạng 
trên mỗi ô 


2 
Quan sát quân thể mạ 
trước khi nhổ cây 
2. Độ đài giai đoạn trỗ 6 


Quan sát tư thế của cây 
trước khi thu hoạch 


4. Độ thoát cổ bông. 7.9 
Quan sát khả năng trổ 

thoát cổ bông của quần 

thể 

3. Độ cứng cáy 8-9 


318 


(1) Tập trung: Không quá 3 ngày 
(5) Trung bình: 4 - 7 ngày. 
(9) Dài: Hơn 7 ngày 


(1) Cao: Cây khác dạng <0, 25% 
(lúa lai <2% 

(5) Trung bình: Cây khác dạng 0, 
25 - 1% (lúa lai 2 - 4%) 


(9) Thấp: Cây khác dạng > 1% (lúa 
lai > 4% 


(1) Thoát tốt 

(3) Thoát trung bình 

(5) Vừa đúng cổ bông 

(7) Thoát một phần 

(9) Không thoát được 

(1) Cứng: Cây không bị đổ 

(3) Cứng vừa: Hầu hết cây nghiêng nhẹ 
(5) Trung bình: Hầu hết cây bị nghiêng 
(7) Yếu: Hầu hết cây bị đổ rạp 

(9) Rất yếu: Tất cả cây bị đổ rạp 


6. Độ tán lá 


Quan sát sự chuyển mẫu 
của lá 


7. Thời gian sinh trưởng 
Tính số ngày từ khi gieo 
đến khi 85% số hạt trên 
bông chín 

8. Chiều cao cây (cm) 
Đo từ mặt đất đến đỉnh 
bông cao nhất (không kể 
râu hạt) 


Một tay giữ chặt cổ bông 
và fay kia vuốt dọc bông, 
tính tỷ lệ (%) hại rụng. 
Số bông mẫu: 5 

10. Số bông hữu hiệu 
Đếm số bông có ít nhất 
10 hạt 

Số cây mẫu: 5 


RA. =1. 
(1) Muộn và chậm: Lá giữ mầu 


xanh tự nhiên 


Số cây mẫu: 10 
9. Độ rụng hạt (1) Khó rụng: < 10% số hạt rụng 


9 


9 (5) Trung bình: Các lá trên biến vàng 
(9) Sớm và nhanh: Tất cả lá biến 
vàng hoặc chết 

9 

9 


(5) Trung bình: 10 - 15% số hạt rụng 
(9) Dễ rụng: > 50% số hạt rụng 


1Ị. Số hạt trên bông 
Đếm tổng số hạt có trên 


12. Tỷ lệ lép 
Tính tỷ lệ (%) hạt lép 
trên bông. Số cây mẫu: Š 


bông. Số cây mẫu: Š 


== 


|13. Khối lượng 1000 hạt 
Cân 8 mẫu 100 hạt ở độ 
ẩm 13%, đơn vị tính g, lấy 


319 


một chữ xố sau dấu phẩy 


14. Năng suất hạt 

Cân khối lượng hạt trên 
môi ô ở độ âm hạt 14%, 
đơn vị tính kgló, lấy hai 
chữ số sau dấu phẩy 


15. Bệnh đạo ôn hại lá 
(Pyricularia oryzae) 
Đánh giá Trong thí 
nghiệm “nương mạ đạo 
ôn 


16. Bệnh đạo ôn cổ bông 
(PyricHlariad oryxae) 

Quan sát vết bệnh gáy 
hại xung quanh cổ bông 


2-3 | (0) Không có vết bệnh 


320 


(1) Vết bệnh màu nâu hình kim 
châm ở giữa chưa xuất hiện vùng 
sản xuất sinh bào tử. 

(2) Vết bệnh nhỏ, tròn hoặc hơi dài, 
đường kính 1 - 2 mm, có viền nâu 
rõ rệt, hầu hết lá dưới có vết bệnh. 
(3) Dạng vết bệnh như điểm ở 2, 
nhưng vết bệnh xuất hiện nhiều ở 
các lá trên. 

(4) Vết bệnh điển hình cho các 
giống nhiễm, dài 3 mm hoặc hơi 
đài, diện tích vết bệnh trên lá < 4% 
điện tích lá. 

(5) Vết bệnh điển hình: 4 - 10% 
diện tích lá. 

(6) Vết bệnh điển hình: 11 - 25% 
diện tích lá 

(7) Vết bệnh điển hình: 26 - 50% 
điện tích lá 

(8) Vết bệnh điển hình: 51 - 75% 
diện tích lá 

(9) Hơn 75% diện tích vết bệnh trên lá. 


(0) Không có vết bệnh hoặc chỉ có 
vết bệnh trên vài cuống bông. 


(I) Vết bệnh có trên vài cuống 
bông hoặc trên gié cấp 2. 


(3) Vết bệnh có trên vài gié cấp I 
hoặc phần giữa của trục bông. 

(5) Vết bệnh bao quanh một phần 
gốc bông hoặc phần thân ra phía 
dưới trục bông. 

(7) Vết bệnh bao quanh toàn cổ 
bông hoặc phần thân rạ cao nhất, 
hoặc phần trục gần gốc bông, có 
hơn 30% hạt chắc. 

(9) Vết bệnh bao quanh hoàn toàn 
cổ bông hoặc phần thân rạ cao nhất, 
hoặc phần trục gần gốc bông, số hạt 
chắc ít hơn 30%. 


17. Bệnh bạc lá 


Quan sát điện tích vết 
bệnh trên lá 


| 3-8 
(XuHIhOmohas oryzde pv 
oryzal) 


(1) có 1 - 5% diện tích vết bệnh trên lá. 
(3) có 6 - 12% 

(5) có 13 - 25 

(7) có 26 - 50% 

(9) có 51 - 100% 


Có nhiều đốt tượng gây 


Si .Ỉ 


18. Bệnh khô vằn 7-8 (0) Không có triệu chứng 
(Rhizoctonia solani) (1) Vết bệnh thấp hơn 20% chiều cao cây 
Quan sát độ cao tương (3) Vết bệnh từ 20 - 30% 

đối của vết bệnh trên lá (5) Vết bệnh từ 31 - 45% 
Ihoặc bẹ lá (biểu thị bằng (7) Vết bệnh từ 46 - 65% 

% wo VỚI CHIẾN Cao cây) (9) Vết bệnh từ > 65% 

19. Bệnh đốm náu 2 và 5 - 9 | (0) Không có vết bệnh 

(Bipolariš ory2ae, (1) có < 4% diện tích vết bệnh trên lá 
Đrechsleraoryar (3) có 4 - 10% 

Quan sát điện tích vết (5) có II - 25% 

thương trên lá (7) có 26 - 75% 

(9) có > 76% 
20. Sâu đục thân 3- 5 và (Ô) Không bị hại 


(1) có I - 10% số đánh chết hoặc 


21 GTDT-A 


321 


hựi tính tỷ lệ dánh bì chết 
"à bông bục do xâu hại 


§ 


bông bạc 

(3) có II - 20% 
(5) có 21 - 30% 
(7) có 3l - 50% 
(9) có > 51% 


21. Sâu cuốn lá 3-9 (0) Không bị hại 

(Cnaphalocrosiy) (1) có I - 10% cây bị hại 

Tỉnh tỷ lệ cây bị sâu ăn (3) có 11 - 20 % 

phần xanh của lá hoặc lá (5) có 21 - 35% 

bị cuốn thành ống (? có 36 - 51% 
(9) có > 51% 

22. Rầy nâu 3-9 (0) Không bị hại 

(Ninuparvata lugen4) (1) Hơi biến vàng trên một số cây 

Quan sát lá, cây bị hại (3) Lá biến vàng bộ phận chưa bị “ 

gây héo và chết cháy rầy” 
(5) Lá bị vàng rõ, cây lùn và héo, ít 
hơn một nửa số cây bị cháy rầy, cây 
còn lại làn nặng 
(7) Hơn một nửa số cây bị héo hoặc 
cháy rầy, số cây còn lại lùn nặng 
(9) Tất cả cây bị chết 

23. Khả năng chịu hạn 2-7 (0) Lá bình thường 

Quan sát độ cuốn lá san (1) Lá bắt đầu cuốn (hình chữ V 

thời gian bị hạn ít nhất 1 nông) 

tuần lễ (3) Lá cuốn lại (hình chữ V sâu) 
(5) Lá cuốn hoàn toàn (hình chữ U) 
(7) Mép lá chạm nhau (hình chữ ©) 
(9) Lá cuộn chặt lại. 

24. Khả năng chịu ngập 2-5 


Tính tỷ lệ (%) số cây sau 
khi bị ngập nước 


322 


21.GTDT-B 


Quan sắt sự sinh trưởng 
uà để nhánh của cây khi 
gieo cấy trong điều kiện 
kiêm hoặc mặn 


_ 


25. Khả năng chịu lạnh 2 (1) Mạ mầu xanh đậm 
Quan sát sự thay đổi (3) Mạ mầu xanh nhạt 
mâu sắc lá và sự sinh (5) Mạ mầu vàng 
|frưởng khi nhiệt độ (7) Mạ mầu nâu 
Xuông đướt !0C (9) Mạ chết 
4-9 (1 Cây xanh bình thường, sinh 
trưởng và trỗ bình thường 
(3) Cây hơi bị còi, sinh trưởng bị 
chậm lại 
(7) Cây còi cọc nặng, lá vàng, sinh 
trưởng chậm, trỗ không thoát 
(9) Cây còi cọc nặng, lá mầu nâu, 
sinh trưởng chậm, không trỗ 
26. Khả năng chịu nóng 7-9 điểm1 có > 80% hạt chắc 
Tính tỷ lệ (%) hạt chắc trên 3 có 61 - 80% 
bông sai! khi gặp nóng. 5 có 4l - 60% 
| Số cây mẫu: 5 7 có 11 - 40% 
9 có < 11% hạt chắc 
27. Khả năng chịu 3-4 (1) Sinh trưởng, đẻ nhánh gần như 
kiểm, mặn bình thường 


(3) Sinh trưởng gần như bình 
thường, song đặc điểm nhánh bị 
hạn chế, một số lá bị biến mầu hoặc 
cuộn lại 

(5) Sinh trưởng giảm, hầu hết lá bị 
biến mầu hoặc cuột lại, chỉ rất ít lá 
vươn đài 

(7) Sinh trưởng hoàn toàn bị kìm 
chế, hầu hết lá bị khô, một số cây bị khô 


¡28. Chất lượng thóc gạo 
Phân tích các chỉ tiêu: 
Tỷ lệ xay xát, tỷ lệ gạo 


323 


nguyên, kích thước hạt 
gạo, tý lệ trắng trong, 
hàm lượng  amylÌose, 
nhiệt độ hoá hồ và hàm 
lượng protein 

lB.ưaEEerreaen 

29. Chát lượng cơm 
Đánh giá bằng cẩm quan 
các Chỉ tiêu mài thơm, độ 
trắng, độ bóng, độ mềm, 
độ dính và độ ngon. 


3.2. Khảo nghiệm sản xuất 

- Thời gian sinh trưởng: Như chỉ tiêu 7 bảng 4 quy phạm này 

- Năng suất: Cân khối lượng thực thu trên điện tích khảo nghiệm. Quy ra 
năng suất ta/ ha. 

- Đặc điểm giống: Nhận xét chung về sinh trưởng, mức độ nhiễm sâu bệnh 
và khả năng thích ứng với điều kiện địa phương nơi khảo nghiệm. 

- Ý kiến của người sản xuất: Có hoặc không chấp nhận giống mới. 

4. Tổng hợp cùng công bố kết quả khảo nghiệm 

4.1. Báo cáo kết quả khảo nghiệm của các điểm phải gửi về cơ quan khảo 
nghiệm chậm nhất L5 ngày sau khi thu hoạch để làm báo cáo tổng hợp. 

4.2. Cơ quan khảo nghiệm tổng hợp và thông báo kết quả khảo nghiệm hàng 
vụ đến các tổ chức, cá nhân có giống khảo nghiệm và các điểm khảo nghiệm. 
Kết quả khảo nghiệm của các giống đề nghị công nhận được báo cáo trước Hội 
đồng khoa học công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xét công 
nhận giống. 

KT/ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Thứ trưởng 
Bùi Bá Bổng (đã ký) 


324 


Quy phạm 4 


(Trích) 
BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 


TIÊU CHUẨN NGÀNH QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM 
TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT 
VÀ TÍNH ỒN ĐỊNH CỦA GIỐNG ĐẬU TƯƠNG 


Procedure to conduct test for Distinctmness, Unjformity 
and Stabiltty of Soybean varieties 
10 TCN 553-2002 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/2002/BNN-KHCN ngày 6 tháng 
12 năm 2002) 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1.1. Quy phạm này quy định nguyên tắc, nội dung và phương pháp khảo 
nghiệm tính khác biệt (Ð¡stncrness), tính đồng nhất (Unformiy) và tính ổn 
định (%⁄2b¡lry) - gọi tắt là khảo nghiệm DUS - của các giống đậu tương mới 
thuộc loài Giycie max (L) Merril. 

1.2. Quy phạm này áp dụng cho các giống đậu tương mới của mọi tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước đăng ký khảo nghiệm DUS để bảo hộ quyền tác 
giả hoặc công nhận giống. 

2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy phạm này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

2.1. Giống khảo nghiệm 

Là giống đậu tương mới được đăng ký khảo nghiệm DUS. 


325 


2.2. Giống điển hình 

Là giống được sử dụng làm chuẩn đối với một trạng thái biểu hiện cụ thể 
của một tính trạng. 

2.3. Giống đối chứng 

Là các giống cùng nhóm với giống khảo nghiệm, có nhiều tính trạng tương 
tự nhất với giống khảo nghiệm. 

2.4. Mẫu chuẩn 

Là mẫu giống có các tính trạng đặc trưng phù hợp với bản mô tả giống, 
được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền công nhận. 

2.5. Tính trạng đặc trưng 

Là những tính trạng được di truyền ổn định, ít bị biến đổi bởi tác động của 
ngoại cảnh, có thể nhận biết và mô tả được một cách chính xác. 

2.6. Cây khác dạng 

Cây được coi là khác dạng nếu nó khác biệt rõ ràng với giống khảo nghiệm 
ở một hoặc nhiều tính trạng được sử dụng trong khảo nghiệm DUS. 

3. Yêu cầu vật liệu khảo nghiệm 

3.1. Giống khảo nghiệm 

3.1.1. Khối lượng hạt giống tối thiểu gửi đến cơ quan khảo nghiệm để khảo 
nghiệm và lưu mẫu là 2kgIgiống. Chất lượng hạt giống về tỷ lệ nảy mầm, độ 
sạch và độ ẩm tối thiểu phải tương đương hạt giống cấp xác nhận theo 10 TCN 
314-98. 

3.1.2, Mẫu giống gửi khảo nghiệm không được xử lý bằng bất cứ hình thức 
nào trừ khi cơ quan khảo nghiệm cho phép hoặc yêu cầu. 

3.1.3. Thời gian gửi giống: Theo quy định của cơ quan khảo nghiệm. 

3.2. Giống đối chứng 

3.2.1. Trong bản đăng ký khảo nghiệm (phụ lục 2), tác giả đề xuất các 
giống đối chứng và nói rõ những tính trạng khác biệt giữa chúng với giống 
khảo nghiệm. Cơ quan khảo nghiệm xem xét đề xuất của tác giả và quyết định 
các giống được chọn làm đối chứng. 

3.2.2. Giống đối chứng được lấy từ mẫu giống chuẩn của cơ quan khảo 
nghiệm, Trường hợp cần thiết cơ quan khảo nghiệm có thể yêu cầu tác giả cung 
cấp giống đối chứng và tác giả phải chịu trách nhiệm về mẫu giống cung cấp. 
Khối lượng và chất lượng giống đối chứng như quy định ở mục 3.1. 


326 


4. Phân nhóm giống khảo nghiệm 

Các giống khảo nghiệm được phân nhóm dựa theo các tính trạng sau: 

(a) Cây: Màu lông trên thân chính (tính trạng 5). 

(b) Hoa: Màu sắc (tính trạng 11). 

(c) Hạt: Màu của rốn (tính trạng 17). 

(d) Cây: Thời gian chín (tính trạng 20). 

5, Phương pháp bố trí khảo nghiệm 

3.1. Thời gian khảo nghiệm 

Tối thiểu 2 vụ có điều kiện tương tự. 

5.2. Số điểm khảo nghiệm 

Bố trí tại ! điểm, nếu có tính trạng không thể quan sát được thì có thể bố 
trí thêm 1 điểm bổ sung. 

5.3. Bố trí thí nghiệm 

Mỗi giống tối thiểu 300 cây, chia làm 2 lần nhắc lại. Mỗi lần nhắc lại gieo 
6 hàng cách nhau 50cm, mỗi hàng 25 cây cách nhau 10cm. 

5.4. Các biện pháp kỹ thuật khác 

Áp dụng theo Quy phạm khảo nghiệm giống đậu tương 10 TCN 339-98. 

6. Bảng các tính trạng đặc trưng 

6.1. Để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định phải sử 
dụng Bảng các tính trạng đặc trưng của giống đậu tương 

Trong bảng mô tả các tính trạng đặc trưng những tính trạng có dấu (*) 
được sử dụng cho tất cả các giống trong mỗi vụ khảo nghiệm và luôn có trong 
bản mô tả giống, trừ khi trạng thái biểu hiện của tính trạng trước đó hoặc điều 
kiện môi trường làm cho nó không biểu hiện được. Ký hiệu (+) dùng đánh đấu 
các tính trạng được giải thích thêm hoặc minh hoa ở phụ lục I. 

6.2. Các tính trạng được theo dõi vào những giai đoạn sinh trưởng thích 
hợp của cây 

Các giai đoạn sinh trưởng được biểu thị bằng số ở cột thứ 2 của bảng gồm: 


0: Nảy mầm 3: Dài ra của thân 
1: Phát triển lá trên thân chính 4: Phát triển các bộ phận sinh dưỡng 
2: Hình thành cành bên 5: Xuất hiện hoa (thân chính) 


327 


6: Ra hoa (thân chính) 8: Quả và hạt chín 
7: Phát triển quả và hạt 9: Hoá già 

7. Phương pháp đánh giá 

7.1. Đánh giá tính khác biệt 

7.1.1. Tát cả các quan sát để đánh giá tính khác biệt và tính ổn định phải 
được tiến hành trên các cây riêng biệt hoặc được đo đếm ít nhất trên 20 cây 
ngâu nhiên hoặc các bộ phận của 20 cây đó 

7.1.2. Tính khác biệt được xác định bởi sự khác nhau của từng tính trạng 
đặc trưng giữa giống khảo nghiệm và giống đối chứng 

- Đối với các tính trạng định tính (quan sát, thử nghiệm): Giống khảo 
nghiệm và giống đối chứng được coi là khác biệt, nếu ở tính trạng cụ thể chúng 
biểu hiện ở 2 trạng thái khác nhau một cách rõ rằng và chắc chắn. 

- Đối với các tính trạng định lượng (đo đếm): Sự khác biệt có ý nghĩa giữa 
giống khảo nghiệm và giống đối chứng dựa trên giá trị LSD ở xác suất tin cậy 
tối thiểu 95%. 

7.2. Đánh giá tính đồng nhất 

72.1. Phương pháp chủ yếu đánh giá tính đông nhất của giống khảo 
nghiệm là căn cứ vào tỷ lệ cây khác dạng của tất cả cây trên ô thí nghiệm 

Áp dụng quần thể chuẩn với tỷ lệ cây khác đạng tối đa là 0,5% ở xác suất 
tín cậy tối thiểu 95%. Nếu số cây quan sát là 300 (cả 2 lần nhắc), số cây khác 
dạng tối đa cho phép là 4. 

7.2.2. Tính đông nhát còn được đánh giá thông qua so sánh hệ số biển 
động (CV%) của tính trạng giữa giống khảo nghiệm và giống đối chứng. Nếu 
giá trị CY% của giống khảo nghiệm tương đương hoặc thấp bơn của giống 
đối chứng thì có thể coi giống khảo nghiệm là đồng nhất 

7.3. Đánh giá tính ổn định 

Tính ổn định của giống được đánh giá gián tiếp thông qua đánh 'giá tính 
khác biệt và tính đồng nhất. Nếu số liệu các vụ khảo nghiệm giống nhau hoặc 
khác nhau không có ý nghĩa ở xác suất tin cậy tối thiểu 95% thì có thể coi 
giống đó ổn định. 

7.4. Phương pháp chỉ tiết đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính 
ổn định áp dụng theo hướng dẫn chung về khảo nghiệm DUS (UPOV- 
TG1/3) và các tài liệu liên quan khác của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây 
trồng mới (UPOC) 


328 


7.5. Để hạn chế sai số, các vụ khảo nghiệm cần do một cán bộ (hoặc 
nhóm cán bộ) theo đõi đánh giá và ghi chép kết quả 

8. Tổng kết và công bố kết quả khảo nghiệm 

Cơ quan khảo nghiệm phải hoàn thành báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS 
chậm nhất không quá 60 ngày sau khi kết thúc thí nghiệm. 

Cơ quan khảo nghiệm thông báo kết quả khảo nghiệm cho các tổ chức, cá 
nhân có giống khảo nghiệm và báo cáo cho Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ 
để xét công nhận giống hoặc Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới để xét 
bảo hộ quyền tác giả, 


Bảng các tính trạng đặc trưng của giống đậu tương 


| Sìng Ÿ. Giống | Mã 
Tính trạng Tưng Xưởng điển | số 
l : hình 

1. Thân mầm: Sắc tố antoxian 1 | Không có j 

* Hypocotyl:Anthocyanin Có 9 
Coloration 

2. Thân mầm: Mức độ của sắc 1. | Rấi nhạt 1 

tố antoxian Nhạt 3 

Hypocotyl: Intensity of Trung bình 5 

Anthocyanin coloration Đậm 7 

Rất đậm 9 

3. Cáy: Kiểu sinh trưởng ø-g | Hữu hạn | 

(*) Plaint: Growth type Trung gian 2 

(+) Vô hạn 3 

4. Cây: Dạng cây Đứng l 

(+) _Plaint: Growth habit Š | Đứng đến bán đứng 2 

Bán đứng 3 

Bán đứng đến ngang 4 

Ngang 5 

5. Cây: Màu lông trên thân chính Xám l 

(*) Plaint: Color of hair of main | 6-§ Vàng hung 3 

siem (on midle thirđ) Trăng 3 


329 


6. Cây: Chiều cao 


Thấp 3 

(*) Plant: Height Thấp đến trung bình 4 
7. Lá: Sự phồng lá Trung bình 5 
Leaf: Blistering Trung bình đến cao 6 
Cao 7 

7. Lá: Sự phông lá Không có hoặc rất ít l 
Leaf: Blistering Ít 3 
Trung bình 5 

Nhiều gi 

| —— | Rất nhiêu 9 

8. Lá: Dạng lá chét Hình mũi giáo ] 
(*) Leaf: Shape lateral leaflet Hình tam giác 2 
Hình trứng nhọn 3 

Hình trứng HN: vt „ 4 

9, Lá chét: Kích cổ Nhỏ 3 
Leaf: Size of lateral leaflet Trung bình 5 
To 7 

10. Lá: Mức độ màu xanh Xanh nhạt 3 
Leaf: Intensity of green color Xanh trung bình 5 
Xanh đậm đi 

HỊ. Hoa: Màu sắc Trắng mã. Í 
(*) Flower: Color Tím ¬- 
|12. Quả: Mức độ màu nâu của Nâu nhạt 3 
quả khô Nâu trung bình 5 
Pod: Intensity of brown color Nâu đậm 7 
13. Hạt: Kích cỡ | Nhỏ ax 3 
Secd: Size Trung bình h) 
Pm TT : 
14. Hạt: Dạng hạt Tròn | 
Seed: Shapc Tròn đẹt 2 
3 


330 


Dài 4 
15. Hạt: Màu vỏ (trừ rốn) Dài dẹt ] 
(*) Seed: Ground color of testa Vàng 2 
(excluding hilum) Xanh vàng 3 
Xanh 4 
Nâu nhạt 5 
Nâu 6 
Nâu sẫm 7 
l6. Hạt: Mầu vỏ do tác động Đen Ị 
của oxy già Không có 2 
Seed; Coloration due to Có 
Peroxidase activity in seed coat 
17. Hạt: màu của rốn Xám ] 
(*) Secd: Hilum color Vàng 2 
Nâu nhạt 3 
Nâu đậm 4 
Đen không hoàn toàn 5 
Đen 6 
18. Hạt: Mầu của cuống noãn Giống vỏ hạt l 
Sccd: color of hilum funicle Khác vỏ hạt 2 
19. Thời gian bắt đầu ra hoa Rất sớm 1 
(*) (Từ gieo đến 50% số cây có Sớm 3 
ít nhất 1 hoa nở) Trung bình 5 
Plani: Tìme of beginning of Muôn tị 
Flowering (50% plaint wh at Rất tưới : 9 
Least one flower open) 
20. Thời gian chín Rất sớm 1 
{*) Plant: Time of maturity Sớm 3 
Trung bình 5 
Muộn 7 
Rất muộn 9 


Go 
`) 
— 


Quy phạm 5 


(Trích) 
BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN ĐỘC LẬP - TƯ DO - HANH PHÚC 


TIÊU CHUẨN NGÀNH QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM 
TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT 
VÀ TÍNH ỒN ĐỊNH CỦA GIỐNG LÚA 


Procedure to conduct test for Distinctness, Uniformity 
and Stabthity oƒ Rice varieties 
10 TCN 554-2002 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/2002/BNN-KHCN ngày 6 tháng!2 
năm 2002) 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

-1,1. Quy phạm này quy định nguyên tắc, nội dung và phương pháp khảo 
nghiệm tính khác biệt (Öisiinciness), tính đồng nhất (lJn/ƒforrmry) và tính ổn 
định (S/abiliry) - gọi tắt là khảo nghiệm DUS - của các giống lúa mới, bao gồm 
giống thuần (rwe iine varieries), các đồng bố mẹ lúa lai và giống lai Fl 
(hybrid varieies ), thuộc loài ryza safiva Linh. 


1.2. Quy phạm này áp dụng cho các giống lúa mới của mọi tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước đăng ký khảo nghiệm DUS để bảo hộ quyền tác giả hoặc 
công nhận giống. 

2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy phạm này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

2.1. Giống khảo nghiệm: Là giống lúa mới được đăng ký khảo nghiệm DUS. 


332 


2.2. Giống điển hình: Là giống được sử dụng làm chuẩn đối với một trạng 
thái biểu hiện cụ thể của một tính trạng. 

2.3. Giống đối chứng: Là các giống cùng nhóm với giống khảo nghiệm, 
có nhiều tính trạng tương tự nhất với giống khảo nghiệm. 

2.4. Mẫu chuẩn: Là mẫu giống có các tính trạng đặc trưng phù hợp với 
bản mô tả giống, được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền công nhận. 

2.5. Tính trạng đặc trưng: Là những tính trạng được đi truyền ổn định, ít 
bị biến đổi bởi tác động của ngoại cảnh, có thể nhận biết và mô tả được một 
cách chính xác. 

2.6. Cây khác dạng: Cây được coi là khác dạng nếu nó khác biệt rõ ràng 
với giống khảo nghiệm ở một hoặc nhiều tính trạng được sử dụng trong khảo 
nghiệm ĐUS. 

3. Yêu cầu vật liệu khảo nghiệm 

3.1. Giống khảo nghiệm 

3.1.1. Khối lượng bạt giống tối thiểu gửi đến cơ quan khảo nghiệm để 
khảo nghiệm và lưu mẫu 

+ Giống thuần: 5kg/lgiống. 

+ Dòng A, B, R (lai 3 dòng) và dòng TGMS, dòng bố (lai 2 dòng): 
2kg/dòng. 

+ Giống lai: 5 kg hạt F1/giống và mỗi dòng bố mẹ Ikg, nếu cơ quan khảo 
nghiệm yêu cầu. 

3.1.2. Chát lượng hạt giống về tỷ lệ nảy mầm, độ sạch và độ ẩm tối thiểu 
phải tương đương cấp xác nhận đối với giống thuần (TCVN 1776-1995) hoặc 
hạt lai 2 đốt với giống lai (IUTCN 311-98) 

3.1.3. Để kiểm tra tính đồng nhất, cơ quan khảo nghiệm có thể yêu cầu 
tác giả gửi thêm mỗi giống 100 bông 

Các bông phải điển hình, sạch sâu bệnh, số hạt trên mỗi bông phải đủ theo 
yêu cầu thí nghiệm hàng- bông. 

3.1.4. Mẫu giống gửi khảo nghiệm không được xử lý bằng bát kỳ hình 
thức nào, trừ khi cơ quan khảo nghiệm cho phép hoặc yêu cầu. 

3.1.5. Thời gian gửi giống 

Theo quy định của cơ quan khảo nghiệm. 

3.2. Giống đối chứng 


333 


3.2.1. Trong bản đăng ký khảo nghiệm (phụ lục 3), tác giả đề xuất các 
giống đối chứng và nói rõ những tính trạng khác biệt giữa chúng với giống 
khảo nghiệm 

Cơ quan khảo nghiệm xem xét đề xuất của tác giả và quyết định các giống 
được chọn làm đối chứng. 

3.2.2. Giống đối chứng được lấy từ mẫu giống chuẩn của cơ quan khảo 
nghiệm 

Trường hợp cần thiết cơ quan khảo nghiệm có thể yêu cầu tác giả cung cấp 
giống đối chứng và tác giả phải chịu trách nhiệm về mẫu giống cung cấp. Khối 
lượng và chất lượng giống đối chứng như quy định ở mục 3.1. 

4. Phân nhóm giõng khảo nghiệm 

Để thuận tiện cho đánh giá tính khác biệt, các giống khảo nghiệm được 
phân nhóm như sau: 

4.1. Phân nhóm sơ bộ 

(1) Theo các loài phụ: Indica/Japonica/Javanica 

(2) Theo phản ứng của giống với môi trường: Giống cảm ôn/ giống cảm quang. 

(3) Theo điều kiện canh tác: Lúa cạn/ lúa nước/ lúa nổi. 

4.2. Phân nhóm chỉ tiết 

Dựa trên các tính trạng sau đây: 

(1) Lá gốc (lá đưới cùng): Mầu sắc của bẹ lá (tính trạng 2) 

(2) Lá: Sắc tố antoxian của tai lá (tính trạng 10) 

(3) Thời gian trỗ: (50% số cây trỗ) (tính trạng 22a, b) 

(4) Thân: Chiều cao (không tính bông, trừ lúa nổi) (tính trạng 28) 

(5) Hạt gạo lật: Chiều đài (tính trạng 54) 

(6) Hạt gạo lật: Mầu sắc (tính trạng 57) 

(7) Nội nhũ: Dạng (tính trạng 58) 

(8) Hạt gạo lật: Hương thơm (tính trạng 62) 

5. Phương pháp bố trí khảo nghiệm 

5.1. Thời gian khảo nghiệm 

Tối thiểu là 2 vụ có điều kiện tương tự. 

5.2. Số điểm khảo nghiệm 


334 


Bố trí tại 1 điểm, nếu có tính trạng không thể quan sát được thì có thể bố 
trí thêm 1 điểm bổ sung. 

5.3. Bố trí thí nghiệm 

- Ruộng thí nghiệm phải bằng phẳng, đồng đều, sạch cỏ dại, chủ động tưới tiêu. 

- Thí nghiệm được bố trí tối thiểu 2 lần nhắc lại. 

- Mỗi lần nhắc lại gieo khảo nghiệm cây l0 hàng, mỗi giống đối chứng 
cây 3 hàng, liên tiếp nhau, hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 15cm, mỗi 
hàng 50 cây. 

- Đối với thí nghiệm hàng- bông đánh giá tính đồng nhất: Chọn ngẫu nhiên 
50 bông trong số 100 bông tác giả gửi đến. Mỗi bông cấy 2 hàng (2 lần nhắc 
lại), hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 15cm, mỗi hàng 25 cây. 

~- Các thí nghiệm bổ sung có thể được triển khai theo những mục tiêu đặc biệt. 

5.4. Các biện pháp kỹ thuật 

3.4.1. Tuổi mạ 

Cấy mạ được với tuổi mạ theo nhóm giống như sau: 

Rất ngắn ngày: 3 - 3,5 lá 

Ngắn ngày: 4 - 4,5 lá 

Trung bình: 5 - 6 lá 

Dài ngày: trên 6 lá 

3.4.2. Các biện pháp kỹ thuật khác 

Áp dụng như Quy phạm khảo nghiệm giá trị sử dụng và canh tác của giống 
lúa (khảo nghiệm VCU) 10 TCN 558-2002. 

6. Bảng các tính trạng đặc trưng của giống lúa 

6.1. Để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định phải sử 
dụng Bảng các tính trạng đặc trưng của giống lúa. 

Để thuận tiện cho quá trình khảo nghiệm các tính trạng được phân thành 
2 nhóm: 

- Tính trạng chính (34 tính trạng, in đậm và gạch chân): Là căn cứ chủ yếu 
để đánh giá tính khác biệt, đồng nhất, ổn định của giếng mới. 

- Tính trạng bổ sung (28 tính trạng): Các tính trạng bổ sung sẽ được lựa 
chọn, nếu các tính trạng chính không thể xác nhận được tính khác biệt của 
giống mới. 

6.2. Trong Bảng các tính trạng đặc trưng những tính trạng có dấu (*) 


335 


được sử dụng cho tất cả các giống trong vụ khảo nghiệm và luôn có trong 
bản mô tả giống, trừ khi trạng thái biểu hiện của tính trạng trước đó hoặc điều 
kiện môi trường làm cho nó không biểu hiện được. Ký hiệu (+) dùng đánh đấu 
các tính trạng được giải thích thêm hoặc minh họa ở phụ lục 2. 

Các tính trạng được theo theo dõi vào những giai đoạn sinh trưởng thích hợp 
của cây, Các giai đoạn sinh trưởng được biểu thị bằng số ở cột thứ 2 của bảng 

7. Phương pháp đánh giá 

7.1. Đánh giá tính khác biệt 

7.1.1. Tất cả các quan sát để đánh giá tính khác biệt và tính ổn định phải 
được tiến hành trên các cây riêng biệt hoặc được đo đếm ít nhất trên 20 cây 
ngấu nhiên hoặc các bộ phận của 20 cây đó 

Các quan sát đánh giá các tính trạng của lá được tiến hành trên lá giáp lá 
đòng (nếu không có chỉ đẫn khác). 

7.1.2. Tính khác biệt được xác định bởi sự khác nhau của từng tính trạng 
đặc trưng giữa giống khảo nghiệm và giống đối chứng 

- Đối với các tính trạng định tính (quan sát, thử nghiệm): Giống khảo 
nghiệm và giống đối chứng được coi là khác biệt, nếu ở tính trạng cụ thể chúng 
biểu hiện ở 2 trạng thái khác nhau một cách rõ ràng và chắc chắn. 

- Đối với các tính trạng định lượng (đo đếm): Sự khác biệt có ý nghĩa giữa 
giống khảo nghiệm và giống đối chứng dựa trên giá trị LSD ở xác suất tin cậy 
tối thiểu 95%, 

7.2. Đánh giá tính đồng nhất 

7.2.1. Phương pháp chủ yếu đánh giá tính đồng nhất của giống khảo 
nghiệm là căn cứ vào tỷ lệ cây khác dạng của tất cả cây trên ô thí nghiệm 

Áp dụng quần thể chuẩn với tỷ lệ cay khác dạng tối đa là 0,1% (đối với 
giống thuần, dòng bất dục, dòng duy trì, đòng phục hồi) và 2% (đối với giống 
lai F1) ở xác suất tin cậy tối thiểu 95%. Nếu số cây quan sát là 1000 (cả 2 lần 
nhắc), số cây khác dạng tối đa cho phép là: 

- Giống thuần, đồng bất dục, dòng duy trì, đồng phục hồi: 3 cây. 

- Giống lai; 27 cây. 

7.2.2. Tính đông nhất còn được đánh giá thông qua so sánh hệ số biến 
động (CV%) của tính trạng giữa giống khảo nghiệm và giống đối chứng 

Nếu giá trị CV% của giống khảo nghiệm tương đương hoặc thấp hơn của 
giếng đối chứng thì có thể coi giống khảo nghiệm là đồng nhất. 


336 


7.2.3. Đánh giá tính đồng nhất qua thí nghiệm hàng - bông 

Giống được coi là đồng nhất khi số hàng - bông có cây khác dạng không 
vượt quá 2 trong tổng số 50 hàng - bông. 

7.3. Đánh giá tính ổn định 

Tính ổn định của giống được đánh giá gián tiếp thông qua đánh giá tính 
khác biệt và tính đồng nhất. Nếu số liệu các vụ khảo nghiệm giống nhau hoặc 
khác nhau không có ý nghĩa ở xác suất tin cậy tối thiểu 95% thì có thể coi 
giống đó ổn định. 

Để đánh giá chính xác tính ổn định của giống, vụ thứ hai phải bố trí thí 
nghiệm gìeo trồng bằng giống được nhân từ giống ban đầu của tác giả gửi cho 
cơ quan khảo nghiệm. 

7.4. Phương pháp chỉ tiết đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính 
ổn định 

Áp dụng theo hướng dẫn chung về khảo nghiệm DUS (UPOV- TG1/3) và các 
tài liệu liên quan khác của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOC). 

7.5. Để hạn chế sai số, các vụ khảo nghiệm cần do một cán bộ (hoặc 
nhóm cán bộ) theo dõi đánh giá và ghỉ chép kết quả 

8. Tổng kết và công bố kết quả khảo nghiệm 


Cơ quan khảo nghiệm phải hoàn thành báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS 
chậm nhất không quá 60 ngày sau khi kết thúc thí nghiệm. 

Cơ quan khảo nghiệm thông báo kết quả khảo nghiệm cho các tổ chức, cá 
nhân có giống khảo nghiệm và báo cáo cho Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ 
để xét công nhận giống hoặc Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới để xét 
bảo hộ quyền tác giả. 


Bảng các tính trạng đặc trưng của giống lúa 


Mức độ 
biểu hiện 
Xanh 

Tím 

Xanh 

Tím nhạt 

Sọc tím 


Giống 


Tính trạng 
- điển hình 


1 | Lá mâm: Mâm 
Coleoptite: Color 


2 | Lá góc (Lá dưới cùng): 
Máu bẹ lá 
Basal leaqƒf: Sheath color 


+ t2) ©S —| t› 


Tím 


22.GTDT-A 


E5 Bẹ lá: Mức độ sắc tố 


Coloration 


antoxian của bẹ lá 
Leq† sheath: Intensity oƒ 
Anthocyanin coloration 


40 


| Rất đậm 


| Rất nhạt 


Nhạt 
Trung bình 
Đậm 


3 | Lá: Mức độ xanh Xanh nhạt | 3 
Leaf: Intensity oƒ green 40 | Xanh trung bình 5 
color Xanh đậm si Fị 

4 | Lá: Sắc tố antoxian | 40 | Không có —— | 1 
Leaf: AnthocyaHin Có 9 
coloraiion «| 

5 | Lá: Sự phân bố của sắc 40_ | Chỉ có ở đỉnh I 
tố antoxian Chỉ có ở viền lá 2 
Leaf: Distribution oƒ Chỉ có vệt 3 
anthocyanin coloralion Đồng nhất +— 4 

6 | Bẹ lá: Sắc tố anfoxian Không có lxE? 
Leqƒ sheath: Anthocyanin lây Có 9 


338 


tCƒỉI===-`~:..———=--—: 


1 
3 
5 
7 
9 
8 | Lá: Lông ở phiến lá áo __ | Không có hoặc rất ít l 
Ledf: Pubescence öoƒ blade Ít 3 
Trung bình b 
Nhiều 7 
l4 Rất nhiều Nhà. 
9 | Lá: Tai lá ao | Không có l 
* | Leaƒf: Auricles Có | 3 
10| Lá: Sắc tố amtoxian của | ạp | Không có 1 
+ | tai lá Có 9 
Leaf'Anthocyanin 
coloratton Øƒ anricles | Ki 
11] Lá: Gối lá (cổ lá) 4g_ | Không cố l 
Leaf: Collar Có 


22.GTDT-B 


12] Lá: Sắc tố antoxian của 
gối lá (cổ lá) 
Leaf: Collar color 


40 


Không có 
Có 


Lá: Thìa la 

Leqf: Ligule 

Lá: Hình dạng của thìa 
ha 


Lá: Mầu sắc của thìa lìa. 
Ledf: Color oƒ ligule 


Lá: Độ dày lá 
Leaf: Thickhess 


Lá: Chiêu dài phiến lá 
Ledf: Length oƒ blade 


17| Lá: Chiêu rộng phiến lá 


Leaƒ: Width oƒ blade 


Lá đòng: Trạng thái 


Leqf: Shape öƒ ligule 
14 


a | phiến lá (quan sát sớm) 
* | Flag leqf: AHtitude oƑ 

+ | blade 

|18| Lá đòng: Trạng thái 
b | phiến lá (quan sát muộn) 
* | Flag leaƒ: Attitude oƒƑ 
+ | blade 

1090| Khóm: Trạng thái (chỉ 

với lúa nổi) 


40 


40 


40 


50-60 


60 


90 


Tù (chóp cụt) 


Nhọn 
Xẻ 


Xanh 

Tím nhạt 
Có sọc tím 
Tím 

Mỏng 
Trung bình 
Dày 

Ngắn: <25cm 
Trung bình: 25 - 35m 


Dài: 35,1- 45cm 


Hẹp: <lcm 
Trung bình: 1-2em 
Rộng: >2cm 
Thẳng 
Nửa thẳng 
Ngang 
Gục xuống 
Thẳng 
Nửa thẳng 
Ngang 
Gục xuống 
Không bò lan 


ãmmn=Ẽ}).. 


1M Ca: C21 Ci t2 


— | ~]} th Gò =—m|mÌ Ch C3) 


339 


CHỈm: Attitude (for fioating Bò lan 
RÑice only): J¬= 
20| Khóm: Góc thân (thế cây) Đứng (< 30) 
CuỈm: Atiitude Nửa đứng (45° 
Mở (60) 
Xoè œ 60 độ) | 
21] Thời gian trỗ: Số ngày từ Rất ngắn 
a | gieo đến trỗ đối với giống Ngắn 
+ | cẩm ôn ( khi 50% số cây Trung bình 
có bông trô) Đài 
Number öoƒ days from 
sowing to 50% oƒ pÌanfS 
with heads) — 
21 Thời gian trỗ (giống cảm Miền Bắc: 
b | quang) (50% $ố cây có Sớm (yếu) 25/9-5/10 
Ý. | DỤNG Ho) Trung bình 6/10-15/10 
Time oƒ heading (50% oƒ Muộn(mạnh) sau 
plants with heads 15/10 
22 | Bát dục đực 55 Không có 
Male stertlity Có | 9 
23 | Vỏ trấu: Mầu sắc (trừ mở| 63 | Vàng | 
hạt) Vàng cam | 2 
Lemma ADN palea: Color Vàng đốm 3 
(excluding apex) Nâu đỏ 4 
Nâu 5 
| ‹ Tím đậm 6 
24| Hại thóc: Mầu của mỏ hạt Vàng l 
* | §pikelet: Color oƒ apex Đỏ 2 
Tím 3 
25| Hoa: Màu sắc vòi nhụy Trắng : 1 
* | Spikelet: Color oƒ stigma Xanh nhạt 2 


.=. | ~l ta Gv mm | Ca Gò kã 


340 


Thân: Đường kính thân 
Stem: Diamcter 


Thân: Chiều cao (không 
tính bông, trừ lúa nổi) 
Siem: Length (excluding 
panicle; excluding 
floating rice) 


Thân: Sắc tố antoxian của 
đốt. Stem: Anthocyanin 
coloration oƒ nodes 
Thân: Mức độ sắc tố 
antoxian của đốt 

Srem: lntensity oƒ 
anthocyanimm coloration oƒ 
nođes 


Thân: Sắc tố antoxian của 
lông 

Stem: Anthocyanin 
coloration öƒ imternodes 


Bông: Chiều dài trục 
chính 

Panicle: Length oƒ main 
aXIS 


Bông: Trạng thái trục 
chính 


Vàng 

Tím nhạt 

Tím 

Nhỏ (<5mm) 
Trung bình (6 - 
8mm) 

To (>9mm) 

Rất thấp (<80 cm) 
Thấp (80 - 89cm) 
TB (90 - 109cm) 
Cao (110 -120cm) 
Rất cao (>120cm)} 
Không có 

Có 


Nhạt 
Trung bình 
Đâm 


Không có 
Có 


Rất ngắn (<20cm) 
Ngắn (20 - 25 cm) 
TB (26 - 30cm) 


Dài (31 - 35cm) 
Rất dài (>35) 


w®© m *C è Œœ\ G3 m |¬ì 


34I 


Panicle: Attitude oƒ main Võng 5 
[| axis | Gục xuống | 7 
33| Bông: Số bông(cây 70 Ít HINH 
Panicle: Number per Trung bình 5 
PHAN Nhiều “= 7 
34 | Bông: Mầu râu (quan sái| 60 Trắng vàng } 1 
a | sớm) Nâu vàng 2 
Panicle: Color oƒ awns Nâu 3 
Nâu đỏ 4 
Đỏ nhạt 5 
Đồ 6 
Tím nhạt 7 
Tím 8 
Zẽ Đen 9 
34| Bông: Mầu râu (quan sái| 90 Trắng vàng l 
b | muộn) Nâu vàng 2 
Panicle: Color oƒ awns Nâu 3 
Nâu đỏ Ỷ 
Đỏ nhạt 3 
Đỏ : 
Tím nhạt l 
Tím : 
Đen kí 
35! Hạt: Mức độ lông của vỏ | Không có hoặc | 
*| trấu rất Ít 
Spikelet: Denslty oƒ 60 Ít 3 
phubescence ðƒ lemma 80 Trung bình 5 
Nhiều 7 
Rất nhiều 9 | 


Bông: Mức độ rụng hạt 


| Khó (<1%) 


Pamicle: Threshability 


Bông: Râu 
Panicle: awHs 


38 


39 


Bông: Sự phản bố của râu 


Pamicle; Precence oƒ 
secondary branching 


Bóng: Chiêu đài của râu 
dài nhất 


Panicle: Leneth oƒ longest 


qwWts 


Bông: Gié thứ cấp 
Panicle: Precence oƑ 
wecondary branching 
Bông: Mức độ gié thứ cấp 
Panicle: Secondary 
branching 


90 


90 


90 


Khó vừa (1-5%) 
TB (6-25%) 

Dễ (25-50%) 
Rất dễ (51-100%) 
Không có 

Có 


Có ít ở đỉnh bông 
Có tới giữa bông 
Có ở toàn bộ 
bông 


—.... 


Rất ngắn 
Ngắn 
Trung bình 
Dài 

Rất dài 
Không có 
Có 


90 


Ít 
Nhiều 
Rất nhiều 


Bóng: Trạng thái của 
bông 

Panicle: Atttude oƒ 
branches 


90 


Đứng 

Đứng- nửa đứng 
Nửa đứng 

Nửa đứng- xoè 
Xoè 


Bông: Thoát cổ bông 
Panicle: FExserHion 


90 


Thoát một phần 
Thoát 
Thoát hoàn toàn 


Thời gian chín 


Rất sớm 


G3) họ 


— tr G2 |1*O ~ ] Ca C) m 


— 


343 


47 


(giống cảm ôn) 


Số ngày từ gieo - chín 
Nhmber öƒ days fom 


SOWIHG !O mAI†HPIY 
Lá: Sự tàn lá 
Leaƒ: Senescence 


Mày hạt: Chiều đài 


Srerile lemma: Length 


Mày bạt: Mầu sắc 


Srerile lemma: Color 


90 


92 


92 


90 


48 


Hạt thóc: Khối lượng 


1000 hạt 


Grain: Weight oƒ 1000 
fully developed grains 


49 | Hạt thóc: Chiều đài 


Grain: Length 


530 


Hạt thóc: Chiều rộng 


Grain: Width 


344 


92 


Sớm 
Trung bình 
Muộn 


Sớm 
Trung bình 
Muộn 


Rất thấp (<20g) 
Thấp (20-24g) 


Ngắn (<1,5mm) 
TB (1,6-2,5mm) 
Đài (>2,5mm 
nhưng ngắn hơn 
vỏ trấu) 


| 


Vàng nhạt (vàng rơm) 


Vàng 
Đỏ 
Tím 


TB (25-29g) 
Cao (30-358) 


Rất cao (>35g) 
Rất ngắn (<5,50mm 


Ngắn (5,5I- 6,50mm) 
TB (6,51- 7,60mm} 
Dài (7,61- Nàng 
Rất dài (>8,5mm) 


Rất hẹp 
Hẹp 

Trung bình 
Rộng 
Rất rộng 


¬ †x An G2 mm Cc GỀ ~—Ìì Ca 


+ ta G2 BÍ DO +1 th C2 mỊ+C thà C) 


Hạt thóc: Phản ứng với 
phenol của vỏ trấu 
GraiH: Phenol reaction 6Ÿ 
lemma 

Hại thóc: Mầu sắc với 
phenol (chỉ với giống có 
phản ứng với phenol) 
Grain: Coloration with 
phenol 

Hạt gạo lật: Chiêu dài 
Đeccorticated grain: 
Length 


Hạt gạo lật: Chiều rộng 
Đecorticated grain: Width 


Hạt gạo lát: Dạng hạt 
(D/R) 

Đecorticated gram.: Shape 
(in lateral view) 


36 


Hạt gạo lát: Mầu sắc 
Decorticated grain: Color 


Không có | 
Có 9 


Nhạt 3 
Trung bình 5 
Đậm 7 


Rất ngắn (<4,50mm) 
Ngắn (4,51- 550mm) 
TB (5,51- 6,50mm) 
Dài (6,51- 7,50mm} 
Rất dài (>7,50mm) 
Hẹp (<2,5mm) 
TB (2.5 - 3,0mm) 
Rộng (>3,0mm) 
Tròn (<1,5) 

Bán tròn (1,5 - 1,99) 
Bán thon (2,0- 2,49) 
Thon (2,5- 2,99) 
Thon dài (> 3,0) 
Trắng 

Nâu nhạt 

Có đốm nâu : 
Nâu sẫm 
Hơi đỏ 

Đỏ 

Có đốm tím 


Tím 


© ằœ ~]l Œ tha @Œ> G2 RB |: + C2 tb mm |l CA G2 |SO àI CƠ G3) 


Tím sẫm 


345 


Nội nhũ: Dạng 
Endosperm: Type 


Nội nhũ: Hàm lượng 
aImylose 


Endosperm: Content oƒ 
amylose 


Hạt gạo xát (đã bóc vỏ 
cám): Độ bạc bụng 

Nón Wwaxy †ype varielies 
only polished grain: 
Expression oƒ while core 


Chỉ với giống nội nhũ 
dạng không sáp 

Nhiệt độ hoá hồ 
ŒelatiHZđa†iOH temperalure 


Hạt gạo lật: Hương thơm 
Decorticated grain: 
Aroma 


Không sáp 

Có sáp (hàm 
lượng amylose 
<3,0%) 

Rất thấp: <15% 
Thấp: 15-22% 
TB: 22,1-25% 
Cao: 25,1- 28% 
Rất cao: >28,1% 
Không có hoặc 
rất nhỏ (<5%} 
Nhỏ (5-10%) 
TP (11-20%) 
Rộng (21-40%) 
Rất rộng (>40%) 


Thấp (<70°C) 
TB Œ0 - 74°C) 
Cao (>74°C) 
Không thơm 
Thơm 


PHỤ LỤC GIẢI THÍCH VÀ MINH HỌA MỘT SỐ TÍNH TRẠNG 
1. Giải thích một số tính trạng ' 
- Tính trạng 16 (chiều dài phiến lá): Đo từ gối lá đến đỉnh của lá giáp lá đồng. 
- Tính trạng 17 (chiều rộng phiến 1á): Đo ở vị trí to nhất của phiến lá giáp lá đòng. 
- Tính trạng 18 a, b ( trạng thái lá đòng ): Đo giữa góc lá đòng và trục bông chính. 
- Tính trạng 25 (màu sắc vòi nhụy): Dùng kính lúp quan sát lúc hoa nở 
(giữa 9 giờ sáng và 2 giờ chiều). 
- Tính trạng 26 (đường kính thân ): Đo ở lóng thấp nhất. 


346 


Bảng: Phân nhóm giống lúa theo thời gian sinh trưởng (ngày) 


Các tỉnh phía Bắc Í Các tỉnh phía Nam 
ám øiố Đông xuân Mùa 
NHÒN HIỚNG : Tên gọi | TGST 
Tên gọi TGST | Tên gọi | TGST 
Cực ngắn - < 115 : < 100 Ảo <90 
Ngắn ngày Xuân 115 - 135] Mùa sớm |100 - 115 Ai 90 - 105 
muộn 


Trung bình Xuân |136 - 160 Mùa trung|ll6- 130|  A; 106 - 120 
chính vụ , 


Đài ngày Xuânsớm| >160 | Mùamuộn| >130 B 120 


- Tính trạng 27 (chiều đài thân): Đo từ mặt đất đến cổ bông. Riêng lúa nổi 
đo đến đỉnh bông. 

- Tính trạng 36 ( mức độ rụng hạt): Giữ chặt và vuốt dọc bông. Tính số hạt 
và hạt bị rụng. 

- Tính trạng 44 ( thời gian chín, giống cảm ôn): Từ gieo đến khi có 85% 
số hạt chín. 

- Tính trạng 45: (độ tàn của lá) quan sát các lá đưới lá đòng ở thời điểm 
thu hoạch.(3) các lá đã chết. 

(5) có 1 lá còn xanh 
{7) có 2 hoặc nhiều hơn lá còn xanh. 

- Tính trạng 46 (chiều dài mày hạt): Đo I trong số 2 mày hạt. 

- Tính trạng 51, 52, ( phản ứng với phenol ): cho 10 hạt vào đĩa petri đường 
kính 5 cm, nhỏ 5ml phenol 1,5% vào, đậy nắp và để ở nhiệt độ trong phòng 
trong một ngày. 

2. Các bước phân hoá 

+ Bước 1: còn 3,5 - 3,1 lá đỉnh sinh trưởng còn lại rất nhỏ và hình thành u 
tròn như giọt nước có ngấn lá bao xuất hiện. 

+ Bước 2: còn 3 - 2,5 lá. Phân hoá gié sơ cấp, đầu u to khoảng 0,5 mm, 
đầu u lơ thơ lông trắng. 

+ Bước 3: còn 2,4 - 1,9 lá. Phân hoá gié thứ cấp và hoa, u to khoảng I-2 
mm, đầu- lông trắng mọc thành túm. 


347 


+ Bước 4: còn 1,8 - 1,4 lá, hình thành nhị đực nhị cái, đồng non dài khoảng 
2 - 15mm, trông như cứt gián. 

+ Bước 5: còn 1,3 - 0,8 lá. Hình thành tế bào mẹ hạt phấn, đồng non dài 
khoảng 15 - 50mm. 

+ Bước 6: còn 0,7 - 0,2 lá, tế bào mẹ hạt phấn phân bào giảm nhiễm, từ 
đòng non dài 5cm đến xuất hiện gối lá đòng. 

+ Bước 7: Tích luỹ chất trong hạt phấn, đòng bắt đầu vươn ra khỏi bẹ lá 
đến gần trõ. 

+ Bước 8: Hoàn thành hạt phấn, bông lúa dài hết cỡ, đòng to, bẹ lá đòng 
căng ra. 

+ Bước 9; Hoa hoàn chỉnh, bắt đầu trỗ. 

+ Bước 10: Nở hoa. 

3. Quy định về giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa đối với 
khảo nghiệm DUS được mô tả theo số từ 00, 01, 02... 99 


Khác với khảo nghiệm CVU (xem Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 554 - 2002). 


348 


x 


tà 


+> 


sÓ 


+ 


12. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


- Giáo trình Giống cây trồng. PGS. Luyện Hữu Chỉ cùng tập thể tác giả Bộ 


môn Di truyền giống cây trồng - Trường ĐHNNT, NxbNN, 1997. 


. Giáo trình Hoá sinh thực vật, GS.TSKH. Lê Doãn Diên - Trường ĐHNN I 


Hà Nội, Nxb Nông nghiệp, 1975. 


. Kỹ thuật trồng các giống lúa mới, PGS. TS. Nguyễn Trương Đích, Nxb 


Nông nghiệp, 2000. 


- Giáo trình Di truyền học, TS. Nguyễn Hồng Minh, Trường ĐHNNI HN, 


Nxb Nông nghiệp, 1999, 


. Sinh học lớp II, Hoàng Đức Nhuận, Đặng Hữu Lanh, Nxb Giáo dục, 1997. 
- Phương pháp mới chọn tạo giống cáy trồng, GS.TS. Trần Duy Quý, Nxb 


Nông nghiệp 1995, 


- Đi truyền chọn giống thực vật, Đặng Văn Viện, Trường Đại học Sư phạm 


1 Hà Nội - Nxb Giáo dục, 1977. 
Từ điển bách khoa nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, 199], 
Từ điển bách khoa sinh học. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2003, 


. Cây ngô, GS.TS. Ngõ Hữu Tình, Nxb Nghệ An, 2003. 
. Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng giống cây nông 


nghiệp, Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 219 - 95, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

Quy phạm khảo nghiệm tính đồng nhất, tính khác biệt và tính ổn định 
giống cây trồng, Tiêu chuẩn ngành I0 TCN 553 - 2002, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 


- Pháp lệnh giống cây trồng Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Số 


15/2004/ PL - UBTVQH II. 


. Phương pháp kiểm nghiệm giống cây trồng, Tiêu chuẩn ngành (10 TCN 


322- 2003). 


- Bách khoa trí thức phổ thông. Nxb Văn hóa thông tin. 
. Tiến hóa, Linda Gamlin, Nxb Kim Đồng, 2000. 


Tiêu chuẩn ngành (10TCN 312 - 2003). 


. Tiêu chuẩn ngành (10TCN 313 - 2003). 
- Tiêu chuẩn ngành (I0TCN 17176- 2004). 


349 


MỤC LỤC 


>Ư1Ời GIỚI THIÊN: ca 0110411681401 06809100 6801034159146 16x80545:19816 468kb LGagxss sát 5sekriszes 3 
x0 HỘI: QIN T01: 6060380 834006 A015: 5Áslx Si t0 gio sskostasseaEEtiee 5 


Phần một. CƠ SƠ DI TRUYỀN HỌC 


Chương Ï. TÓM TẮT QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
DI TRUYỀN HỌC QUA CÁC THỜI KỲ .................................... cv 7 


1. Tóm tắt sự phát triển và các quan điểm di truyền học.................................- 7 
II. Các phương pháp nghiên cứu tế bào và ADN................................cieceiee 12 


Chương 2: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở MỨC TẾ BÀO 
VÀ MỨC PHÂN TỬ 
I. Cấu tạo tế bào thực vật.. An» Ko 
H. Axit nuclêïc - Cơ sở vật chất phân tủ tử của sự ự đi thuyền, 
II. Protein - Bản dịch của mật mã di truyền......................... 
IV. Nhiễm sắc thể trong sự phân chia tế bào 
V. Sinh sản ở thực vật bậc cao 


Chương 3: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN.............................-.55552ctcccrtrtrrirrrrrirrrrrrrrer 50 
TL Các khái niệm đi trUYỆH: sec 0611142 k to heo xi eitg 5a 51 
II. Định luật di truyền theo Mendel_. XE SGg04505502x6: tà ae tde váa cán satx cai 23 
IH. Liên kết gen và hoán vị gen theo Môiiatsk tt 3tai6 z2 # 


1V. Quy luật tương tác gen (Quy luật di truyền bổ s sung sau u Mendel) ........ Ô 


Chương 4: BIẾN DỊ VÀ ĐỘT BIẾN ............... 
I. Mối quan hệ giữa biến dị và di truyền.... 
II. Phân loại biến dị......................... -.--«----«‹ 


Phần hai: CÔNG TÁC GIỐNG CÂY TRỒNG 
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG TÁC GIỐNG CÂY TRỒNG............................ 82 


I. Các khái niệm chung ........................-....--.-- sec 
I. Phân loại giống cây trồng..... 
II. Tiêu chuẩn một giống tốt 

IV. Công tác vật liệu khởi đầu 


350 


Chương 2: LAI GIỐNG CÂY TRÔNG VÀ TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG THUẦN CHỦNG 
I. Khái niệm, ý nghĩa và cơ sở đi ` của việc lai giống .......................... Ở6 
II. Phương pháp lai gần... Siệtg1Xg.x81tv d0 srafyst 401106054150 0n cÚN xÄ SG Dữ 
HI. Giới thiệu về phương thủy lại XẾ sanadua % 
IV. Chọn tạo giống cây trồng thuần từ quần thể TT 


Chương 3: CHỌN GIỐNG ƯU THẾ LAI.. ng Si S52c 208 na 4s642n66)L12 
I. Cơ sở chung về chọn giống ưu thế bít ở ¡cây trồng... s0 sx0veftoxedaasai. E13 
H. Kỹ thuật sử dụng ưu thế lai ở cây giao phấn .................................-..-5cec<©2 lậP) 


II. Tạo ưu thế lai ở cây tự thụ (Lúa lai Hybrid Rice).................................. 123 
Chương 4: ĐÁNH GIÁ GIỐNG CÂY TRỒNG.......................ằ2 ccceeceeeeeeee. 135 


I. Khái niệm, nguyên tắc và hình thức đánh giá............. . 136 
H. Đánh giá một số tính trạng chủ yếu của giống lúa... .136 
HII. Đánh giá giống ngÔ........................-5..-2- 52c cscscvrekercee . 154 
1V. Đánh giá cây họ đậu ..................................c..c..v.. . 159 
V. Đánh giá giống khoai Ko. T.. nh 4taot2ascy 163 
VỊ. Đánh giá cải bắp .... ốc. 164 
VII. Đánh giá giếng cây: ăn quả . giững siết 0v 0111411066066870Lã800i6/:/ LOS 
VI. Đánh giá một số chỉ tiêu ở sìán§T rau, I.hòô.. 3b s,fexebasaae-.av LTD 
IX. Các chú ý khi bố trí thí nghiệm so sánh giống 3 cây bồng „ ---.„ LĐ 


Chương 5: KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG............................................. T72 
1. VỊ trí công tác khảo nghiệm giống . So tysav§ TT  .. ... .) 

II. Giới thiệu các quy trình khảo HeHiErfv giá trị cRiift” tác, 
giá trị sử dụng giống cây trồng .....................................-..c.cc-ceccee.ce.. T7 


Chương 6: SẢN XUẤT NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG..................................-, LỂŠ 
I. Cơ sở chung về sản xuất nhân giống cây trồng........................................ LÑỐ 


II. Nhân giống cây tự thụ ......................................--c c5 Sssrerrrerrse. Tà tu án Bà) 188 
II. Kỹ thuật và trình tự sản xuất hạt giống ngô .................................-- c2 csc«e 196 


IV. Trình tự và kỹ thuật sản xuất nhân giống cây sinh sản vô tính.............. 202 


Chương 7: KIỂM TRA GIỐNG VÀ HẠT GIỐNG.. ni 2188~e1.ksz 202 
I. Khái niệm - Mục đích, ý An Và TỘI giai Si của việc kiểm t tra 
chất lượng hạt giống... _ 
II. Nội dung công tác kiểm t tra chất lượng giồng 4 và À hạt giống 
II. Phương pháp kiểm tra một số chỉ tiêu chính 


Chương 8: PHƯƠNG PHÁP TẠO GIỐNG ĐA BỘI THỂ VÀ ĐỘT BIẾN 


Chương 9: PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC .........................-:s 2222222222221... e2 


Phần ba: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 


I. Tạo giống đa bội thể .........................................-- 2< neSLSSceL2..E12. .ermrreriermee 
1E: Tạo 6iống đột DIỂT.:.::.::-:i622c2i- 16-60600601 6201046016152 tạ À2 12a xycsscee l8ệ< t2 


L CƠ SỞ lý TUẬN c6 t0 c1x a0 4v 20080p2 La A14 k6il6bi 12A2 ilex 


1I. Chọn lọc cây tự thụ phấn 
IH. Chọn lọc với cây giao phấn......................... «cv nH n2 vn tt ngành rưêt 
IV. Chọn lọc cây sinh sản vô tính 


Bài I: 
Bài 2: 
Bài 3: 


Bài 4: 
Bài 5: 
Bài 6: 
Bài 7: 


Bài 8: 


Quan sát tế bào và nhiễm sắc tHỂ „uc ceasli0á.22ả2daa0da. 6 
Thực hành lai hữu tính cây trồng .. thay thề xcpt set 
Thực hiện một số kỹ thuật trong quy ÿ'trlnh sản xuất túa li thê x dt hd: 
Đánh giá giống lúa trong phòng. ...................................-..-- se, 
Đánh giá piống HồÔ: i60 4ã01412Ÿ61116180 260 d5n lá La 0À 45g Sg 2G 14s cg5 
Đánh giá giống cây ăn quả, cây rau và cây CÓ CỦ............................ 
Thực hành bố trí thí nghiệm khảo nghiệm giống đậu tương 

Và: DI TÚ: szi:22c14240602122012001 106014 Á 1310136614111 k482 124382 531548042108 80 
Thực hành cấy nhân dòng lúa và so sánh đòng ngô, 

kiểm tra tỷ lệ nảy mầm hạt giống .........................................-.------- 


.235 


235 
237 


.. 240 


244 


245 
245 


... 250 


256 


.„. 26l 


267 
274 


283 


.. 292 


[x09 S0... ao 


Tài liệu tham khảo 


352 


Quy phạm 1............................... 
Quy phạm 2 
Quy phạm 3.............................. v4 0014011 2MakbÉ21ố a0 kgxàc lu g0 2 SẠkle« 
Quý: DHẩNÔ<::: 222656: 206i 1x20 010001056 tái Ta620506814á.s, 00054 2820202601012 361,044 


th 207 
...... 306 

-ÖÖ- 313 
-ò- 325 
Ö„ 332 


Mơ Œ +> G3)  — 


8. 


. TRỒNG TRỌT CƠ BẢN 

. DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 
. KỸ THUẬT TRỒNG RAU 

. KỸ THUẬT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 

. KỸ THUẬT TRỒNG HOA CÂY CẢNH 

. SINH LÝ THỰC VẬT 

. THỔ NHƯỠNG, NÔNG HÓA 


BẢO VỆ THỰC VẬT 


9. ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI 


10. 
TÌ. 
12: 
13. 
14. 
15. 
16. 
1 
18. 
19. 
20. 
z1. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 


QUẢN LÝ HỆ THỐNG THỦY NÔNG 
ĐẤT VÀ BẢO VỆ ĐẤT 

ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 
CHĂN NUÔI THÚ Y CƠ BẢN 

CHĂN NUÔI LỢN 

CHĂN NUÔI TRÂU BÒ 

PHÁP LỆNH THÚ Y VÀ KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM VẬT NUÔI 
DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN VẬT NUÔI 
VỆ SINH VẬT NUÔI 

DƯỢC LÝ THÚ Y 

GIẢI PHẪU SINH LÝ VẬT NUÔI 

KÝ SINH TRÙNG THÚ Y 

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 

AN TOÀN LAO ĐỘNG 

MÁY VÀ THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP 


SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN 

CƠ HỌC KỸ THUẬT Ì 

KỸ THUẬT ĐO LLf%M= vÀ ni ING SAI LẮP GHÉP 

VẼ KỸ THUẬT C( K di truyen&chon g 10154629 
saoacok ý - [INEE ÏÏll|ll| || 
CẤU TẠO VÀ SỬ Z § lÍ SốT TRONG 075l00374 
VẬT LIỆU KỸ TH Si `, .000 , 47.000 “ 
NHIÊN LIỆU DẦU MỠ 


